KINH 
PHÁP BẢO ĐÀN 
Giảnø Giải 


Việt Dịch : HT Thanh Từ 
-—-OÔO--- 
Nguồn 
wWW.quangduc.com 
Chuyển sang ebook 30-06-2009 
Người thực hiện : 
Nam Thiên - namfhien(Qgrmmail.com 
Linh 1udio Tại Website hffp:z/www.phatphaponline.org 


Mục Lục 

LỜI ĐẦU SÁCH 
PHÁP BẢO ĐÀN KINH LƯỢC KHẢO 
PHẨM 01. HÀNH DO 

DỊCH 

GIẢNG 01 

GIẢNG 02 

GIẢNG 03 
PHẨM 02. BÁT-NHÃ 

DỊCH 

GIẢNG 01 


GIẢNG 02 
GIẢNG 03 
PHẨM 03. NGHI VẤN 
DỊCH 
GIẢNG 01 
GIẢNG 02 
PHẨM 04. ĐỊNH TUỆ 
DỊCH 
GIẢNG 
PHẨM 05. TỌA THIÊN 
DỊCH 
GIẢNG 
PHẨM 06. SÁM HÓI 
DỊCH 
GIẢNG 01 - NGŨ PHẢN PHÁP THÂN HƯƠNG 
GIẢNG 02 - VÔ TƯỚNG SÁM HÓI 
GIẢNG 03 - TỨ HOÀNG THỆ NGUYỆN 
GIẢNG 04 - VÔ TƯỚNG TAM QUI Y GIỚI 
GIẢNG 05 - BÀI TỰNG VÔ TƯỚNG 
PHẨM 07. CƠ DUYÊN 
DỊCH 
GIẢNG 01 - VÔ TẬN TẠNG 
GIẢNG 02 - PHÁP HẢI 
GIẢNG 03 - PHÁP ĐẠT 
GIẢNG 04 - TRÍ THÔNG 
GIẢNG 05 - TRÍ THƯỜNG 
GIẢNG 06 - CHÍ ĐẠO 
GIẢNG 07 - HÀNH TƯ 
GIẢNG 08 - HOÀI NHƯỢNG 
GIẢNG 09 - VĨNH GIA HUYEÊN GIÁC 
GIẢNG 10 - TRÍ HOÀNG 
GIẢNG I1 - PHƯƠNG BIỆN 
PHẨM 08. TUYÊN CHIẾU 
DỊCH 
GIẢNG 01 - CHÍ THÀNH 
GIẢNG 02 - CHÍ TRIỆT 
GIẢNG 03 - THÂN HỘI 
PHẨM 09. TUYỂN CHIẾU 
DỊCH 
GIẢNG 


PHẨM 10. PHÓ CHÚC 


DỊCH 
GIANG 0I 
GIANG 02 
GIANG 03 
——-O0O--- 
LỜI ĐÀU SÁCH 


Kinh PHÁP BẢO ĐÀN là một tài liệu thiết yếu cho những người 
tu theo Thiền tông, bởi vì cốt tủy Thiền tông đều nằm gọn trong những 
lời dạy đơn giản bình dị của Lục Tổ. Hơn nữa, Lục Tổ ngộ đạo từ kinh 
Kim Cang, nên những lời Ngài dạy rất gần gũi với kinh. Người tu Thiền 
học kỹ quyên sách này, sẽ không còn nghĩ Thiền là cái gì xa lạ với kinh 
điển. Vì thế, trong các Thiền viện, chúng tôi đều bắt buộc Thiền sinh phải 


học kỹ quyền sách này. 


Quyên “KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI” được in thành sách, 
do chúng tôi giảng cho đại chúng tại Thiền viện Thường Chiếu, các Thiền 
sinh phát tâm ghi chép từ băng nhựa thành tập, trao chúng tôi xem. Chúng 
tôi thấy tạm được, nên chấp nhận cho in. Tuy nhiên, đây là lời giảng toàn 


văn nói nên khó được hoàn hảo. 


Phần dịch và giảng của chúng tôi khó tránh khỏi nhiều khuyết điểm, 
vì dịch trong khi giảng; lại tùy chỗ nhận hiểu đến đâu, chúng tôi giảng đến 
đấy. Vì thế, đây chưa phải là chân lý tối hậu, mong quí độc giả thông cảm 
cho. 


THIÊN VIỆN THƯỜNG CHIẾU 
Mùa Xuân năm Nhâm Thân (1992) 


THÍCH THANH TỪ 


PHÁP BẢO ĐÀN KINH LƯỢC KHẢO 


Tên quyển sách, nói đủ là LỤC TÔ ĐẠI SƯ PHÁP BẢO ĐÀN 
KINH, nói gọn là PHÁP BẢO ĐÀN KINH. Thông thường, theo Phật giáo, 
Kinh là chỉ những lời dạy của đức Phật do đệ tử ghi lại. Nếu chư vị Bồ-tát 
hay chư Tổ sau này viết sách thì gọi là Luận, còn những vị Thiền sư thuyết 
giảng rồi đệ tử ghi chép lại thì gọi là Ngữ lục. 


Lục Tổ được xem như là một Thiền sư, những lời Ngài giảng được 
ghi lại, lý đáng phải gọi là Ngữ lục, nhưng tại sao quyên sách này lại để là 
Pháp Bảo Đàn Kinh? Đây là do lời di chúc của Lục Tổ, Ngài đặn các đệ tử: 
“Sau khi ta tịch, muốn làm lợi ích cho người sau, các ngươi nên ghi những 
lời ta dạy thành một quyền sách đề tên là Pháp Bảo Đàn Kinh.” Như vậy là y 


theo lời đạy của Lục Tổ nên quyền sách này để tên như thế. 


Quyền Pháp Bảo Đàn do Thiền sư Pháp Hải, đệ tử của Lục Tổ, trụ trì 
chùa Bảo Lâm ghi chép lại. Thế nên những lời được ghi lại đương nhiên là 
có khi sơ sót chút ít, có khi được bổ túc cho thành câu, thành văn, vì Lục Tổ 
chỉ giảng thôi chớ không có viết. Sách sử chép rằng Lục Tổ không biết chữ, 
do đó Ngài giảng dạy rồi đồ đệ ghi, dĩ nhiên có những lời Ngài dạy mà 


người ghi bỏ sót, cũng như có những phân mà người sau thây cân bô túc cho 


hay hơn, thành ra có thê sai đi chút ít, đó là việc thường không thê tránh 
khỏi. 


Quyên Pháp Bảo Đàn cũng được nhiều nhà dịch ra chữ Việt. 


-—-OÔO--- 
PHẨM 01. HÀNH DO 
DỊCH 


Khi ấy Đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, Thứ sử Vi Cừ 
cùng với quan liêu vào núi thỉnh Sư đến trong thành, ở chùa Đại Phạm, 
tại giảng đường vì chúng khai duyên nói pháp. Sư đăng tòa, Thứ sử 
quan liêu hơn ba mươi người, Nho tông học sĩ hơn ba mươi người, Tăng 
Ni đạo tục hơn một ngàn người đồng thời làm lễ, nguyện được nghe 
pháp yếu. 

Lục Tổ bảo chúng rằng: 


Này Thiện tri thức, Bồ-đề Tự tánh xưa nay thanh tịnh, chỉ dùng 
tâm này, thắng đó trọn được thành Phật. Này Thiện tri thức, hãy lắng 
nghe Huệ Năng nói về hành do được pháp. 


Nghiêm phụ của Huệ Năng bản quán ở Phạm Dương, bị giáng 
đày ra Lãnh Nam, làm thường dân ở Tân Châu. Thân này bất hạnh, 
cha lại mất sớm, mẹ góa con côi dời đến Nam Hải, gian nan nghèo khô, 
thường ra chợ bán củi. Khi â Ấy có một người khách mua, bảo gánh đến 
khách điểm, khách nhận củi xong, Huệ Năng lãnh tiền, lui ra khỏi cửa, 
thấy một người khách tụng kinh, Huệ Năng một phen nghe lời kinh, 
tâm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng kinh gì, khách bảo: “kinh Kim 
Cang”. Huệ Năng lại hỏi: “Ở đâu đến thọ trì kinh này?” Khách bảo: 
Tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai, Kỳ Châu đến. Chùa ấy do 
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đại sư làm chủ giáo hóa, đệ tử có hơn một ngàn 
người, tôi đến đó lễ bái, nghe nhận kinh này. Đại sư thường khuyên kẻ 
Tăng người tục chỉ trì kinh Kim Cang liền được thấy tánh, thắng đó 
thành Phật.” Huệ Năng nghe nói, do đời trước có duyên, mới được một 
người khách cho Huệ Năng một số bạc là mười lượng để giúp nuôi 
dưỡng mẹ già và bảo đến Huỳnh Mai tham vấn Ngũ Tổ. 


Huệ Năng an trí mẹ xong liền từ giã ra đi, không hơn ba mươi 
ngày liền đến Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi: “Ngươi từ phương nào 
đến, muốn cầu vật gì?” Huệ Năng đáp: “Đệ tử là dân Tân Châu thuộc 
Lãnh Nam, từ xa đến lễ Thầy, chỉ cầu làm Phật, chớ không cầu gì 
khác!” Tổ bảo: “Ông là người Lãnh Nam, lại là người quê mùa, làm sao 
kham làm Phật?” Huệ Năng liền đáp: “Người tuy có Nam Bắc nhưng 
Phật tánh vốn không có Nam Bắc, thân quê mùa này cùng với Hòa 
thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai khác.” Ngũ Tổ muốn 
cùng tôi nói chuyện, lại thấy đồ chúng hai bên đông, mới bảo theo chúng 
làm công tác. Huệ Năng thưa: “Huệ Năng xỉn bạch Hòa thượng, tự tâm 
đệ tử thường sanh trí tuệ, không lìa Tự tánh tức là phước điền, chưa 
biết Hòa thượng dạy con làm việc gì?” Tổ bảo: “Kẻ nhà quê này, căn 
tánh rất lanh lợi, ông chớ nói nữa, xuống nhà trù đi.” Huệ Năng lui lại 
nhà sau, có một người cư sĩ sai Huệ Năng bửa củi, giã gạo, trải hơn tám 
tháng. Một hôm, Tổ chợt thấy Huệ Năng, mới bảo: “Ta nghĩ chỗ thấy 
của ngươi có thể dùng, nhưng sợ có người ác hại ngươi, nên không nói 
cùng ngươi, ngươi có biết chăng?” Huệ Năng thưa: “Đệ tử cũng biết ý 
của Thầy nên không dám đến nhà trên, để người không biết.” 


Một hôm, Ngũ Tổ bảo các đệ tử: “Tất cả hãy đến, ta nói với các 
ông: Người đời sanh tử là việc lớn, các ông trọn ngày chỉ cầu phước 
điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử, Tự tánh nếu mê thì phước nào 
có thể cứu? Các ông, mỗi người hãy đi, tự xem trí tuệ của mình, nhận 
lẫy tánh Bát-nhã nơi Bản tâm mình, mỗi người làm một bài kệ đến trình 
cho ta xem, nếu ngộ được đại ý thì ta trao y pháp làm Tổ thứ sáu. Phải 
nhanh đi, không được chậm trễ, suy nghĩ tức là không trúng. Người 
kiến tánh ngay lời nói phải thấy, nêu như người này dù khi múa đao 
giữa trận cũng được thấy tánh!” Chúng được chỉ dạy, trở về họp bàn 
với nhau: “Tất cả chúng ta không cần phải lắng lòng dụng ý làm kệ để 
trình Hòa thượng, đầu có lợi ích gì? Thượng tọa Thần Tú, hiện làm 
Giáo thọ sư, ắt là người được, chúng ta có găng làm kệ tụng cũng uống 
dụng tâm lực.” Mọi người nghe lời này, thảy đều đồng M nói: “Chúng ta 
về sau y chỉ Thượng tọa Thần Tú, nhọc gì phải làm kệ.” 


Thần Tú suy nghĩ: “Các người đều không trình kệ vì ta làm Giáo 
thọ sư cho họ, ta cần phải làm kệ trình lên Hòa thượng; nếu không trình 
kệ thì Hòa thượng đâu biết được kiến giải trong tâm ta cạn hay sâu? Ý 
ta trình kệ, cầu pháp thì tốt, cầu làm Tổ thì xấu, vì đồng với tầm của kẻ 
phàm, muôn cướp được ngôi vị Thánh không khác, nêu chẳng trình kệ 
thì trọn không được pháp. Rất khó! Rất khó!” 


Trước nhà của Ngũ Tổ có một hành lang ba gian, Ngũ Tổ nghĩ 
mời ông Cung Phụng Lư Trân đến vẽ Lăng-già biến tướng và Ngũ Tô 
huyết mạch đô đề lưu truyền cúng dường. Ngài Thần Tú làm kệ rôi, mẫy 
phen muốn trình, đi đến nhà trước thì trong tâm hoảng hốt, khắp thân 
đồ mồ hôi, nghĩ trình chăng được. Trước sau trải qua bến ngày, đến 
mười ba lần, trình kệ không được. Thần Tú mới suy nghĩ: “Chẳng bằng 
đến dưới hành lang viết (bài kệ), Hòa thượng đi qua xem thấy, nêu chợt 
bảo rằng hay thì mình ra lễ bái thưa của Thần Tú làm; nếu nói không 
kham, thật uông công ở núi mẫy năm, thọ người lễ bái, lại tu đạo gì?” 
Canh ba đêm ây, không cho người biết, Ngài tự cầm đèn viết bài kệ ở 
vách phương Nam để trình chỗ tâm mình thấy được. Bài kệ rằng: 

Thân là cội bằ- đề, 

Tâm nhự đài gương sáng. 
Luôn luôn phải lau chủi, 
Chớ để dính bụi bặm. 


(Thân thị bồ-đề thọ, 
Tâm như minh cảnh đài. 
Thời thời cần phất thức, 
Vật sử nhạ trần ai.) 


Ngài Thần Tú viết kệ xong, liền trở về phòng, mọi người đều 
chắng biết. Thần Tú lại suy nghĩ: “Ngày mai Ngũ Tổ thấy bài kệ, nếu 
hoan hỉ tức ta cùng pháp có duyên, nếu nói không kham, tự là ta mê, 
nghiệp duyên đời trước nặng nê, không hợp được pháp, thật là Thánh ý 
khó lường.” Trong phòng suy nghĩ, ngôi nằm chẳng an cho đến canh 
năm. 


Ngũ Tổ đã biết Thần Tú vào cửa chưa được, không thấy Tự tánh. 
Sáng hôm sau, Tổ gọi ông Lư Cung Phụng đến hành lang phía Nam để 
vẽ đồ tướng trên vách, chợt thấy bài kệ, Ngài bảo Cung Phụng rằng: 
“Thôi chẳng cần phải vẽ, nhọc công ông từ xa đến. Trong kinh có 
nói: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, chỉ để lại một bài kệ này 
cho người tụng đọc thọ trì, y bài kệ này tu thì khỏi đọa trong ác đạo, y 
bài kệ này tu thì được lợi ích lớn.” Khiến đồ đệ thắp hương lễ bái cung 
kính và tụng đọc bài kệ này tức được thấy tánh. Môn nhân tụng bài kệ 
đều khen: “Hay thay!” 


Đến canh ba, Tổ mới gọi Thần Tú vào trong thất hỏi: “Kệ đó, 
phải ông làm chăng?” Ngài Thần Tú thưa: “Thật là con làm, chắng dám 
vọng câu Tổ vị, chỉ mong Hòa thượng từ bi xem đệ tử có chút ít trí tuệ 
chăng?” Tổ bảo: “Ông làm bài kệ này chưa thấy được Bản tánh, chỉ đến 


ngoài cửa, chưa vào được trong cửa, kiến giải như thế tìm Vô thượng 
Bồ-đề, trọn không thể được. Vô thượng Bồ-đề phải được ngay nơi lời 
nói mà biết Bản tâm mình, thấy được Bản tánh mình chẳng sanh chẳng 
diệt, đối trong tất cả thời mỗi niệm mỗi niệm tự thấy, muôn pháp đều 
không kẹt, một chân tất cả đều chân, muôn cảnh tự như như, Tâm như 
như đó tức là chân thật. Nếu thấy được như thế tức là Tự tánh Vô 
thượng Bồ-đề. Ông hãy đi, một hai ngày sau, suy nghĩ làm một bài kệ 
khác đem lại tôi xem, bài kệ của ông nếu vào được cửa, sẽ trao y pháp 
cho ông.” Ngài Thần Tú làm lễ lui ra, trải qua mấy ngày, làm kệ cũng 
không thành, trong tâm hoảng hốt, thần tư bắt an, ví như ở trong mộng, 
đi ngồi không vui. 

Lại hai ngày sau, có một chú bé đi qua chỗ giã gạo, đọc bài kệ 
này. Huệ Năng vừa nghe liền biết bài kệ này chưa thấy được Bản tánh. 
Tuy chưa nhờ chỉ dạy mà sớm đã biết được đại ý, bèn hỏi chú bé: 
“Tụng đó là kệ gì?” Chú bé đáp: “Cái ông nhà quê không biết, Đại sư 
nói: Người đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp, khiến đệ 
tử làm kệ trình Ngài xem, nếu ngộ được đại ý, liền trao y pháp làm Tổ 
thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú viết bài kệ Vô tướng ở vách hành lang 
phía Nam, Đại sư khiến người đều đọc, y kệ này tu sẽ khỏi đọa đường 
ác, y kệ này tu sẽ có lợi ích lớn.” 


Huệ Năng thưa: “Thượng nhân, đã hơn tám tháng, tôi ở nhà trù 
giã gạo, chưa từng đến nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước 
bài kệ lễ bái”? Chú bé dẫn Ngài đến trước bài kệ lễ bái. Huệ Năng bảo: 
“Huệ Năng không biết chữ, nhờ thượng nhân vì tôi đọc.” Khi ấy có 
quan Biệt giá ở Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng liền to tiếng đọc. 
Huệ Năng nghe rồi bèn nói: “Tôi cũng có một bài kệ, mong Biệt giá vì 
tôi viết.” Quan Biệt giá nói: “Ông cũng làm kệ nữa sao? Việc này thật ít 
có!” Huệ Năng nói với Biệt giá rằng: “Muốn học đạo Vô thượng Bồ-đề, 
không được khinh người mới học. Kẻ hạ hạ cũng có cái trí thượng 
thượng, còn người thượng thượng cũng không có ý trí. Nếu khinh người 
thì có vô lượng vô biên tội.” Quan Biệt giá nói: “Ông chỉ tụng kệ, tôi vì 
ông viết, ông nếu được pháp, trước phải độ tôi, chớ quên lời này.” Huệ 
Năng đọc bài kệ: 


Bồ-đề vẫn không cây, 
Gương sáng cũng chẳng đài. 
Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm? 


(Bồ-đề bản vô thọ, 
Minh cảnh diệc phi đài. 
Bản lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai?) 


Khi viết bài kệ rồi, đồ chúng thảy đều kinh hoàng, không ai mà 
chắng xuýt xoa, mọi người bảo nhau rằng: “Lạ thay! Không thể do 
tướng mạo mà đoán người, đã bao lâu nay sai Nhục thân Bồ-tát làm 
việc.” Tổ thấy cả chúng đều kinh ngạc, Sợ có 160 làm hại, mới lẫy giày 
xóa hết bài kệ, nói: “Cũng chưa thấy tánh.” Chúng cho là đúng. Ngày 
kế Tổ thầm đến chỗ giã gạo thấy Huệ Năng đeo đá giã gạo, mới bảo 
rằng: “Người cầu đạo vì pháp quên mình đến thế ư?” Tổ lại hỏi: “Gạo 
trắng mi chưa?” Huệ Năng thưa: “Gạo trắng đã lâu, còn thiếu giần 
sàng.” ° Tổ lấy gậy gõ vào côi ba tiếng rồi đi. Huệ Năng liền hội được ý 
Tổ, đến khi trồng đồ canh ba liền lén vào thất. Tổ lấy ca-sa che chung 
quanh không để người thấy, vì nói kinh Kim Cang, đến câu “ưng vô sở 
trụ nhỉ sanh kỳ tâm”, Huệ Năng ngay lời đó đại ngộ, thấy tất cả muôn 
pháp chắng lìa Tự tánh, liền thưa Tổ rằng: 


Đâu ngờ Tự tánh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ Tự tánh vốn không sanh diệt, 
Đâu ngờ Tự tánh vốn tự đầy đủ, 

Đâu ngờ Tự tánh vốn không dao động, 
Đâu ngờ Tự tánh hay sanh muôn pháp! 


Ngũ Tổ biết Huệ Năng đã ngộ được Bản tánh mới bảo: “Chẳng 
biết Bản tâm, học pháp vô ích, nếu biết được Bản tâm mình, thấy được 
Bản tánh mình, tức gọi là Trượng phu, là Thây của trời người, là Phật.” 
Canh ba thọ pháp, người trọn không biết, Tổ liền truyền pháp đốn giáo 
và vy bát, nói răng: “Ngươi là vị Tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng 
độ chúng hữu tình, truyền khắp đời sau, không khiến cho đoạn tuyệt. 
Nghe ta nói kệ: 

Hữu tình đến gieo giống, 

Nhân đất quả lại sanh. 

Vô tình cũng không giống, 
Không tánh cũng không sanh.” 


(Hữu tình lai hạ chúng, 
Nhân địa quả hoàn sanh. 


Vô tình diệc vô chủng, 
Vô tánh diệc vô sanh.) 

Tổ lại bảo: “Xưa Đại sư Đạt-ma ban đầu đến cõi này, người chưa 
tin nên mới truyền y này để làm tín thể, đời đời truyền nhau, pháp thì 
dùng tâm truyền tâm, đều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ xưa Phật Phật 
chỉ truyền Bản thể, thầy thầy thầm trao Bản tâm, ylà đầu mối của sự 
tranh giành, nên dừng ngay nơi ngươi, chớ truyền nữa. Nếu truyền y 
này thì mạng của người nhận y cũng như sợi chỉ mành. Ông phải đi 
nhanh e người hại ông.” Huệ Năng thưa: “Bây nU, ph phải đi đâu?” Tổ 
bảo: “Gặp âp Hoài thì dừng, gặp ấp Hội thì ân.ˆ ' Huệ Năng canh ba 
lãnh được y bát, thưa: “Huệ Năng vôn là người miền Nam, không biết 
đường đi, làm sao ra được bến đò?” Ngũ Tổ bảo: “Ông chẳng phải lo, ta 
tự đưa ông đi.” Tổ liền đưa đến bến đò Cửu Giang, Tổ bảo lên thuyền, 
Ngũ Tổ bèn cầm chèo tự chèo. Huệ Năng thưa: “Thỉnh Hòa thượng 
ngồi, để đệ tử chèo.” Tổ bảo: “Phải là ta độ ông.” Huệ Năng thưa: “Khi 
mê thì Thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Độ tên tuy là một nhưng chỗ dùng 
không đồng. Huệ Năng sanh nơi biên phương, tiếng nói không đúng, 
nhờ Thầy truyền pháp nay đã được ngộ, chỉ nên Tự tánh tự độ.” Tổ 
bảo: “Như thế! Như thế! Về sau Phật pháp do ông mà được thạnh hành, 
ông đi ba năm, ta sẽ thệ thế. Nay ông đi an vui, nỗ lực hướng về Nam, 
không nên nói pháp sớm, Phật pháp sẽ gặp tai nạn.” Huệ Năng từ giã 
Ngũ Tổ rồi cất bước đi về phương Nam, trong khoảng hai tháng đến 
ngọn núi Đại Dữu. 


Ngũ Tổ trở về, mấy ngày không thượng đường, chúng nghỉ mới 
đến hỏi: “Hòa thượng có ít bệnh, ít não chăng?” Ngài đáp: “Bệnh thì 
không, mà y pháp đã về Nam rồi.” Chúng hỏi: “Ai là người được 
truyền?” Tổ bảo: “Người có khả năng thì được.” Chúng liền biết. Khi 
đó vài trăm người đuổi theo, muốn cướp y bát, một vị Tăng họ Trần, 
tên Huệ Minh, trước là tướng quần bậc Tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, 
hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người, đuôi kịp Huệ Năng. Huệ Năng 
để y bát trên bàn thạch nói: “VY này là biểu tín, có thể dùng sức mà 
tranh sao!” Huệ Năng liền ẩn trong lùm có, Huệ Minh đến cầm y lên mà 
không nhúc nhích, mới kêu rằng: “Cư sĩ, cư sĩ! Tôi vì pháp mà đến chớ 
không phải vì y.” Huệ Năng bèn bước ra ngồi trên bàn thạch. Huệ Minh 
liền làm lễ thưa: “Mong cư sĩ vì tôi nói pháp.” Huệ Năng bảo: “Ông đã 
vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi vì 
ông nói.” Huệ Minh im lặng giây lầu. Huệ Năng bảo: “Không nghĩ 
thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là Bản lai diện mục của Thượng 
tọa Minh?” Huệ Minh ngay câu nói đó liền đại ngộ. Lại hỏi: “Ngoài mật 


ngữ, mật ý trên, còn có mật ý khác chăng?” Huệ Năng bảo: “Vì ông nói 
tức không phải mật vậy, ông nếu phản chiếu thì mật ở bên ông.” Huệ 
Minh thưa: “Huệ Minh tuy ở Huỳnh Mai, thật chưa có tỉnh diện mục 
của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như Ki uống nước lạnh nóng tự 
biết. Nay cư sĩ tức là thầy của Huệ Minh.” Huệ Năng bảo: Ông nếu 
như thế thì tôi cùng ông đồng thờ thầy Huỳnh Mai, khéo tự hộ trì.” Huệ 
Minh lại thưa: “Huệ Minh từ nay về sau nhằm chỗ nào đi?” Huệ Năng 
bảo: “Gặp Viên thì dừng, gặp Mông thì ở.” Huệ Minh liền lễ từ. Huệ 
Minh trở về, xuống núi bảo những người đuôi theo: “Đi trên những đồi 
núi này trọn không tìm ra tung tích, phải đi qua đường khác tìm.” Cả 
chúng đuổi theo đều cho là đúng. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, 
đó là tránh chữ đầu của tên Thầy. 


Huệ Năng sau đến Tào Khê lại bị bọn người ác tìm đuôi mới ở nơi 
Tứ Hội tị nạn trong đám thợ sắn, trải qua mười lắm năm, khi đó cùng 
những người thợ sẵn tùy nghỉ nói pháp. Những người thợ săn thường 
bảo giữ giềng lưới, khi Huệ Năng thấy những con vật mắc lưới đều thả. 
Mỗi khi đến bữa ăn, hái rau gởi luộc trong nồi thịt, hoặc có người hỏi 
thì đáp: “chỉ ăn rau ở bên thịt”. Một hôm, mới suy nghĩ: “Thời hoằng 
pháp đã đến, không nên trọn trốn lánh.” Huệ Năng liền đến chùa Pháp 
Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết-bàn. 
Khi ấy có gió thối, lá phướn động, một vị Tăng nói gió động, một vị 
Tăng nói phướn động, hai người cãi nhau không thôi. Huệ Năng tiến tới 
nói: SH phải gió động, không phải phướn động, tâm nhân giả 
động.” Cả chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tông mời Huệ Năng đến chiếu 
trên gạn hỏi áo nghĩa, thấy Huệ Năng đối đáp. lời nói giản dị mà nghĩa 
lý rất đúng, không theo văn tự. Ấn Tông nói: “Cư sĩ quyết định không 
phải là người thường. đã lâu nghe y pháp của Huỳnh Mai đi về phương 
Nam, đâu chẳng phải là cư sĩ?” Huệ Năng nói: “Chẳng dám.” Ấn Tông 
liền làm lễ, xin đưa y bát đã được truyền cho đại chúng xem. Án Tông 
lại thưa: “Huỳnh Mai phó chúc, việc chỉ dạy như thế nào?” Huệ Năng 
bảo: “Chỉ dạy tức không, chỉ luận về kiến tánh, chẳng luận thiền định 
giải thoát.” Án Tông thưa: “Sao chắng luận thiền định giải thoát?” Huệ 
Năng bảo: “Vì ấy là hai pháp, không phải là Phật pháp. Phật pháp là 
pháp chẳng hai.” Ấn Tông lại hỏi: “Thế nào Phật pháp là pháp chẳng 
hai?” Huệ Năng bảo: “Pháp sư giảng kinh Niết-bàn, rõ được Phật tánh, 
ấy là Phật pháp là pháp chẳng hai. Như Bồ-tát Cao Quí Đức Vương 
bạch Phật: Phạm tứ trọng cấm, tạo tội ngũ nghịch và nhất xiễn-đề v.v... 
sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Phật bảo: Thiện căn có hai, một là 
thường, hai là vô thường, Phật tánh chăng phải thường, chẳng phải vô 


thường, thế nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai; một là thiện, hai là chẳng 
thiện, Phật tánh chẳng phải thiện, chăng phải chẵng thiện, ấy là chẳng 
hai; uẫn cùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu tánh nó 
không hai, tánh không hai tức là Phật tánh.” Ấn Tông nghe nói hoan hỉ 
chấp tay thưa: “Tôi giảng kinh ví như ngói gạch, nhân giả luận nghĩa ví 
như vàng ròng.” Khi ấy vì Huệ Năng cạo tóc, nguyện thờ làm Thầy. 

Huệ Năng bèn ở dưới cây bồ- đề khai pháp môn Đông. Sơn. Huệ 
Nẵng được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những điều cay đắng, mạng 
giông như sợi chỉ mành. Ngày nay được cùng với Sử quân, quan liêu, 
Tăng Ni, đạo tục đồng ở trong hội này đâu không phải là duyên của 
nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, đồng 
gieo trồng căn lành mới nghe cái nhân được pháp môn đốn giáo này. 
Giáo ấy là các vị Thánh trước đã truyền, không phải tự trí Huệ Năng 
được, mong những người nghe các vị Thánh trước dạy, mỗi người khiến 
cho tâm được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự trừ nghi, như những vị 
Thánh đời trước không khác. 


Cả chúng nghe pháp đều hoan hỉ làm lễ rồi lui. 
-—-O0O--- 
GIẢNG 01 
Khi ấy Đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiêu Châu, Thứ sử Vi Cừ Cùng 
với quan liêu vào núi thỉnh Sư đến trong thành, ở chùa Đại Phạm, tại giảng 
đường vì chúng khai duyên nói pháp. Sư đăng tòa, Thứ sử quan liêu hơn ba 
mươi người, Nho tông học sĩ hơn ba mươi người, Tăng N¡ đạo tục hơn một 


ngàn người đồng thời làm lễ, nguyện được nghe pháp yếu. 


Trong phẩm này Lục Tổ thuật lại cho toàn chúng nghe về sự tích đắc 
đạo của Ngài. Đây là lần thuyết pháp đầu tiên của Ngài, Đại sư tức chỉ Lục 
Tổ. Lần đăng tòa đầu tiên này, kể số chúng dự nghe gồm quan liêu hơn ba 


mươi người, học sĩ hơn ba mươi người, đó là trên sáu mươi người rôi. Còn 


Tăng Ni đạo tục, đạo tức là người xuất gia, tục là cư sĩ, tất cả cộng lại hơn 
một ngàn người, tức là thời thuyết pháp đầu tiên hơn một ngàn chúng. Khi 


đó tất cả đều lễ bái cầu được nghe pháp yếu. 
Lục Tổ bảo chúng rằng: 


Này Thiện tri thức, Bồ-đê Tự tánh xưa nay thanh tịnh, chỉ dùng tâm 


nây, thẳng đó trọn được thành Phát. 


Ngài nói Tự tánh Bồ-đề của mình, xưa nay thanh tịnh, chỉ dùng tâm 
Bồ-đểề của mình mà tu thì sẽ thắng đến thành Phật không nghi. Ngài nói 
thăng cho chúng ta biết, ai ai cũng có tánh Bồ-đề, nếu biết ứng dụng tu hành 


sẽ được thành Phật không nghi gì cả. 


Này Thiện tri thức, hãy lắng nghe Huệ Năng nói về hành do được 
pháp. Nghiêm phụ của Huệ Năng bản quán ở Phạm Dương, bị giáng đày ra 
Lãnh Nam, làm thường dân ở Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mắt 
sớm, mẹ góa con côi dời đến Nam Hải, gian nan nghèo khổ, thường ra chợ 
bán củi. Khi ấy có một người khách mua, bảo gánh đến khách điếm, khách 
nhận củi xong, Huệ Năng lãnh tiên, lui ra khỏi cửa, thấy một người khách 
tụng kinh, Huệ Năng một phen nghe lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi 


khách tụng kinh gì. 


Tiếp đến Ngài yêu cầu chúng lắng nghe Ngài kể lại sự tích, lý do về 
việc Ngài được pháp. Thuở trước ông thân Ngài cũng làm quan, sau bị cách 
chức đày ra Lãnh Nam làm dân thường tại Tân Châu. Bất hạnh, cha mất 
sớm, mẹ già dời về Nam Hải, thật là gian nan nghèo khổ. Ngài thường ra 
chợ bán củi, một hôm có người khách mua củi, bảo Ngài gánh đến tiệm, 
nhận tiền xong vừa ra khỏi cửa Ngài thấy một người khách tụng kinh. Một 
phen nghe lời kinh, tâm liền khai ngộ. Thánh thơi quá, không có cực như 
chúng ta hiện nay phải không? Chúng ta nghe năm này sang năm khác mà 
không khai ngộ chi cả. Ngài chỉ cần nghe người ta tụng liền khai ngộ, mới 


hỏi khách tụng kinh gì. Chưa biết tên kinh mà đã ngộ rồi! 


Khách bảo: “Kinh Kim Cang. ` Huệ Năng lại hỏi: “Ở đâu đến thọ trì 
kinh này?” Khách bảo: “Tôi từ chùa Đông Thiên, huyện Huỳnh Mai, Kỳ 
Châu đến. Chùa ấy do Ngũ tổ Hoằng Nhân đại sư làm chủ giáo hóa, đệ tử 
có hơn một ngàn người, tôi đến đó lễ bái, nghe nhận kinh này. Đại sư 
thường khuyên kẻ Tăng người tục chỉ trì kinh Kim Cang liên được thấy tánh, 
thẳng đó thành Phật. ” Huệ Năng nghe nói, do đời trước có duyên, mới được 
một người khách cho Huệ Năng một số bạc là mười lượng để giúp nuôi 


dưỡng mẹ già và bảo đến Huỳnh Mai tham vấn Ngũ Tổ. 


Trong đoạn trên Ngài kế lý do đi tìm Ngũ Tổ, chúng ta thấy túc duyên 


của Ngài quá dày, sau này Ngài thường được gọi là Nhục thân Bồ-tát. Sanh 


trong hoàn cảnh cơ cực nghèo khốn, mồ côi sớm lại đốt nát vì không được 
học hành, nhưng vừa nghe một câu kinh liền ngộ, tại sao thế? Thường chúng 
ta cho răng người có phước duyên mới được sanh trong những gia đình giàu 
có, mới thông minh học giỏi. Còn sanh trong gia đình nghèo, lại mồ côi 
sớm, không được học hành thì gọi là vô phước. Tại sao vô phước mà nghe 
một câu kinh liền ngộ, còn những người có phước nghe hoài mà không ngộ? 
Như vậy ai hơn ai? Ai có phước hơn ai? Đó là điều chúng tôi muốn nhắc cho 
tất cả quí vị hiểu để khỏi thắc mắc. Nếu nói một đời này, ra đời, nghe một 
câu kinh liền ngộ, như trong kinh thường nói: nhất văn thiên ngộ (một nghe 
ngàn ngộ) thì đã là bậc Bồ-tát rồi. Đã là Bồ-tát, tại sao lại thiếu phước phải 
sanh trong cảnh côi cút, nghèo nàn, dốt nát? Như vậy Bồ-tát kém phước hơn 
mình sao? Đó là điều chúng ta thấy đáng hoài nghi, nhưng sự thật không có 
gì đáng hoài nghi cả. Chúng ta đã nói Ngài là một vị Nhục thân Bồ-tát, mà 
Bồ-tát giáo hóa chúng sanh luôn luôn tùy nguyện. Có vị sanh trong cung vua 
có kẻ hầu người hạ rồi chán đời đi tu, như thế để cho người đời thấy rằng 
cảnh vương giả không câu thúc được các ngài, các ngài vẫn từ bỏ tất cả để đi 
tu và những người sống trong hoàn cảnh sang cả trông gương đó mà phát 
tâm. Có khi các ngài sanh trong gia đình trung lưu, học hành chút ít rồi phát 
tâm xuất gia, như thế những người hạng trung lưu thấy các ngài ở trong hoàn 


cảnh đó mà tu được thì mình cũng tu được. Có khi các ngài nguyện sanh 


trong cảnh nghèo nàn, dốt nát mà đi tu để những người nghèo nàn dốt nát 


thây mình cũng đông hoàn cảnh với các ngài thì mình cũng đi tu được. 


Tóm lại, Bồ-tát muốn cho tất cả chúng sanh đều phát Bồ-đề tâm, nên 
có khi thị hiện trong cảnh sang cả, có khi ở trong cảnh bằần cùng, nhưng 
trong bất cứ hoàn cảnh nào Bỏ-tát cũng tu được cả, đó là việc tùy duyên hóa 
độ của các ngài. Chúng ta đừng nghĩ rằng ngài ít phước hơn mình, không 
phải thế, đó là vì nguyện của Bồ-tát, cốt làm sao cho tất cả chúng sanh đều 
tin rằng mình tu được. Thế là các ngài mãn nguyện. Chúng ta đọc sử thấy có 
những vị trong gia đình trưởng giả phát tâm tu, có những vị trong gia đình 
bần hàn phát tâm tu, có vị bỏ quan đi tu v.v... như thế để hiểu ý nghĩa Bỏ-tát, 
chớ không nên cố chấp bảo rằng Ngài thiếu phước mà tại sao Ngài lại mau 
ngộ. Đó là hiện tượng thị hiện của chư Bồ-tát tùy bản nguyện. Sau khi phát 
tâm tu, liền có một người bạn giúp Ngài một số tiền để nuôi mẹ. Qui vị thấy, 
nếu theo thế gian thì Ngài phạm lỗi bất hiễu phải không? Vì có một mẹ một 
con mà nay bỏ mẹ đi tu, đó là bất hiểu. Như thế chúng ta thấy nếu giữ chữ 
hiếu thì Ngài không đi tu được, không thể đem lợi ích cho chúng sanh được. 
Thế nên Ngài phải nhờ người giúp một số tiền gởi lại nuôi mẹ già. Nếu bất 
hiếu thì buổi đầu Ngài đâu có gánh củi bán để nuôi mẹ, chỉ vì khi ngộ đạo 
TỒi, thấy chỗ cao siêu của đạo, Ngài mới quyết tâm đi học đạo đề tự giác ngộ 


và giác ngộ chúng sanh, vì thế Ngài phải cam nhận lỗi không tròn chữ hiếu. 


Huệ Năng an trí mẹ xong liễn từ giã ra đi, không hơn ba mươi ngày 
liên đến Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. 

Ngài từ giã mẹ ra đi, không quá một tháng thì đến Huỳnh Mai lễ bái 
Ngũ Tổ. Ngày xưa người đi tầm đạo chỉ đi bộ nên đi từ tỉnh này đến tỉnh kia 
phải cả tháng trời, còn chúng ta hiện nay đi từ đây ra Huế khoảng một tuần 
lễ là nhiều, vậy mà còn than khổ, than cực. Đối với tâm cầu đạo, chúng ta 


thật không thê sánh với người xưa. 


Tổ hỏi: “Ngươi từ phương nào đến, muốn câu vật gì?” Huệ Năng 
đáp: “Đệ tử là dân Tân Châu thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ Thầy, chỉ cấu 
làm Phật, chớ không cầu gì khác!” Tổ bảo: “Ngươi là người Lãnh Nam, lại 


là người quê mùa, làm sao kham làm Phát? ” 


Quí vị thấy Ngũ Tổ là một vị Tổ mà sao Ngài nói bất công vậy? Ngài 
dư biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có thể 
thành Phật, thế tại sao đối với người tới học đạo Ngài lại khinh miệt, bảo 
rằng ngươi là người Lãnh Nam, là người ở nơi rừng núi, người quê mùa đốt 
nát, đâu thể kham làm Phật. Tại kiểu cách phong kiến của Ngài như thế hay 
là Ngài có ý gì? Đó là cách Ngài dọ thử xem sự hiểu biết của người cầu 


thành Phật này ra sao, nên mới có thái độ như thế. 


Huệ Năng liền đáp: “Người tuy có Nam Bắc nhưng Phật tánh vốn 
không có Nam Bắc, thân quê mùa này cùng với Hòa thượng chẳng động, 


, 


nhưng Phát tánh đâu có sai khác. ` 


Như thế do Ngài nghe một câu mà ngộ, biết được Phật tánh của tất cả 


đều đồng nhau. 


Ngũ Tổ muốn cùng tôi nói chuyện, lại thấy đồ chúng hai bên đông, 


mới bảo theo chúng làm công tác. 


Qua câu đối đáp, Ngũ Tổ đã biết khả năng của Ngài như thế nào rồi, 
nên muốn cùng Ngài nói chuyện, nhưng thấy chung quanh quá đông, đang 
lắng nghe, e bại lộ rồi hại cho Ngài nên bảo Ngài đi xuống làm công tác, 


nhưng Ngài chưa vừa ý nên lý luận thêm: 


Huệ Năng thưa: “Huệ Năng xin bạch Hỏa thượng, tự tâm đệ tử 
thường sanh trí tuệ, không lìa Tự tánh tức là phước điển, chưa biết Hòa 
thượng dạy con làm việc gì?” Tổ bảo: “Kẻ nhà quê này căn tánh rất lanh 
lợi, ông chớ nói nữa, xuống nhà trù đi. ” 

Bấy giờ Ngũ Tổ “nạt kẻ nhà quê lanh lợi, xuống nhà trù đi”, vì Tổ 
thấy nói thêm là có hại. 

Huệ Năng lui lại nhà sau, có một người cư sĩ sai Huệ Năng bứa củi, 


giã gạo, trải hơn tảm tháng. 


Ngài Huệ Năng mới lui lại nhà sau, có một cư sĩ sai Ngài giã gạo. Có 
quyền sách khác kế thêm: Một hôm Ngũ Tổ xuống thấy Ngài giã gạo, cột sợi 
dây ngang lưng đèo thêm một viên đá, vì Ngài ốm quá không đủ sức nặng 
cho cái chày đạp cất lên, nên phải đeo thêm một viên đá, thấy thế Tổ mới 
than: “Người cầu đạo quên mình đến thế ư?” Như vậy chúng ta mới thấy 
công tám tháng giã gạo của Ngài. Trong tám tháng giã gạo, Ngài đã quên 
mình, làm việc cực nhọc không kế đến thân. Có nơi còn tô điểm thêm rằng: 
Khi giã gạo Ngài đeo đá nên sợi dây siết vô thịt, lâu ngày thịt bị thúi có đòi, 
khi Ngài giã gạo, sợi dây chạm vào, dòi rớt ra, Ngài lượm bỏ lên. Những lời 


này e hơi quá đáng, còn việc Ngài đeo đá giã gạo thì các sách đều có nói. 


Một hôm, Tổ chọt thấy Huệ Năng, mới bảo: “Ta nghĩ chỗ thấy của 
ngươi có thể dùng, nhưng sợ có người ác hại ngươi, nên không nói cùng 
ngươi, ngươi có biết chăng?” Huệ Năng thưa: “Đệ tử cũng biết ý của Thây 


nên không dám đến nhà trên, để người không biết. ” 


Như thế là thầy trò cảm thông nhau. Nhưng quí vị có thắc mắc về 
điểm này hay không? Thầy trò nói chuyện thì cứ nói, tại sao lại sợ có người 
hại? Ở chùa chớ đâu phải ở chỗ tranh giành quyền thế mà sợ bị hại? Thuở 
trước khi đọc tới chỗ này tôi cũng ngạc nhiên, tại sao nói chuyện đạo lý mà 
phải sợ có người hại? Sau này tôi mới biết sự thật là như vậy. Bởi vì đồ 


chúng của Ngũ Tô, cả cư sĩ và học chúng khoảng hơn một ngàn người, riêng 


chư Tăng khoảng năm trăm người, có sách nói bảy trăm vị, ở đấy đã nhiều 
năm, trong đó lại có ngài Thần Tú là vị Giáo thọ sư, giảng kinh cho học 
chúng. Cả năm trăm người, Ngũ Tổ chưa chấp nhận một người nào, nay một 
người cư sĩ quê mùa, từ xa mới đến, nếu được Ngũ Tổ truyền y bát thì thế 
nào? Cả năm trăm Tăng chúng nghĩ sao? Dĩ nhiên là không chấp nhận được, 
thế nên sợ hại là vì lý do đó. Cũng vì thế sau này chư Tổ không truyền y bát 
nữa, nêu còn truyền y bát chắc cái hại cũng còn kéo dài. Tại sao? Vì người 
được truyền y bát là người xứng đáng làm Tổ. Nhưng Tăng chúng ở chùa đã 
mấy mươi năm, tu học đã lâu, nay một cư sĩ quê mùa vừa mới đến lại được 
làm Tổ thì Tăng chúng nghĩ sao? Có tức hay không? Thế nên họ không thê 
chấp nhận được, mà không chấp nhận được thì phải hành động như thế nào? 
Phải thủ tiêu! Nếu trong chúng có người tu học lâu, hiểu đạo sâu, nay được 
Tổ truyền y bát thì không có gì phải nghi ngờ, cũng không sợ bị ai hại vì 
người đó được chúng kính phục, xứng đáng làm thầy. Nhưng đây là một cư 
sĩ, lại quê mùa nữa, đủ điều kiện để người ta khinh bỉ mà thình lình được 
làm Tổ thì không ai chấp nhận, thế nên có thể phải bị hại. Ngũ Tổ hiểu hoàn 
cảnh đó, Ngài biết người cư sĩ này xứng đáng kế thừa Ngài mà Ngài không 
dám để cho chúng biết. Nếu như ngài Thần Tú có khả năng như thế, chắc 
không có gì khó khăn cả. Trường hợp của ngài Huệ Năng rất đặc biệt, nên 


Ngũ Tổ dè đặt bảo: “Theo ngôn ngữ của ngươi, ta biết ngươi có thể dùng 


được nhưng e có người ác hại ngươi, nên không nói chuyện với ngươi, 
ngươi biết chăng?” Lục Tổ thưa: “Con biết ý của Thầy nên con không dám 
lên nhà trên.” Con biết phận con nên chỉ ở nhà dưới giã gạo. Như vậy quí vị 
thấy ông thầy biết hoàn cảnh của người học trò, mà người học trò cũng biết 
được hoàn cảnh của mình, do đó mới đánh lừa được cả chúng, chớ nếu trong 
hai người, có một người không biết được hoàn cảnh đó thì có thể bị chúng 


phát giác sớm Tôi. 
-—-oÚO--- 


GIẢNG 02 


Một hôm, Ngũ Tổ bảo các đệ tử: “Tất cả hãy đến, ta nói với các ông: 
Người đời sanh tử là việc lớn, các ông trọn ngày chỉ câu phước điền, chẳng 
cấu ra khỏi biển khổ sanh tử, Tự tánh nếu mê thì phước nào có thể cứu? Các 
ông, mỗi người hãy đi, tự xem trí tuệ của mình, nhận lấy tánh Bát-nhã nơi 
Bản tâm mình, môi người làm một bài kệ đến trình cho ta xem, nếu ngộ được 
đại ý thì ta trao y pháp làm Tổ thứ sáu. Phải nhanh đi, không được chậm trễ, 
suy nghĩ tức là không trúng. Người kiến tánh ngay lời nói phải thấy, nếu như 
người này dù khi múa đao giữa trận cũng được thấy tánh. ” 


Chúng được chỉ dạy, trở về họp bàn với nhau: “Tất cả chúng ta không 
cần phải lắng lòng dụng ý làm kệ để trình Hòa thượng, đâu có lợi ích gì? 
Thượng tọa T hân Tú hiện làm Giáo thọ sư, ất là người được, chúng ta có 
gắng làm kệ tụng cũng uống dụng tâm lực.” Mọi người nghe lời này, thảy 
đêu động ÿ nói: “Chúng ta về sau y chỉ Thượng tọa Thân Tú, nhọc gì phải 
làm kệ. ” 


Tât cả đêu định ninh là vê sau sẽ y chỉ vị Giáo thọ sư nên không 


nhọc công làm kệ trình. 


Tôi nhắc lại ý nghĩa lời dạy của Ngũ Tổ. Điểm thứ nhất Ngũ Tô dạy: 
Người đời sanh tử là việc lớn, phải tìm cách thoát khỏi biển khổ sanh tử, chớ 
trọn ngày mải lo làm việc phước điền thì phước đó không thể nào cứu được 
mình, khi mình chưa thấy đạo, phước đó chưa giúp mình giải thoát. Không 
cứu được là không cứu cho mình giải thoát sanh tử. Muốn ra khỏi biển khổ 
sanh tử, mỗi người phải tự phát trí tuệ của chính mình, trí tuệ đó phát khởi, 
mới thoát khỏi biển khổ sanh tử; nếu chúng ta mải lo việc phước điền thì 
phước điền đó chỉ giúp chúng ta bớt nghèo, bớt khổ ở trong sanh tử thôi, chớ 
không giải thoát sanh tử. Tổ bảo tiếp: “Như vậy mỗi người phải về làm một 
bài kệ đến trình, nếu người nào làm bài kệ đúng ý, ta sẽ truyền y pháp làm 
Tổ thứ sáu.” Nghe như thế cả đại chúng đều xôn xao. Tại sao các năm về 
trước Ngài không bảo trình kệ mà ngay lúc này Ngài bảo trình kệ? Quí vị 
thấy ý gì trong việc đó chưa? Trước khi vị cư sĩ này tới hỏi đạo, Ngài không 
bảo chúng trình kệ, khi có vị cư sĩ này thì Ngài lại bảo chúng trình kệ. Dĩ 
nhiên chúng ta thấy rõ ý của Ngài. Khi biết có người xứng đáng kế thừa, 
Ngài mới bảo chúng trình kệ để thử xem mọi người trình như thế nào để 
Ngài chọn. Thế nên đại chúng xôn xao bản tán phải trình kệ như thế nào. Vì 
vậy tiếp theo Tổ dạy thật là kỹ. 


Điểm thứ hai Ngũ Tổ bảo rằng: Người thấy tánh dù ở trong chỗ 
binh đao vẫn thấy tánh chớ không mắt. Người thật tình được đạo thì ở 
chỗ nào cũng thấy đạo, chớ không phải nói rằng ngồi chỗ vắng mới thấy 
đạo, đến chỗ ồn thì hết thấy, như thế chưa phải là thấy đạo. Quí vị phải 
nhớ như vậy. Dù ở cảnh nào, thấy đạo cũng vẫn là thấy đạo, vì đạo ở 
ngay nơi mình. Mình thấy nó thì ở đâu cũng thấy. Ngồi chỗ vắng cũng có 
nó, đến chỗ ồn cũng có nó, chớ đâu phải chỗ ồn không có đạo, chỗ vắng 
mới có đạo. Sở dĩ đến chỗ ồn không thấy đạo là vì mình thấy ồn. Thấy ôn 
tức thấy ở ngoài, chớ thật tình chúng ta thấy cái chân thật của mình thì ở 
đâu cũng có đạo, không phải đợi đến chỗ vắng vẻ mới có. Quí vị phải 


nhớ kỹ như vậy. Đó là chỗ Ngũ Tổ chỉ dạy cho tất cả chúng, nhất là Ngài 


bảo: Nếu suy nghĩ thì không trúng. Làm kệ mà ngồi cắn bút, bóp trán suy 
nghĩ thì điều đó không đúng rồi. Vì thế gần đây tôi hay chê những vị mới 
tu học sơ sơ hay làm thơ. Tại sao? Các Tổ ngày xưa không phải là nhà 
văn, nhà thơ chỉ cả, nhưng mỗi hành động đều đúng với lẽ thật nên vừa 
xuất khẩu là hợp ý Tổ, không phải ngồi bóp đầu bóp trán, vì vừa ngồi bóp 
đầu bóp trán là sai rồi. Khổ nỗi hiện nay có một số người tu thiền sơ sơ, 
lâu lâu tổ chức uống trà, người này làm thơ đưa người kia xem, người kia 
làm thơ trình người nọ xem rồi phê bình nhau v.v... và cho đó là mình 
làm thơ thiền, làm kệ thiền... Đó là thiền gì? Là thiền loạn tưởng chớ 
không phải thật là thiền. Thật là thiền thì khi đối cảnh liền phát hiện chớ 
không đợi suy nghĩ. Vì người thấy được lẽ thật nói điều gì cũng đúng lẽ 
thật, còn người chưa thấy lẽ thật dù suy nghĩ thế nào cũng không đúng. 
Thí dụ như chúng ta có đôi mắt sáng nhìn thấy rõ bình bông trên bàn, nếu 
có người hỏi bình bông như thế nào, dù chúng ta không tả rõ tất cả chỉ 
tiết, nhưng chúng ta nói bình bông màu xanh, màu vàng... chúng ta cũng 
nói đúng. Trái lại, nếu tôi hỏi một người mù bình bông trên bàn như thế 
nào thì dù họ suy nghĩ thế mẫy cũng không đúng, dù có nghe người ta nói 
họ suy nghĩ theo cũng không đúng. Thế nên đã thấy thì dù nói đơn sơ 
cũng đúng, còn không thấy dù cố suy nghĩ thế mấy cũng vẫn không đúng. 


Chỗ này không phải chỗ suy nghĩ mà được, nhưng nhiều người lại 


chuộng suy nghĩ, cho suy nghĩ ra được lẽ đạo. Đó là điều lầm lẫn lớn. 
Thế nên cái thấy đạo là tự thấy, chớ không phải suy nghĩ, do đó Ngũ Tổ 
mới quở: Không nên có dụng tâm, nếu người thấy tánh dù ở giữa trận 


cũng thấy. 


Sau khi nghe Ngũ Tổ dạy, tất cả chúng đều xôn xao bàn với nhau, 
chúng ta có một vị Giáo thọ sư, trên là Tổ, dưới là vị Giáo thọ sư, Tổ chọn vị 
này dạy chúng ta, hắn nhiên vị này phải như thế nào rồi, người dạy chúng ta 
sẽ là người được kế thừa không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đã học với 
ông ấy tức nhiên ông ấy đâu có đở, dù chúng ta có làm cũng vô ích, hãy 
nhường ông ấy cho xong. Đó là một cái thế dồn vị Giáo thọ sư này đến chỗ 
bất khả kháng. Ông không muốn trình, nhưng toàn chúng đều không làm thì 
làm sao? Hoàn cảnh đã đưa Thần Tú đến một cái thế khó xử, vì chính Ngài 
cũng còn nghi ngờ không chắc là Ngài sẽ được Tổ chấp nhận. 


Thân Tú suy nghĩ: Các người đêu không trình kệ vì ta làm Giáo thọ sư 
cho họ, ta cần phải làm kệ trình lên Hòa thượng; nếu không trình kệ thì Hòa 
thượng đâu biết được kiến giải trong tâm ta cạn hay sâu. Ý ta trình kệ cầu 
pháp thì tốt, cầu làm Tổ thì xấu, vì đồng với tâm của kẻ phàm, muốn cướp 
được ngôi vị Thánh không khác, nếu chẳng trình kệ thì trọn không được 
pháp. Rất khó! Rất khó! 


Đó là Ngài tự lượng ý Ngài: Nếu trình kệ để cầu được pháp đó là điều 
tốt, nêu trình kệ để cầu làm Tô đó là xấu vì còn ham danh, ham lợi không 
khác kẻ phàm phu. Thật là khó vì nếu không trình kệ thì thầy không biết ý 
mình làm sao thầy truyền pháp, nhưng làm kệ, xem như mình muốn làm Tổ! 


Trước nhà của Ngũ Tổ có một hành lang ba gian, Ngũ Tổ nghĩ mời 
ông Cung Phụng Lư Trần đến vẽ Lăng-già biến tưởng và Ngũ Tổ huyết 
mạch đổ” để lưu truyền cúng dường. Ngài Thân Tú làm kệ rồi, mấy phen 
muốn trình, đi đến nhà trước thì trong tâm hoảng hối, khắp thân đồ mô hôi, 
nghĩ trình chẳng được. Trước sau trải qua bốn ngày, đến mười ba lần, trình 
kệ không được. 


Tại sao? A1 ngăn mà trình không được? Đó là tại nghi bài kệ của mình 
chưa chắc là được, vì mình không có tự ngộ, do suy lý mà nói thì không tin 
lời mình là đúng nên muốn trình lại ngại, vì thế trong bốn ngày, mười ba lần 
đến cửa rồi thối lui, không trình được, như vậy cái khô của Ngài lúc đó thật 
vô cùng! 


Thân Tú mới suy nghĩ: Chẳng bằng đến dưới hành lang viết (bài kệ), 
Hòa thượng đi qua xem thấy, nếu chợt bảo rằng hay thì mình ra lễ bái thưa: 
Của Thần Tú làm; nếu nói không kham, thật uồổng công ở núi mấy năm, thọ 
người lễ bái lại tu đạo gì? 


Bởi vì Ngài bán tín bán nghi chưa tin mình được đạo, nay phải trình 
thắng, Ngài sợ nếu Ngũ Tổ bảo chưa được thì còn gì thể diện, nên kế hay 
nhất là nơi hành lang Ngũ Tổ thường đi qua, Ngài lén viết bài kệ lên đó. Nếu 
Ngũ Tổ xem rồi hỏi ai làm bài kệ hay quá thì Ngài ra đánh lễ thưa: Bạch con 
làm! Còn nếu Ngũ Tổ chê thì lánh mặt cho rồi, mặt mũi nào nhìn đại chúng. 
Thật là uống công ở núi! Ngài nghĩ đó là kế an toàn nhất. Thế nên người dở 
mà ở địa VỊ thấp thì thật đễ, còn ở địa vị cao thật khó xử vô cùng. Người ta 
đã suy tôn mình làm thầy, nếu mình làm không tròn trách nhiệm, mặt mũi 
nào nhìn học trò. Đó là cái khổ tâm của người lớn mà chưa thật lớn! 


Canh ba đêm ấy, không cho người biết, Ngài tự cầm đèn viết bài kệ ở 
vách phương Nam đề trình chỗ tâm mình thấy được. Bài kệ rằng: 
Thân là cội bỏ-để, 
Tám như đài gương sáng. 
Luôn luôn phải lau chủi, 
Chớ đề dính bụi bặm. 

Thế thì thật hay! Ví dụ thân mình như cây bồ-đề, tâm như đài gương 
sáng, cũng hay chứ! Và đài gương sáng muốn cho sáng mãi thì phải làm thế 
nào? Phải lau, phải chùi, chớ để dính bụi. Như vậy trên phương diện tu hành, 
bài kệ này thật là hay. Người mới đọc qua thì thấy bài kệ thật hay, nào 
những hình ảnh cụ thể, thân mình giống cây bồ-đề, tâm mình như đài gương 
sáng, nào khuyên mình tu một cách cụ thể, hằng ngày lau gương đừng để 
dính bụi. Nhưng đối với người thấy tánh thì bài kệ này chưa thấy tánh. Tại 
sao? Gương mờ phải lau, đang lau thì làm sao thấy tánh? Nếu thấy tánh thì 
không còn lau nữa. Tại sao? Vì Thê tánh đó bụi không dính được, còn nghĩ 
như mặt gương phải lau mãi là chưa thấy tánh. Chúng ta dốt mà đọc qua còn 
biết Ngài chưa thấy tánh. 


Ngài Thân Tú viết kệ xong, liên trở về phòng, mọi người đễu chẳng 
biết. Thần Tú lại suy nghĩ: Ngày mai Ngũ Tổ thấy bài kệ, nếu hoan hỉ tức ta 
cùng pháp có duyên, nếu nói không kham, tự là ta mê, nghiệp duyên đời 
trước nặng nê, không hợp được pháp, thật là Thánh ý khó lường. Trong 
phòng suy nghĩ, ngôi nằm chẳng an cho đến canh năm. 


Như thế là suốt đêm Ngài trằn trọc mãi, không ngủ được. Viết bài kệ 
rôi Ngài cũng vân bât an, thật là khô tâm, vì không biệt ngày mai Ngũ Tô 


khen hay chê, khen thì còn được, nêu chê thì còn mặt mũi nào, thê nên ngôi 
năm không an mãi đên canh năm. 


Ngũ Tổ đã biết Thần Tú vào cửa chưa được, không thấy Tự tánh. 


Thật ra thầy lúc nào cũng biết rõ học trò, nên tuy bảo làm Giáo thọ 
dạy chúng, nhưng biết là ngài Thần Tú chưa vào cửa nổi. Vì biết rõ như thế 
nên tuy bảo làm kệ nhưng thật ra Ngũ ' Tổ không nhắm vào ngài Thần Tú, mà 
Tổ có chỗ nhắm khác. Để cho công bằng Tổ phải tuyên bồ cho tất cả chúng 
trình kệ, nếu không như thế mà riêng truyền y pháp cho một người nào khác 
thì chúng sẽ thắc mắc. Khi nào chúng trình kệ không được, Tổ truyền y pháp 
cho người khác, họ mới không thắc mắc. 


Sáng hôm sau, Tổ gọi ông Lư Cung Phụng đến hành lang phía Nam 
để vẽ đồ tướng trên vách, chợt thấy bài kệ, Ngài bảo Cung Phụng rằng: 
“Thôi chẳng cần phải vẽ, nhọc công ông từ xa đến. Trong kinh có nói phàm 
những gì có hình tướng đêu là hư vọng", chỉ đề lại một bài kệ này cho người 
tụng đọc thọ trì, y bài kệ này tu thì khỏi đọa trong ác đạo, y bài kệ này tu thì 
được lợi ích lớn. ” Khiếễn đô đệ thắp hương lễ bái cung kính và tụng đọc bài 
kệ này tức được thấy tảnh. Môn nhân tụng bài kệ đều khen: “Hay thay!” 


Đây là kế của Ngũ Tổ, nếu Tổ không khen thì không làm sao biết 
được tác giả vì dưới bài kệ đâu có ký tên, thế nên Tổ mới khéo bày kế 
đánh lừa mọi người. Tổ bảo: Nhọc công Cung Phụng từ xa đến, kinh Kim 
Cang có nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, thôi ông 
không cần phải vẽ đồ tướng, hãy để bài kệ này cho chúng đọc, người nào 
y đó tu hành sẽ khỏi đọa trong ba đường ác, sẽ được lợi ích, sẽ thấy tánh. 
Tổ lại bảo đồ đệ đốt hương kính cần lễ bái bài kệ. Nghe như thế dĩ nhiên 
là ngài Thần Tú mừng không kê xiết, Ngài phải nhận là của Ngài làm chớ 
đâu còn ấn tránh nữa, vậy là Ngài đã mắc kế của Ngũ Tổ rồi! Khi đó tất 
cả môn nhân đều tụng và đều khen bài kệ hay. Đệ tử thì thường như thế. 


Thầy khen điều gì hay là đồ đệ cũng khen theo, chớ không biết hay ở 


điểm nào, nghe thầy tán dương việc gì thì đệ tử cũng tán dương theo, đó 
là bệnh chung! Người học trò luôn luôn lệ thuộc thầy, nói theo thầy chớ 
không biết rõ đâu là đúng, đâu là sai. 


Đến canh ba, Tổ mới gọi Thân Tú vào trong thất hỏi: “Kệ đó, phải 
ông làm chăng?” Ngài Thân Tú thưa: “Thật là con làm, chăng dám vọng 
câu Tô vị, chỉ mong Hỏa thượng từ bị xem đệ tử có chút ít trí tuệ chăng? ” 


Ngài nghĩ rằng Ngũ Tổ khen như vậy là chấp nhận Ngài làm Tổ rồi, 
nhưng vì khiêm nhường nên Ngài thưa: Bạch con làm, nhưng con không 
dám mong cầu Tổ vị, chỉ trình để Thầy xem con có chút ít trí tuệ chăng? Đó 
là lời nói khiêm nhường, không ngờ: 

Tổ bảo: “Ông làm bài kệ này chưa thấy được Bản tánh, chỉ đến ngoài 
cửa, chưa vào được trong cửa, kiến giải như thể tìm Jô thượng Bồ-để, trọn 
không thể được. Vô thượng Bầ-để phải được ngay nơi lời nói mà biết Bản 
tâm mình, thấy được Bản tánh mình chẳng sanh chẳng diệt, đối trong tất cả 
thời mỗi niệm mỗi niệm tự thấy, muôn pháp đêu không kẹt, một chân tắt cả 
đêu chân, muôn cảnh tự như như, tâm như như đó tức là chân thật. Nếu thấy 
được như thế tức là Tự tảnh Vô thượng Bô-để. Ông hãy đi, một hai ngày 
sau, suy nghĩ làm một bài kệ khác đem lại tôi xem, bài kệ của ông nếu vào 
được cửa, sẽ trao y pháp cho ông. ” Ngài Thân Tú làm lễ lui ra, trải qua mấy 
ngày, làm kệ cũng không thành, trong tâm hoảng hốt, thân tư bất an, ví như 
ở trong mộng, đi ngôi không vui. 


Như thế là Ngũ Tô thật khéo, thật tâm lý, nếu không thì việc lớn hỏng 
hết. Nếu buổi sáng giữa đông đảo chúng vừa khen bài kệ xong, Ngũ Tổ gọi 
ngài Thần Tú lại hỏi: “phải ông làm bài kệ này không”, đĩ nhiên ngài Thần 
Tú sẽ thưa: “bạch con làm”, lúc ấy Ngũ Tổ bảo rằng: “bài kệ này không vào 
cửa được” thì còn gì thể diện của ngài Thần Tú. Tuy khen bài kệ, tuy biết tác 
giả mà Tổ không hỏi liền, đợi đến canh ba vắng vẻ Tổ mới gọi ngài Thần Tú 
vào hỏi. Khi ngài Thần Tú nhận là bài kệ của Ngài, Tổ mới bảo ông chưa 
vào cửa được. Lúc đó Ngài mới kinh ngạc, tuy kinh ngạc mà không mất thê 
diện với đồ chúng. Đó là cái khéo của Ngũ Tổ, thật là khéo! Thế nên người 
lớn muốn cho vẹn toàn với đồ đệ cũng là cực lắm. Nếu người nóng nảy thì 
gọi ra hỏi và phê bình ngay giữa đồ chúng đông đảo, như thế chắc ngài Thần 
Tú không chịu đựng nổi sự hồ thẹn. Tô bảo tiếp: Thôi ông trở về vài ngày 
làm một bài kệ khác đem đến trình, nếu được ta sẽ trao y pháp cho. Ngài 
Thần Tú lễ rồi lui ra. Bấy giờ Ngài còn tinh thần nào làm kệ nữa. Bao nhiêu 


có gắng mới làm được bài kệ đó, nay Ngũ Tổ không chấp nhận thì còn tỉnh 
thân nào đê làm bài kệ thứ hai. 

Lại hai ngày sau có một chủ bé đi qua chỗ giã gạo, đọc bài kệ này. 
Huệ Năng vừa nghe liên biết bài kệ này chưa tháy được Bản tánh. 


Người đên được cảnh đó nghe bài kệ liên biệt tác giả bài kệ chưa vô 
cửa được. Đó là đệ tử mà còn biệt, huông nữa là ông thây! 


Tuy chưa nhờ chỉ dạy, mà sớm đã biết được đại ÿ, bèn hỏi chủ bé: 
“Tụng đó là kệ gì?” Chú bé đáp: “Cải ông nhà quê không biết, Đại sư nói: 
Người đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp, khiến đệ tử làm kệ 
trình Ngài xem, nếu ngộ được đại ÿ, liễn trao y pháp làm Tổ thứ sáu. 
Thượng tọa T hân Tú viết bài kệ Vô tướng ở vách hành lang phía Nam, Đại 
sư khiến người đêu đọc, y kệ này tu sẽ khỏi đọa đường ác, y kệ này tu sẽ có 
lợi ích lớn. ` Huệ Năng thưa: “Thượng nhân, đã hơn tám tháng, tôi ở nhà 
trù giã gạo, chưa từng đến nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước 
bài kệ lễ bái. ” 

Thật là lời nói khiêm nhường! Chú bé mà Ngài gọi là thượng nhân. 
Ngài nói: Tôi ở đây làm công quả hơn tám tháng trời, chưa lên tới nhà trên, 
nay nhờ thượng nhân dẫn tôi đến lễ bái bài kệ để kết duyên. Dĩ nhiên là chú 
bé thích rồi. 

Chú bé dẫn Ngài đến trước bài kệ lễ bái. Huệ Năng bảo: “Huệ Năng 
không biết chữ, nhờ thượng nhân vì tôi đọc.” Khi ấy có quan Biệt giá ở 
Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng liễn to tiếng đọc. Huệ Năng nghe rồi 
bèn nói: “Tôi cũng có một bài kệ, mong Biệt giá vì tôi viết.” Quan Biệt giá 

“Ông cũng làm kệ nữa sao? Việc này thát ít có!” Huệ Năng nói với Biệt 
giá rằng: “Muốn học đạo Vô thượng Bồ-để, không được khinh người mới 
học. Kẻ hạ hạ cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng cũng 
không có ý trí. Nếu khinh người thì có vô lượng vô biên tội. ` Quan Biệt giá 
nói: “Ông chỉ tụng kệ, tôi vì ông viết, ông nếu được pháp, trước phải độ tôi, 
chớ quên lời này. ` 


Quan Biệt giá ban đầu ngạc nhiên nên nói: Ông cũng có kệ nữa 
sao? Thấy quan Biệt giá ngạc nhiên, ngài Huệ Năng biết ông này khinh 
người, cho mình là quê mùa đốt nát nên Ngài mới bảo: Kẻ hạ hạ cũng có 
trí thượng thượng, còn người được xem là thượng thượng cũng không có 


ý trí, đừng tưởng người ở cấp cao là người hay. Nghe thế quan Biệt giá 


liền bảo: Ông nói đi, tôi viết cho nhưng phải nhớ là ông được pháp thì độ 
tôi trước. Thành ra cũng là tham phải không? Khi giúp người cũng đòi 


quyên lợi trước! 


Huệ Năng đọc bài kệ: 


Bồ-đề vốn không cây, 
Gương sáng cũng chẳng đài. 
Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm? 


Bồ-đề chỉ cho Tánh giác, Tánh giác không có hình tướng thì không 
phải là cây, đây là bác câu “thân là cây bồ-đề”. Ngài Thần Tú nói thân này là 
cây bồ-đề, Ngài nói trái lại: Bồ-đề là Tánh giác, Tánh giác thì đâu có hình 
tướng mà nói là ciy: Câu thứ nhất bác hình thức cây bồ-đề. Đến câu thứ hai 
ngài Thần Tú nói: “tâm như đài gương sáng”, như vậy đài gương sáng là 
gương sáng hay đài sáng? Nếu nói đài gương sáng thành ra nhân mạnh chữ 
đài. Gương là tự nó sáng không cần có đài mới sáng, nếu nói đài gương sáng 
là đã lầm cái hình thức thứ hai. Đến hai câu sau “xưa nay không một vật, 
chỗ nào dính bụi bặm”, tức là chỗ chân thật đó xưa nay không một vật 
huống nữa là dính bụi bặm? Ngài Thần Tú nói “luôn luôn phải lau chùi, chớ 
để dính bụi bặm” nhưng xưa nay nó không dính một vật thì chùi cái gì? Đã 
không có một vật thì có gì dính bụi? Như thế rõ ràng ngài Huệ Năng thấy 
được Bản tánh xưa nay không có một hình trạng, không có một tướng mạo, 
chính Bản tánh đó tự thanh tịnh, không cần lau chùi mới thanh tịnh. Đó là 
Ngài đã thấy được, còn ngài Thần Tú không thấy được nên suy nghĩ theo lối 
tu nặng về hình thức: cái gương có bụi dính nay ráng chùi cho hết bụi, đó là 
chưa thấy được Bản tánh thật vì Tánh giác không tướng mạo, đã không 
tướng mạo thì có gì nhiễm, có gì dính được nó, thấy rõ được như vậy thì 
không bao giờ lầm, không phải lau chùi gì cả. Lau chùi là chỉ hình thức bên 
ngoài, chớ Tánh giác không có tướng mạo nên nó hằng thanh tịnh, hằng 
thanh tịnh thì chỗ nào dính bụi mà phải lau chùi? Như vậy qua bài kệ này 
mọi người thấy rõ là Ngài đã vô cửa, còn bài kệ của ngài Thần Tú chưa vô 
cửa. 

Khi viết bài kệ rồi, đồ chúng thảy đêu kinh hoàng, không ai mà chẳng 
xuýt xoa, mọi người bảo nhau rằng: “Lạ thay! Không thể do tướng mạo mà 
đoán người, đã bao lâu nay sai Nhục thân Bồ-tát làm việc!” 


Thế nên, ai đọc bài kệ này cũng giật mình, cả chúng đều ngạc 
nhiên, thảy đều kinh hoàng, không ai mà chăng xuýt xoa. Đồ chúng bảo 
nhau thật không ngờ, không nên xem tướng mà đoán người, vì chúng ta 
thường có bệnh xem tướng đoán người, ai ăn mặc tÈ chỉnh, gương mặt 
sáng sủa thì cho người đó là thông minh, ai ăn mặc lôi thôi, gương mặt 
hơi khờ thì cho đó là người quê dốt. Nay chúng mới ngạc nhiên không 
ngờ mấy tháng nay mình sai vị Nhục thân Bồ-tát làm việc. Như thế là họ 
hốt hoảng cho Ngài là Bồ-tát. Nhưng trong đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ 
thấy Ngũ Tổ thật là người hiểu tâm lý. 


Tổ thấy cả chúng đều kinh ngạc, sợ có người làm hại, mới lấy giày 
xóa hệt bài kệ, nói: “Cũng chưa tháy tảnh. ` Chúng cho là đúng. 


Người học trò thường như thế. Khi mới đọc bài kệ thì thấy hay hơn 
bài kệ trước. Tự biết như vậy, nhưng khi nghe vị thầy bảo cũng chưa thấy 
tánh và lấy giày xóa thì cũng nói theo: À, phải rồi cũng chưa thấy tánh và 
cũng yên tâm như vậy! Thế nên người học đạo khi nghe ai bảo điều gì là 
phải mà mình thấy rõ chưa phải thì vẫn biết là chưa phải, ai nói điều gì là sai 
mà mình xét thấy đúng vẫn biết là đúng, như thế mới có lập trường. Còn 
người ta bảo “phải” mình thưa phải, người ta nói “sai” mình cũng dạ sai, rồi 
theo đó mà khen mà chê là không có lập trường, đó là cái hại. Nhất là khi 
đọc sách, người hướng dẫn hoặc người viết sách khen điều gì, ta cũng khen 
theo, chê điều gì, ta cũng chê theo, mà không biết hay dở ở điểm nảo, đó là 
khuyết điểm lớn của người học. 


Ngày kế, Tổ thâm đến chỗ giã gạo thấy Huệ Năng đeo đá giã gạo, mới 
bảo răng: “Người câu đạo vì pháp quên mình đên thê 2 ” 


Thật cũng khổ sở! Tổ thấy ngài Huệ Năng đeo đá giã gạo mới bảo: 
Người cầu đạo vì pháp quên mình đến như thế ư? Tức là nêu cần làm thì cứ 
làm chẳng nghĩ đến thân, còn chúng ta như thế nào? Vào chùa, khi làm việc 
gì nặng là than ngay: Ôi, tôi làm không nổi, một mình tôi làm không nỗi, 
phải hai, ba người mới được; còn Ngài nếu một mình không nỗi thì đeo thêm 


một viên đá cho đủ sức nặng, đó là vì đạo quên mình. Trái lại nếu vì mình 
thì thế nào? Nơi nào dù có đạo mà cực quá thì bỏ đi tìm chỗ sung sướng 
hơn; thế nên vì mình thì quên đạo, còn vì đạo thì quên mình. Người câu 
được đạo thì dù khổ cực thế mây cũng chấp nhận, người vì mình thì dù nơi 
có đạo lý nhưng cực nhọc quá cũng bỏ đi tìm nơi khác sung sướng hơn. Vậy 
người học đạo phải lấy đây làm gương. Thật ra trong chúng mây trăm người, 
nêu mình yếu không đủ sức nặng. để giã gạo thì kêu thêm một người nữa, 
đâu có hại gì, nhưng Ngài không cần, ví dụ phải sáu mươi kí mới cất nỗi cái 
chày mà Ngài chỉ có bốn mươi kí thì Ngài đeo thêm viên đá hai mươi kí nữa 
là được rồi, không cần gọi thêm người thứ hai. Chính việc làm vì đạo quên 
mình của Ngài khiến cho người sau mỗi khi đọc đến đều cảm động và chính 
Ngũ Tổ cũng phải khen: “Vì pháp mà quên mình đến thế ư?” 


Tổ lại hỏi: “Gạo trắng hay chưa?” Huệ Năng thưa: “Gạo trắng đã 
lâu, còn thiểu giản sàng. ” Tổ lấy gậy gỗ vào cối ba tiếng rồi đi. Huệ Năng 
liễn hội được ý Tổ, đến khi trồng đồ canh ba liên lén vào thất. Tổ lấy ca-sa 
che chung quanh không đề người thấy, vì nói kinh Kim Cang, đến câu “ưng 
vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm ”, Huệ Năng ngay lời đó đại ngộ, thấy tất cả muôn 
pháp chẳng lìa Tự tánh, liền thưa Tổ rằng: 


Đáu ngờ Tự tảnh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ Tự tánh vốn không sanh diệt, 
Đâu ngờ Tự tánh vốn tự đây đủ, 

Đâu ngờ Tự tánh vốn không dao động, 
Đáu ngờ Tự tảnh hay sanh muôn pháp! 


Ngũ Tổ biết Huệ Năng đã ngộ được Bản tánh mới bảo: “Chẳng biết 
Bản tâm, học pháp vô ích, nếu biết được Bản tâm mình, thấy được Bản tánh 
mình, tức gọi là Trượng phu, là Thây của trời người, là Phật. ” Canh ba thọ 
pháp, người trọn không biết, Tổ liên truyền pháp đốn giáo và y bát, nói 
răng: “ Ngươi là vị Tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng hữu tình, 
truyền khắp đời sau, không khiến cho đoạn tuyệt. Nghe ta nói kệ: 


Hữu tình lai hạ chủng, 
Nhân địa quả hoàn sanh. 
Vô tình diệc vô chúng, 
Vô tánh diệc vô sanh. 
Chữ tình không có nghĩa thức tình, chữ tình đây chỉ cho những người 
đã có được hạt giống tức là có cái chủng tánh về đạo lý. Người có tình đến 
nên gieo giống cho họ, nhân nơi đất mà quả lại sanh, tức là người đã có 


chủng tánh về đạo lý này, khi họ đến nên gieo giống cho họ, nhân nơi đất Tự 
tánh của họ sẵn có sẽ sanh ra quả. Còn vô tình tức là người không có hạt 
giống đó, không có giống thì không có tánh, cũng không có sanh. Người 
không có chủng tử đó mình có gieo cũng khó mà được, nên nói không tánh 
cũng không sanh. Đây là bài kệ truyền pháp. 


Tôi lặp lại đoạn này cho quí vị thấy chỗ cần yếu khi ngài Huệ Năng 
ngộ. Chúng ta thấy khi nghe đọc một câu kinh Kim Cang Ngài đã ngộ rồi, 
tại sao tới đây Ngài lại ngộ nữa? Như thế lần ngộ trước và lần ngộ sau khác 
nhau ở điểm nào? Thường chúng ta không hiểu kỹ nên thắc mắc, khi trước 
Ngài cũng ngộ nên Ngài mới thưa chuyện với Ngũ Tổ, Ngài mới làm bài kệ 
và được Ngũ Tổ chấp nhận là vào cửa, đến đây Ngài lại ngộ nữa là ngộ cái 
gì? Cái ngộ trước là Ngài mới thấy “Bản lai vô nhất vật”, nghĩa là thấy Thể 
tánh đó không có một hình tướng, không có một vật tượng, chỉ là một Thể 
tánh rỗng lặng, vì thấy được chỗ đó nên vào cửa. Đến chỗ này Ngài thấy thế 
nào? Ngài nói: đâu ngờ tâm mình thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình chăng sanh 
diệt, nó tự đầy đủ, nó không dao động, nó hay sanh muôn pháp, như thế đến 
đây Ngài mới thấy Thật thể của Bản tâm. Khi trước Ngài chỉ mới thấy chỗ 
không có vọng, đó là Tánh không, bởi thấy được Tánh không nên mới được 
vào cửa. Vào cửa chưa phải là xong việc, phải thấy được cái đầy đủ, thanh 
tịnh, chưa từng sanh diệt, không dao động và hay sanh muôn pháp, thấy tột 
cái đó mới gọi là thấy được Bản tánh mình. Như vậy qua đoạn này chúng ta 
mới thấy rõ người học đạo không phải ngộ một lần là xong. Trong nhà thiền 
thường nói rằng đại ngộ ít ra cũng ba bốn lần, còn tiêu ngộ thì vô số. Tiểu 
ngộ là sao? Tỉ dụ nghe một thời giảng, chúng ta có lóe sáng một điều gì 
mình thích, thấy điều đó từ trước đến nay chưa từng biết, nay mình biết, đó 
là tiểu ngộ. Còn đại ngộ là một lần nhận ra được thì vui cả năm bảy ngày, 
nghĩa là điều đó là một việc lớn mà từ trước đến nay chưa bao giờ mình phát 
minh được, nay phát minh được, đó là đại ngộ. Nhưng một lần cũng chưa 
xong, phải đôi ba lần như thế, thế nên người học đạo phải có ngộ chớ không 
ngộ thì khó vào đạo. Ngài Thần Tú hiểu lý kinh mà chưa ngộ đạo nên vào 
cửa không nỗi. 

Đến trường hợp Tô muốn truyền y pháp cho ngài Huệ Năng. Trước 
hết là pháp, muốn truyền pháp, đầu tiên Tổ đem kinh Kim Cang giảng cho 
Ngài nghe, nhưng khi giảng kinh, tại sao lại lấy y che hết các cửa số không 
cho ai thấy. cả? Có phải tại vì truyền pháp thì phải bí mật không? Vì hoàn 
cảnh của Tổ là khác. Tổ biết rằng nếu có người nào hay Tổ truyền cho ngài 
Huệ Năng họ sẽ chống đối, bởi vì lúc ấy ngài Huệ Năng chưa cạo tóc, Ngài 
chỉ giã gạo tám tháng rồi Tổ gọi lên truyền y bát. Thế nên Tổ phải che kín 
hết không cho ai thấy, chỉ một thầy một trò, Tổ giảng kinh Ngài nghe rồi 


ngộ. Tổ lén truyền pháp xong rồi đưa ra cửa sau đi luôn không dám cho ở. 
Còn chúng ta hiện nay, khi truyền pháp có cần che kín như thế không? Tỉ dụ 
tôi có đạo lý gì muốn truyền cho Phước Hảo hay những chú lớn trong đây, 
tôi có cần che kín không? Vì trường hợp của Tổ là trường hợp đặc biệt phải 
giấu. Còn trường hợp thông thường, thầy nói đệ tử nghe, nhận hiểu tức là 
được đạo. Nay có một số người bắt chước cho đây là mật truyền, gọi vào 
phòng che kín lại rồi truyền và nói là y theo Tổ thuở xưa. Thật đúng với câu 
“ôm cây đợi thỏ” hay “khắc mạn thuyền mò gươm”, thật là khờ dại! Hoàn 
cảnh của người xưa khác, nay lại bắt chước cái mật đó! Phật pháp không 
phải mật vì có những trường hợp quá đặc biệt nên mới mật thôi. Như thế quí 
vị phải hiểu rõ tinh thần truyền pháp, không phải là chỉ truyền khi nào có 
một thầy một trò trong trường hợp đóng cửa, đó là cái họa, không phải đúng. 
Tổ khi xưa làm như thế, vì đặc biệt ngài Huệ Năng là người chưa được mọi 
người tin tưởng, nếu Tổ để cho họ biết là có hại nên phải dùng phương tiện 
đó. Khi truyền pháp Tổ dùng kinh Kim Cang. Thế nên tôi thường nói với quí 
VỊ, đầu tiên chúng ta học kinh Kim Cang để nhân kinh mà nhận được Bản 
tánh. Những câu sau đây quí vị thấy Ngũ Tổ nói thật là gần. Ngài bảo rằng: 
người học đạo không biết được Bản tâm thì học đạo vô ích, học đạo mà 
không nhận được Bản tâm thì học cái gì? Học đạo là cốt ngộ được Bản tâm 
mà không ngộ được tức nhiên là học bên ngoài chớ chưa phải là học đạo. 
Còn nếu biết được Bản tâm, thấy được Bản tánh, đó là Trượng phu, là Thầy 
của trời người, là Phật, tức là đủ mười hiệu. Như thế người muốn thành Phật 
phải y thế mà tu. Sau khi đặn dò, Lục Tổ nhận pháp rồi, Ngũ Tổ truyền y 
bát, bảo ráng gìn giữ. Tổ lại dặn trong một bài kệ: Nếu người có chủng tử 
đạo lý đến thì phải ráng vì họ mà gieo giống tức là làm phương tiện để cho 
họ khai ngộ, chính nơi đất tâm của họ có sẵn thì mình gieo hạt giống, quả từ 
đó phát triên sanh khởi không khó; còn người chưa có chúng tử đó thì không 
8Ieo giông được, n: không có chủng tử, có gieo giống cũng không sanh khởi 
vì thế mới nói rằng “vô tánh diệc vô sanh”. 


Tổ lại bảo. “Xưa Đại sự Đạt-ma ban đầu đến cõi nây, người chưa tin 
nên mới truyền }y này để làm tín thể, đời đời truyền nhau, pháp thì dùng tâm 
truyền tâm, đêu khiến cho tự ngộ tự giải. Từ xưa Phật Phát chỉ truyền Bản 
thể, thầy thầy thâm trao Bản tâm, y là đầu mối của sự tranh giành, nên dừng 
ngay nơi ngươi, chớ truyền nữa. Nếu truyền y này thì mạng của người nhận 
y cũng như sợi chỉ mành. ” 


Phật cũng truyền cho mình cái Bản thê, chư Sư cũng truyền cho mình 
cái Bản tâm, đó là điều chánh yếu. Tại sao khi xưa Tô Bà- đề- đạt-ma sang 
Trung Hoa truyền y bát, đến đời Lục Tổ, Ngũ Tổ lại cắm truyền y2? Vì gay 
đời Tô Bồ-đề-đạt-ma, Ngài chỉ mới có vài đệ tử thôi nên người nào xuất sắc 


hơn thì được Ngài truyền y để làm bằng chứng cho người sau tin. Đến đời 
Ngũ Tổ số đệ tử lên đến năm bảy trăm người, đến Lục Tổ số chúng đông 
đến cả ngàn người, nay truyền y cho một người, bao nhiêu người khác ganh 
tị, tranh giành là cái họa cho người đó. Thế nên về sau, người nào được pháp 
rồi, Tổ bảo họ đến một nơi nào đó truyền bá chớ không giao y cho vì giao y 
là giao họa cho họ. Chúng ta đã thấy rõ lý do, chớ thường chúng ta hay cô 
chấp nói, khi xưa Tổ Bồ-đề-đạt-ma truyền pháp rồi truyền y bát cho Tổ Huệ 
Khả, Tổ Tổ truyền nhau tới sáu đời, sau này không truyền nữa tức là đến đó 
không còn Tổ nữa, tức là hết người ngộ rồi, đó là lầm lẫn lớn. Tỉ dụ như ở 
đây, trong chúng có cả trăm người nghe chúng tôi giảng dạy, giá sử có một 
người trả lời đúng câu tôi hỏi, tôi nói: người này xứng đáng kế thừa cho tôi, 
khi nghe như thế quí vị tin người đó chưa? Dĩ nhiên là tin rồi, đâu cần truyền 
cái gì nữa. Thế nên, trong các hội chúng sau này, hội nào cũng từ năm trăm 
đến một ngàn người, nếu có người nào ngộ đạo, Tổ chỉ nói tỉ dụ như “ trái 
mai đã chín” là thiên hạ hiểu rồi, đua nhau tìm tới học chớ không phải truyền 
y gì cả. Hoàn cảnh thuở xưa khác, người sau không hiểu cứ cô chấp, nÓI tại 
sao sau này không có truyền y bát. Mà truyền y bát để làm gì? Điều quan 
trọng là mình phải ngộ đạo, cho nên nói Phật Phật truyền nhau Tâm thê đó, 
Tổ Tổ truyền nhau Bản tâm này, vậy phải hiểu y bát chỉ để làm biểu tín bên 
ngoài khi chưa có người biết, còn khi mọi người đều biết thì nó không cần 
thiết nữa. Ngũ Tổ bảo tiếp: 

“Ông phải đi nhanh, e người hại ông. ` Huệ Năng thưa: ` Bây giỏ con 
phải đi đâu?” Tổ bảo: “Gặp ấp Hoài thì dừng, sắp áp Hội thì ân. " Huệ 
Năng canh ba lãnh được y bái, thưa. “Huệ Năng vôn là người miễn Nam 
không biết đường đi, làm sao ra được bến đò?” Ngũ Tổ bảo: “Ông chẳng 
phải lo, ta tự đưa ông đi. ” Tổ liên đưa đến bến đò Cửu Giang, Tổ bảo lên 
thuyễn, Ngũ Tô ồ bèn cầm chèo tự chèo. Huệ Nẵng thưa: “Thỉnh Hòa thượng 
ngôi, để đệ tử chèo. ” Tổ bảo: “Phải là ta độ ông. ” Huệ Năng thưa: “Khi mê 
thì Thầy độ, ngộ rôi thì tự độ. Độ tên tuy là một nhưng chỗ dùng không 
đồng. Huệ Năng sanh nơi biên phương, tiếng nói không đúng, nhờ Thây 
truyền pháp nay đã được ngộ, chỉ nên Tự tánh tự độ. ` T Ổ bảo: “Nhự thế! 
Như thế! Về sau Phật pháp do ông mà được thạnh hành, ông đi ba năm, ta 
sẽ thệ thế. Nay ông đi an vui, nỗ lực hướng về Nam, không nên nói pháp 
sớm, Phật pháp sẽ gặp tai nạn. ” Huệ Năng từ giã Ngũ Tổ rồi cất bước đi về 
phương Nam, trong khoảng hai tháng đến ngọn núi Đại Dữu. 


Lục Tổ ở trong hoàn cảnh bị người khinh, nhưng Ngũ Tổ nhìn 


Ngài ở chô tâm sáng, vì tâm sáng nên xứng đáng được truyên pháp, còn 


cái hình thức, sự đốt nát v.v... là những điều bị thiên hạ khinh, người bị 
khinh mà được truyền pháp làm Tổ thì thiên hạ tức, do đó có thể bị hại. 
Thế nên giữa đêm Ngũ Tổ phải cực khổ lén đưa ngài Huệ Năng đi, có thê 
hai thầy trò cầm đèn đưa nhau ra bến đò, rồi qua bên kia sông lên bờ. 
Ngũ Tổ lại đặn dò: “Ngươi đi rồi, ba năm sau ta sẽ tịch, vậy ngươi đi 


bình yên, ráng đi về phía Nam, đừng có dạy sớm.” Thật là chí tình! 


-—-OÔO--- 
GIẢNG 03 


Ngũ Tổ trở vệ, mấy ngày không thượng đường, chúng nghỉ mới đến 
hỏi: “Hòa thượng có ít bệnh, ít não chăng?” Ngài đáp: “Bệnh thì không, mà 
y pháp đã về Nam rồi.” Chúng hỏi: “Ai là người được truyền?” Tổ bảo: 
“Người có khả năng thì được. ” Chúng liên biết. 


: VỊ họ đã được đọc bài kệ của ngài Huệ Năng nên khi nghe Ngũ Tổ nói 
họ liên biệt là Ngài. Biệt rôi họ có tha không? 


Khi đó vài trăm người đuổi theo, muốn cướp y bát, một vị Tăng họ 
Trân, tên Huệ Minh, trước là tướng quán bác Tư phẩm, tánh hạnh thô tháo, 
hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người, đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng để } 
bát trên bàn thạch nói: “Y này là biểu tín có thể dùng sức mà tranh sao!” 
Huệ Năng liền ẩn trong làm cỏ, Huệ Minh đến cẩm y lên mà không nhúc 
nhích, mới kêu rằng: “Cư sĩ, cư sĩ! Tôi vì pháp mà đến chớ không phải vì y. ” 
Huệ Năng bèn bước ra ngôi trên bàn thạch. Huệ Minh liền làm lễ thưa: 
“Mong cư sĩ vì tôi nói pháp. ” Huệ Năng bảo: “Ông đã vì pháp mà đến thì 
nên đứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi vì ông nói. ` Huệ Minh im 
lặng giây lâu. Huệ Năng bảo: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy 
cải gì là Bản lại điện mục của Thượng tọa Minh?” Huệ Minh ngay câu nói đó 
liền đại ngộ. 

Đây là bài thuyết pháp đầu tiên của Lục Tổ. Ngài thuyết pháp quá đơn 
giản. Ngài bảo: Ông dừng tất cả vọng tưởng, đừng nghĩ gì cả. Huệ Minh đứng 
lặng yên giây lâu thì Lục Tổ bảo: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính 


khi ây cái gì là Bản lai diện mục của Thượng tọa Minh?” Huệ Minh liên ngộ. 
Như thê chỉ một câu nói, Huệ Minh ngộ được Bản lai diện mục của mình. 


Lại hỏi: “Ngoài mật ngữ, mật ý trên, còn có mặt ý khác chăng?” Huệ 
Năng bảo: “Vì ông nói tức không phải mật vậy, ông nếu phản chiếu thì mật ở 
bên ông. ” 

Ông đừng hỏi nữa, đã vì ông mà nói rồi thì đâu còn mật. Cái mật là cái 
ông biết phản chiếu trở lại đó. Chúng ta thường có bệnh nghe nói chứng được 
Phật quả thì có Tam minh, Lục thông, Tứ vô sở úy, Thập bát bất Cộng v.V... ai 
nây đều thích, nhưng nay nghe nói Bản tâm mình thanh tịnh, hằng tri thì thắc 
mắc: Thế là không còn gì lạ nữa sao? Nếu chỉ được cái thanh tịnh hằng tri đó 
thì có vẻ thường quá, không có điều gì mật, điều gì quan trọng cả! Nhưng thật 
ra chính cái thanh tịnh hằng tri đó nếu mình sống được, lâu sau tự nhiên có cái 
mật. Đừng hỏi thêm, không ai chỉ thêm được điều gì nữa, cái đó là ở nơi mình 
chớ không phải ở nơi người chỉ. Người chỉ giúp cho mình nhận ra được cái 
đó, rồi mình sống với nó, lâu ngày bao nhiêu điệu dụng theo đó mà có, chớ 
không phải người khác làm cho mình được. Như vậy là Ngài chỉ rõ mật là tại 
ông, tức là ông biết phản chiếu, cái mật ở nơi ông. 

Huệ Minh thưa: “Huệ Minh tuy ở Huỳnh Mai, thật chưa có tính diện 
mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. 
Nay cư sĩ tức là Thấy của Huệ Minh. ” Huệ Năng bảo: “Ông nếu như thế thì 
tôi cùng ông đồng thờ thầy Huỳnh Mai, khéo tự hộ trì.” 


Câu: “nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết” là câu 
trình kiên giải. Như thê Huệ Minh cũng can đảm, là người xuât gia mà dám 
nhận một cư sĩ làm thây. 


Huệ Minh lại thưa: “Huệ Minh từ nay về sau nhằm chỗ nào đi?” Huệ 
Năng bảo: “Gặp Viên thì dừng, gặp Mông thì ở. ” Huệ Minh liên lễ từ. 

Đây là điểm tôi nghi, vì trước đó Ngài chưa biết phải đi đâu, nên hỏi 
Ngũ Tổ “con phải đi đâu” thì Ngũ Tổ bảo “phùng Hoài... ngộ Hội v.v...”, nay 
thình lình Huệ Minh vừa ngộ hỏi con đi đâu thì Ngài cũng dặn bảo được, 
thành ra mau quá, nên tôi nghi. Trong đoạn trước tôi có nói, người sau ghi lại 
muốn cho có vẻ huyền bí một chút, nên điểm tô thêm một ít nét, nếu chúng ta 
kiểm điểm lại thì thấy rõ. Nếu trước Ngài đã biết tức Ngài không hỏi Ngũ Tổ, 
vì Ngài chưa biết thân phận mình, nên phải nhờ Ngũ Tổ định đoạt, trong lúc 
chạy trỗn Ngài đâu có ngày giờ ngôi tu mà nói tâm Ngài được sáng, biết quá 
khứ vị lai? Đến khi Huệ Minh ngộ hỏi, Ngài liền biết chỗ nào nên ở, chỗ nào 
nên đi, đó là Ngài biết quá khứ vị lai rồi. Điều này e là người sau bổ túc, đó là 
điểm tôi nghi, vì khi nghiên cứu, chúng ta phải thấy điểm nảo là thật, điểm 
nào là không thật, chớ không thể đọc sao nghe vậy. 


Huệ Minh trở vê, xuống núi bảo những người đuổi theo: “Đi trên 
những đôi núi này trọn không tìm ra tung tích, phải đi qua đường khác từm. ” 
Cả chúng đuổi theo đều cho là đúng. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, 
đó là tránh chữ đầu của tên Thây. 


Huệ Minh nói gạt chúng là đi theo mấy ngọn đồi núi chập chùng này 
không tìm ra dâu vệt gì cả, thôi tìm đường khác đi, đó là gạt chúng đừng đuôi 
theo. 


Huệ Năng sau đến Tào Khê lại bị bọn người ác từn đuổi, mới ở nơi Tứ 
Hội), tị nạn trong đám thợ săn, trải qua mười lăm năm, khi đó cùng những 
người thợ săn tùy nghỉ nói pháp. Những người thợ săn thường bảo giữ giêng 
lưới, khi Huệ Năng thấy những con vật mắc lưới đều thả. Mỗi khi đến bữa 
ăn, hái rau gởi luộc trong nôi thịt, hoặc có người hỏi thì đáp: “Chỉ ăn rau ở 
bên thịt. ” 


Tu theo Ngài cũng hơi dễ, rau luộc trong nồi thịt cũng dễ ăn hơn rau 
luộc bằng nước trong. Như thế quí vị thích tu theo cách này không? Mình ăn 
rau gởi luộc trong nồi thịt thôi, không ăn thịt! Nói thế thì có nhiều vị bắt 
chước, về nhà vợ con nấu thịt cũng bỏ rau vào luộc, đến khi ăn thì ăn rau thôi! 
Nhưng chúng ta không nên bắt chước như vậy. Chúng ta phải hiểu hoàn cảnh 
của Ngài, Ngài còn hình thức cư sĩ và Ngài cũng giấu không cho người ta biết 
tung tích của Ngài, nếu Ngài tỏ ra là người tu, sợ người ta biết tung tích thì có 
hại, nên Ngài giấu hẵn. Ngài sống như bao nhiêu người tầm thường khác, 
Ngài cũng làm việc với thợ săn để mọi người không nghi ngờ, thế nên Ngài 
không có quyền luộc một nồi rau riêng sợ người ta nghi, còn chúng ta hiện 
nay có quyên luộc rau riêng thì cứ luộc, tại sao muốn gởi trong nồi thịt? Đó là 
có ý xấu rồi! Phải hiểu hoàn cảnh mỗi bên khác nhau, đừng nghe rồi bắt 
chước, nói khi xưa Lục Tổ cũng luộc rau trong nôi thịt thì nay tôi cũng ăn rau 
bên cạnh thịt có hại chi đâu? Phải hiểu hoàn cảnh của Ngài khác, hoàn cảnh 
của mình khác, mình có quyền luộc rau riêng được thì cứ luộc riêng, chớ cứ 
gởi theo kiểu đó mãi chắc là khó coi lắm! Hiểu như thế mới thấy ý nghĩa của 
mỗi phần, chớ nhiều khi chúng ta hay bắt chước người xưa một cách lỗ bịch, 
không đúng. Như thế là Ngài chạy từ nơi Ngũ Tổ đến đây gần một năm và ở 
trong đám thợ săn mười lăm năm nữa tức là mười sáu năm trời vất vả! 


Một hôm, mới suy nghĩ: Thời hoằng pháp đã đến, không nên trọn trồn 
lánh. Huệ Năng liền đến chùa Pháp Túnh ở Quảng Châu, gặp Pháp sư Ấn 
Tông đang giảng kinh Niễt-bàn. Khi ấy có gió thổi, lá phướn động, một vị 
Tăng nói gió động, một vị Tăng nói phướn động, hai người cãi nhau không 
thôi. Huệ Năng tiễn tới nói: Không phải gió động, không phải phướn động, 
tâm nhân giả động. ” Cả chúng đêu ngạc nhiên. Ấn Tông mời Huệ Năng đến 


chiếu trên gạn hỏi áo nghĩa”, thấy Huệ Năng đổi đắp, lời nói giản dị mà 
nghĩa lỷ rất đúng, không theo văn tự. Ấn Tông nói: “Cư sĩ quyết định không 
phải là người thường, đã lâu nghe y pháp của Huỳnh Mai đi về phương 
Nam, đâu chẳng phải là cư sĩ?” Huệ Năng nói: “Chẳng dám!” 

“Chẳng dám” là lời nói khiêm nhường chấp nhận. 

Đến đây tôi nói chuyện phong phan một chút. Quí vị thấy Ngài xuất 
đầu lộ diện qua câu chuyện gió động, phướn động. Giả sử như vào ngày rằm 
tháng tư, chúng ta treo lá cờ Phật giáo ở trước cửa, gió thối lá cờ bay phất 
phới, có hai vị Sư cãi nhau, một người nói gió động, một người nói cờ động, 
có một người khác lại nói: đó là tâm hai ông động. Nghe như thế, chúng ta có 
thấy quan trọng không? Cũng thường thôi. Nhưng tại sao khi Ngài nói câu đó 
cả chúng đều ngạc nhiên? Tại sao? Thật ra vì hiện nay chúng ta thường được 
nghe câu chuyện đó, chúng ta đã quen rồi nên không ngạc nhiên. Nếu từ trước 
đến nay chưa từng nghe, mà thấy một cư sĩ nói một câu như vậy, tức nhiên 
mỌI người đều lấy làm lạ, nếu một người xuất gia nói câu đó thì khả dĩ người 
ta không ngạc nhiên lắm, nay một cư sĩ mà nói một câu như thế thì mọi người 
đều biết cư sĩ này hắn có một cái gì đặc biệt nên mới ngạc nhiên. 

Nay tôi hỏi quí vị: gió động, phướn động, câu nào đúng? Nếu có phướn 
mà không có gió thì phướn động được không? Trái lại có gió nhưng không có 
phướn thì có thấy động không? Cũng không thấy! Như thế chúng ta thấy 
phướn động là nhân có gió và có phướn. Tướng duyên hợp không phải là một, 
mà có duyên hợp mới có động, nếu không có duyên hợp thì không có động, vì 
thế trên tướng duyên hợp mà chúng ta chấp một bên, đó là nhìn phiến diện, 
mà nhìn phiến diện thì không đúng được lý cứu kính. Bởi vì mỗi bên nhìn một 
khía cạnh nên ai cũng thấy mình đúng cả, mà đã đúng rồi thì cãi nhau mãi 
cũng không ra lẽ. Thế nên, tất cả pháp trên thế gian này là tùy duyên, vì tùy 
duyên nên có động tác, có hình tướng v.v... Động tác, hình tướng đều là tướng 
của duyên, đã là của duyên thì không nên chấp vào một bên. Chấp vào một 
bên, nhìn phiến diện là gốc của sự tranh cãi. Trái lại nêu biết các pháp duyên 
khởi thì không có gì phải tranh luận, sở dĩ có tranh luận là do không nhận 
được lý đó. Thí dụ có người hỏi: cái bàn do cái gì làm ra, một người bảo: do 
gỗ làm ra, người thứ hai bảo: do ông thợ mộc làm ra, vậy ai đúng? Nếu không 
có ĐỖ, ông thợ mộc làm được cái bàn không? Còn nếu không có ông thợ mộc, 
gỗ có thành cái bàn không? Dĩ nhiên thiếu một trong hai điều kiện trên là 
không được, đó là chưa kế bao nhiêu vật nhỏ nhặt khác như định, bào, đục 
v.v... Vì vậy, chúng ta không thể nhìn phiến diện được, nếu chấp một bên là 
có tranh cãi, tranh cãi mãi không phân hơn thua, kết quả là đi đến nỗi giận rồi 
đánh nhau. Thế gian thường xảy ra những cuộc đánh nhau, vì mỗi người đều 
có lý riêng của mình, lúc mới cãi còn nóng ít, dần dần ai cũng đỏ mặt rồi đánh 


nhau, nhưng kết quả không đi đến đâu cả. Chính đó là sự lầm lẫn của chúng 
sanh. Do đó chúng ta biết được lý duyên khởi, các pháp duyên khởi thì ở thế 
gian này không có gì phải tranh luận với nhau. Anh nhìn các pháp như thế này 
là do anh thấy khía cạnh này của chúng, người kia nhìn các pháp như thế kia 
là do người đó thấy khía cạnh khác của các pháp. Không ai đúng toàn diện cả. 
Nhìn toàn diện thì các pháp không có định, tự tánh là không, duyên khởi là lý 
thật của các pháp. Thế nên chúng ta thấy rõ, trong câu chuyện phong phan 
này, do chấp một bên mà có sự tranh cãi. 


Đề chấm dứt cuộc tranh cãi, Lục Tổ bảo: Tâm nhân giả động! Tại sao 
Tổ bảo tâm các ông động? Chấp một bên, dây niệm chấp là tâm động. Chấp là 
tâm chấp, nên nói tâm hai ô ông động, đó là nói chỗ rốt ráo, Ngài chỉ thăng gộc 
của sự tranh cãi là tâm chấp. Dấy niệm chấp là tranh cãi, động là từ cái chấp 
đó. Dây niệm chấp là động, vì thế cả chúng nghe rồi đều hoảng hốt, không 
ngờ một cư sĩ lại nói được một câu như vậy. Thế là Ngài xuất đầu lộ điện qua 
câu chuyện “phong phan”. Đó là những hình ảnh đẹp, những câu chuyện lý 
thú trong nhà Thiền. Đến khi ngài Ấn Tông mời Ngài giảng đạo thì Ngài nói 
lời giản dị nhưng ý rất thâm sâu, nên ngài Ấn Tông mới bảo: Nghe y pháp của 
Ngũ Tổ đã về phương Nam, vậy chắc là Ngài chớ không phải ai khác. Ngài 
đáp “không dám”, đó là một cách chấp nhận. 


Ấn Tông liên làm lễ, xin đưa y bát đã được truyền cho đại chúng xem. 
Ấn Tông lại thưa: “Huỳnh Mai phó chúc, việc chỉ dạy như thế nào?” Huệ 
Năng bảo: “Chỉ dạy tức không, chỉ luận về kiến tánh, chẳng luận thiên định 
giải thoát. ” 

Ngài Ấn Tông là một Pháp sư, trong khi Lục Tổ còn hình thức cư sĩ, 
nhưng vừa nghe như thế Ngài liền làm lễ. Sau đó Ngài xin Tổ đưa y bát đã 
được truyền cho đại chúng xem. Ngài Ấn Tông hỏi “Tổ Huỳnh Mai chủ yếu 
chỉ dạy như thế nào” thì Tổ Huệ Năng bảo: chỉ dạy thì không, chỉ luận về kiến 
tánh, không luận về thiền định giải thoát gì cả. 


Ấn Tông thưa: “Sao chẳng luận thiên định giải thoát?” Huệ Năng bảo: 
“ÿì ấy là hai pháp, không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. ” 
n Tông lại hỏi: “Thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai?” Huệ Năng bảo: 
“Pháp sư giảng kinh Niết-bàn, rõ được Phật tánh, ấy là Phật pháp là pháp 
chẳng hai. Như Bô-tát Cao Qui Đức Vương bạch Phật: Phạm tứ trọng câm, 
tạo tội ngũ nghịch và nhất xiển-đề v.v... sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? 
Phật bảo: Thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường, Phật tảnh chẳng 
phải thường, chẳng phải vô thường, thể nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai, 
một là thiện, hai là chăng thiện, Phật tánh chẳng phải thiện, chẳng phải 
chẳng thiện, ấy là chẳng hai; uẩẫn cùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí 


rõ thấu tánh nó không hai, tánh không hai tức là Phật tánh. ” Ấn Tông nghe 
nói hoan hỉ chấp tay thưa: “Tôi giảng kinh ví như ngói gạch, nhân giả luận 
nghĩa ví như vàng ròng. ” Khi ấy vì Huệ Năng cạo tóc, nguyện thờ làm thầy. 

Huệ Năng bèn ở dưới cây bô-đề khai pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng 
được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những điều cay đắng, mạng giống như sợi 
chỉ mành. Ngày nay được cùng với Sử quân, quan liêu, Tăng Ni, đạo tục động 
ở trong hội này đâu không phải là duyên của nhiễu kiếp, cũng là ở trong đời 
quá khứ cúng dường chư Phật, đồng gieo trồng căn lành mới nghe cái nhân 
được pháp môn đốn giáo này. Giáo ấy là các vị Thánh trước đã truyền, không 
phải tự trí Huệ Năng được, mong những người nghe các vị Thánh trước dạy, 
mỗi người khiến cho tâm được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự trừ nghỉ, như 
những vị Thánh đời trước không khác. 


Cả chúng nghe pháp đều hoan hí làm lễ rồi lui. 


Đến đoạn này Lục Tổ mới nói pháp không hai cho ngài Ân Tông nghe. 
Pháp nào còn hai thì đó không phải là Phật pháp. Tổ bảo rằng: Thiền định giải 
thoát là pháp hai. Nếu là pháp hai tức chưa phải là pháp cứu kính, thế nên nói 
Phật pháp là pháp không hai. Tại sao là pháp không hai? Ngài mới dẫn kinh 
Niết-bàn làm băng chứng. Đoạn dẫn kinh Niết-bàn có nhiều người nghi, Tổ 
không có đọc kinh Niết-bàn thì làm sao biết mà dẫn. Nhưng trong một đoạn 
khác dẫn: Có một lần Ngài ở trong các làng Hoài, Hội gặp một vị NI đem 
quyên kinh Niết-bàn đến hỏi, Ngài có giải thích, vì thế nên Ngài nhớ, mới dẫn 
ra làm bằng chứng rõ ràng về pháp môn bắt nhị của Phật. Đó là pháp môn 
không hai, pháp môn không hai mới là pháp cứu kính, còn nếu thấy có hai tức 
chưa phải là cứu kính. Do đó ngài Ấn Tông mới chấp nhận Ngài giảng kinh 
giống như ngói gạch còn Tổ luận nghĩa như vàng ròng. Khi ây ngài Ấn Tông 
mới cạo tóc cho Tổ Huệ Năng và thờ Tổ làm thầy. 


Thế là Tổ nói xong lý do đắc pháp cho tất cả chúng nghe, ai nấy đều 
hoan hỉ. Nhưng Tổ nói một cách dè dặt: Pháp môn đốn giáo nảy là các vị 
Thánh trước truyền, chớ không phải do trí của Huệ Năng tự được, vì thế nghe 
giáo lý của các vị Thánh trước thì mỗi người ráng tịnh tâm nghe rồi trừ nghi 
và đúng qui cách các vị Thánh đời trước mà tu hành đừng cho sai khác. Cả 
chúng nghe rồi, ai nây đều hoan hỉ vâng làm. Vậy quí vị có hoan hí không? 
Nhớ noi gương Tổ nhé! Dù cực nhọc cũng nhớ răng sự cực khổ của mình chỉ 
có một chút không đáng gì cả, xưa cần phải đeo đá để giã gạo Tổ vẫn làm kia 
mà. Giã gạo đã là cực rôi mà còn đeo thêm đá nữa thì cực biết bao, vậy mà Tổ 
vẫn làm, huống là chúng ta ngày nay nhố cỏ, lặt rau, xách nước là chuyện 
thường có gì đến nỗi làm không được. Hiểu như thế rồi, mới thấy học đạo quí 


ở nhiệt tình. Hết tâm vì đạo thì được đạo, trái lại nễu sợ đau, sợ mệt, sợ chết 
v... thì hêt việc đạo, chính những cái sợ đó làm chướng đạo vậy! 


') Tứ Hội thuộc tỉnh Quảng Đông. 


“' Tức là nghĩa sâu kín. 


-=-OÚO--- 
PHẢM 02. BÁT-NHÃ 
DỊCH 


Ngày khác, Vi sử quân thưa thỉnh, Tổ đăng tòa bảo đại chúng: 
*Tât cả nên tịnh tâm niệm Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa.” Lại bảo: 


Này Thiện tri thức, trí Bát-nhã Bồ-đề, người đời vốn tự có, chỉ 
nhần vì tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến Đại thiện tri thức chỉ 
đường mới thấy được tánh. Phải biết người ngu, người trí Phật tánh 
vôn không có khác, chỉ duyên mê ngộ không đồng, nên có ngu có trí. 
Nay tôi vì nói pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật, khiến cho các ông, mỗi 
người được trí tuệ, nên chí tâm lắng nghe, tôi vì các ông mà nói. 


Này Thiện tri thức, người đời trọn ngày miệng tụng Bát-nhã 
nhưng không biêt Tự tánh Bát-nhã ví như nói ăn mà không no, miệng 
chỉ nói Không, muôn kiêp chăng được thây tánh, trọn không có ích. 


Này Thiện tri thức, Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật là tiếng Phạn, 
Trung Hoa dịch là Đại Trí Tuệ Đến Bờ Kia, nó phải là hành nơi tâm, 
không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành như huyễn 
như hóa, như sương, như điện. Miệng niệm mà tâm hành ắt tâm và 
miệng hợp nhau. Bản tánh là Phật, la tánh không riêng có Phật. 


Sao gọi là Ma-ha? Ma-ha là lớn, tâm lượng rộng lớn ví như hư 
không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không 
phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn, cũng không 
sân không hỉ, không phải không quây, không thiện không ác, không có 
đầu đuôi, cối nước chư Phật trọn đồng với hư không; diệu tánh của 
người đời vốn không, không có một pháp có thể được, Tự tánh chân 
không cũng lại như thế. 


Này Thiện tri thức, chớ nghe tôi nói Không liền chấp không, thứ 
nhất là không nên chấp không, nêu để tâm không mà ngôi tĩnh tọa, đó 
tức là chấp vô ký không. 


Này Thiện tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn vật sắc 
tượng, mặt trời, mặt trăng. sao, núi, sông, đắt liền, suối khe, cỏ cây rừng 
rậm, người lành người dữ, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, 
tất cả biến lớn, các núi Tu-di, thảy ở trong hư không. Tánh không của 
người đời cũng lại như thế. Này Thiện tri thức, Tự tánh hay bao hàm 
muôn pháp ây là Đại. Muôn pháp ở trong Tự tánh của mọi người, nếu 
thấy tẤt cả người ác cùng với lành, trọn đều không chấp, không bỏ, cũng 
không nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó là Đại, nên nói là 
Ma-ha. 


Này Thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. Lại 
có người mê, để tâm rỗng không ngồi tĩnh tọa, trăm việc không cho nghĩ 
tự gọi là đại, một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà 
kiến. 

Này Thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp giáp cả pháp giới, 
dụng tức rõ ràng, phân minh ứng dụng liền biết tất cả, tất cả tức một, 
một tức tất cả, đi lại tự do, Tâm thể không bị ngăn ngại tức là Bát-nhã. 


Này Thiện tri thức, tất cả trí Bát-nhã đều từ Tự tánh sanh, chẳng 
từ bên ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là Chân tánh tự dụng. Một 
chân thì tất cả chân, tâm lượng rộng lớn không đi theo con đường nhỏ, 
miệng chớ trọn ngày nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh này, giống 
như người phàm tự xưng là Quốc vương trọn không thể được, không 
phải là đệ tử của ta. 

Này Thiện tri thức, sao gọi là Bát-nhã? Bát-nhã, Trung Hoa dịch 
là trí tuệ. TẤt cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí 
tuệ tức là Bát-nhã hạnh. Một niệm ngu tức Bát-nhã bặt, một niệm trí 
tức Bát-nhã sanh. Người đời ngu mê, không thấy Bát-nhã, miệng nói 
Bát-nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu Bát-nhã, niệm 
niệm nói không nhưng không biết được Chân không. Bát-nhã không có 
hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là Bát-nhã 
trí. 


Sao gọi là Ba-la-mật? Đây là lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là 
đến bờ kia, giải nghĩa là lìa sanh diệt; chấp cảnh thì sanh diệt khởi như 
nước có sóng mùi, tức gọi là bờ này, lìa cảnh thì không sanh diệt như 
nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, nên gọi là Ba-la-mật. 


Này Thiện trỉ thức, người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà 
có vọng, có quấy; niệm niệm nếu hành Bát-nhã, Ấy gọi là Chân tánh. 
Người ngộ được pháp này, ấy là pháp Bát-nhã, người tu hạnh này, Ấy là 
hạnh Bát-nhã. Không tu tức là phàm, một niệm tu hành, tự thân đồng 
với Phật. 


Này Thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ-đề. 
Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật; niệm trước chầp 
cảnh tức phiên não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ-đê. 


Này Thiện tri thức, Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật tối tôn, tối thượng, 
tối đệ nhất, không trụ, không qua cũng không lại, chư Phật ba đời từ 
trong đó mà ra. Phải dùng đại trí tuệ này đập phá ngũ uẫn, phiền não, 
trần lao, tu hành như đây quyết định thành Phật đạo, biến tam độc 
thành giới định tuệ. 


Này Thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một Bát-nhã phát 
sanh tám muôn bốn ngàn trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có tám muôn 
bốn ngàn trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng 
lìa Tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng 
khởi cuống vọng, dùng tánh Chân như của mình, lẫy trí tuệ quán chiếu, 
đối với tất cả pháp không thủ không xả tức là thấy tánh thành Phật đạo. 


Này Thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và Bát- 
nhã tam-muội thì phải tu Bát-nhã hạnh, phải trì tụng kinh Kim Cang 
Bát-nhã tức được thấy tánh, nên biết kinh này công đức vô lượng vô 
biên, trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không thể nói đầy đủ được. Pháp 
môn này là Tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những 
người thượng căn mà nói. Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp này, 
tâm sanh không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn khắp cả cõi 
nước, thành ấp chợ búa đều bị trôi dạt cũng như trôi những lá táo. Nếu 
trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì không tăng không giảm. Như 
người Đại thừa hoặc người Tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì 
tâm khai ngộ, thế nên biết Bản tánh họ tự có trí Bát-nhã, tự dùng trí tuệ 
thường quán chiếu nên không nhờ văn tự. Thí như nước mưa không 
phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng 
sanh, tất cả có cây, hữu tình vô tình thảy đều được đượm nhuằần. Trăm 
sông các dòng đều chảy vào biến cả hợp thành một thể, trí tuệ Bát-nhã 
nơi Bản tánh chúng sanh cũng lại như thế. 

Này Thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này, 
ví như là cỏ cây gốc rê nhỏ, nêu bị mưa f0 thì đều ngả nghiêng không 
thể nào tăng trưởng được. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có trí 


tuệ Bát-nhã cùng với người đại trí không sai biệt, nhân sao nghe pháp 
không thể khai ngộ? Vì do tà kiến chướng nặng, cội gốc phiền não sâu, 
ví như đám mây lớn che kín mặt trời, không có gió thôi mạnh thì ánh 
sáng mặt trời không hiện. Trí Bát-nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả 
chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng, tâm mê bên ngoài thấy có tu 
hành tìm Phật, chưa ngộ được Tự tánh tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ 
đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh 
kiến, phiền não trần lao thường không bị nhiễm tức là thấy tánh. 


Này Thiện trỉ thức, trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ 
tâm châp, thông đạt không ngại, hay tu hạnh này cùng kinh Bát-nhã 
vôn không sai biệt. 


Này Thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự, Đại thừa, Tiểu 
thừa, mười hai bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân tánh trí tuệ mới 
hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự 
chắng có, thế nên biết muôn pháp vốn tự nhân nơi người mà dựng lập, 
tất cả kinh sách nhân người mà nói có; nhân vì trong người kia có ngu 
và có trí, người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân, người ngu hỏi 
nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp, người ngu bỗng nhiên 
ngộ hiểu, tâm được khai tức cùng với người trí không có khác. 


Này Thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh, khi một 
niệm ngộ chúng sanh là Phật, thế nên biết muôn pháp trọn ở nơi Tự 
tâm, sao chẳng từ trong Tự tâm liền thấy được Chân như Bản tánh? 
Kinh Bồ-tát Giới nói rằng: Bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, nếu 
biết được Tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói: 
Liền khi đó bỗng hoát nhiên được Bản tâm. 


Này Thiện tri thức, xưa ta ở nơi Ngũ tổ Nhẫn, một phen nghe liền 
được ngộ, chóng thấy Chân như Bản tánh, nên đem giáo pháp này lưu 
hành khiến cho người học đạo chóng ngộ được Bồ-đề. Mỗi người tự 
quán nơi tâm, tự thấy Bản tánh, nếu tự chẳng ngộ phải tìm những bậc 
Đại thiện tri thức, người hiểu được giáo pháp Tối thượng thừa, chỉ 
thắng con đường chánh, ấy là Thiện tri thức có nhân duyên lớn, gọi là 
hóa đạo khiến được thấy tánh. Tất cả pháp lành nhân nơi Thiện tri thức 
mà hay phát khởi. Ba đời chư Phật, mười hai bộ kinh, ở trong tánh của 
người vốn tự có đủ, không có thể tự ngộ thì phải cầu Thiện tri thức chỉ 
dạy mới thấy. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu bên ngoài, nếu một 
bề chấp, bảo rằng phải nhờ Thiện tri thức khác mong được giải thoát 
thì không có lẽ phải. Vì cớ sao? Trong Tự tâm có tri thức tự ngộ, nếu 
khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì Thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo 


hóa chỉ dạy, cứu cũng không thể được. Nếu khởi chánh chân Bát-nhã 
quán chiếu thì trong khoảng một sát-na vọng niệm đều diệt, nếu biết Tự 
tánh một phen ngộ tức đến quả vị Phật. 


Này Thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu, trong ngoài sáng suốt, biết 
Bản tâm mình, nếu biết Bản tâm tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được 
giải thoát tức là Bát-nhã tam-muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? 
Nếu thấy tẤt cả pháp mà tâm không nhiễm trước TM là vô niệm, dụng 
tức khắp tẤt cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi 
Bản tâm khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sáu trần không nhiễm 
không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là Bát-nhã tam-muội, 
tự tại giải thoát gọi là vô niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi 
đó khiến cho niệm bặt đi, ấy là pháp phược, ấy gọi là biên kiến. 


Này Thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp 
đêu thông, người ngộ được pháp vô niệm thì thây cảnh giới của chư 
Phật, người ngộ được pháp vô niệm thì đên địa vị Phật. 


Này Thiện tri thức, đời sau người được pháp của ta, đem pháp 
môn đốn giáo này, đối với hàng người đồng kiến đồng hành phát 
nguyện thọ trì như là thờ Phật, cô găng tu thần không dám lui sụt thì 
quyết định vào quả vị Thánh; nhưng phải truyền trao, từ trước đến giò, 
thầm truyền trao phó chớ không được giầu kín chánh pháp. Nếu không 
phải là hàng đồng kiến đồng hành, ở trong pháp môn khác thì không 
được truyền trao, e tốn tiền nhân kia, cứu kính vô ích, sợ người ngu 
không hiểu, chê bai pháp môn này rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng 
tánh Phật. 


Này Thiện trỉ thức, tôi có một bài tụng Vô Tướng, mỗi người phải 
tụng lấy, người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu, nếu không tự tu, 
chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây: 


Thuyết thông và tâm thông, 
Như mặt trời giữa không, 
Chỉ truyền pháp kiến tánh, 
Ra đời phá tà tông. 


Pháp thì không đỗn tiệm, 
Mê ngộ có mau chậm, 

Chỉ pháp kiến tánh này, 
Người ngu không thể hiểu. 
Nói tuy có muôn thứ, 

Trở về lý chỉ một, 


Phiền não trong nhà tối, 
Thường sanh mặt trời tuệ. 


Tà đến phiền não sanh, 
Chánh đến phiền não dứt, 
Tà chánh đều không dùng, 
Thanh tịnh mới hoàn toàn. 


Bồ-đề vẫn Tự tánh, 

Khởi tâm tức là vọng, 

Tâm tịnh ở trong vọng, 

Chỉ chánh không ba chướng. 


Người đời nếu tu hành, 

Tắt cả trọn chẳng ngại, 
Thường tự thấy lỗi mình, 
Cùng đạo tức tương đương. 


Sắc loại tự có đạo, 

Đầu chẳng chướng ngại nhau, 
Lìa đạo riêng tùm đạo, 

Trọn đời không thấy đạo. 


Lăng xăng qua một đời, 
Kết cuộc tự sanh não, 
Muốn thấy đạo chán thật, 
Hạnh chúnh tức là đạo. 


Nếu không có tâm đạo, 
Hạnh tôi không thấy đạo, 
Người chân chánh tu hành, 
Không thấy lỗi thế gian. 


Nếu thấy lỗi người khác, 
Lỗi mình đã đến bên, 
Người quấy ta chẳng quấy, 
Ta quấy tự có lỗi. 


Chỉ dẹp lỗi nơi tâm, 

Phá trừ các phiền não, 
Yêu ghét chẳng bận lòng, 
Duỗi thẳng hai chân ngủ. 


Muốn nghĩ giáo hóa người, 
Tự phải có phương tiện, 


Chớ khiến người nghỉ ngò, 

Tức là Tự tánh hiện. 

Phật pháp nơi thế gian, 

Không lìa thê gian giác,Lìa thê tìm Bô-đê, 
Giông như tùm sững thỏ. 


Chánh kiến gọi xuất thế, 
Tà kiến là thế gian, 

Tà chánh đều dẹp sạch, 
Tánh Bồ-đè hiện rõ. 


Tụng này là đốn giáo, 
Cũng gọi thuyền đại pháp, 
Mê nghe trải nhiều kiếp, 
Ngộ trong khoảng sát-na. 


(Thuyết thông cập tâm thông, 
Như nhật xử hư không, 
Duy truyền kiến tánh pháp, 
Xuất thế phá tà tông. 

Pháp tức vô đốn tiệm, 

Mê ngộ hữu trì tật, 

Chỉ thử kiến tánh môn, 
Ngu nhân bắt khả tất. 
Thuyết tức tuy vạn ban, 
Họp lý hoàn qui nhất, 
Phiền não ám trạch trung, 
Thường tu sanh tuệ nhật. 
Tà lai phiền não chí, 
Chánh lai phiền não trừ, 
Tà chánh câu bắt dụng, 
Thanh tịnh chí vô dư. 
Bồ-đề bản Tự tánh, 

Khởi tâm tức thị vọng, 
Tịnh tâm tại vọng trung, 
Đãn chánh vô tam chướng. 


Thế nhân nhược tu đạo, 
Nhật thiêt tận bầt phòng, 


Thường tự kiến kỷ quá, 
Dữ đạo tức tương đương. 


Sắc loại tự hữu đạo, 

Các bất tương phòng não, 
Ly đạo biệt mích đạo, 
Chung thân bắt kiến đạo. 


Ba ba độ nhất sanh, 
Đáo đầu hoàn tự áo, 
Dục đắc kiến chân đạo, 
Hạnh chánh tức thị đạo. 


Tự nhược vô đạo tâm, 
Ám hạnh bắt kiến đạo, 
Nhược chân tu đạo nhân, 
Bắt kiến thế gian quá. 
Nhược kiến tha nhân phi, 
Tự phi khước thị tả, 

Tha phi ngã bất phi, 

Ngã phi tự hữu quá. 


Đãn tự khước phi tầm, 

Đả trừ phiền não phá, 

Tắng ái bất quan tâm, 

Trường thân lưỡng cước ngọa. 


Dục nghĩ hóa tha nhân, 
Tự tu hữu phương tiện, 
Vật linh bí hữu nghĩ, 

Tức thị Tự tánh hiện. 
Phật pháp tại thế gian, 
Bắt ly thế gian giác, 

Ly thế mích Bồ-đề, 

Kháp như cầu thố giác. 
Chánh kiến danh xuất thế, 
Tà kiến thị thế gian, 

Tà chánh tận đả khước, 
Bồ-đề tánh uyễn nhiên. 
Thử tụng thị đốn giáo, 
Diệc danh đại pháp thuyền, 


Mê văn kinh lụy kiếp, 
Ngộ tắc sát-na gian.) 


Tổ lại bảo: “Nay ở chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, khắp 
nguyện cả pháp giới chúng sanh ngay lời nói này đều được thấy tánh 
thành Phật.” Khi ây Vi sử quân cùng quan liêu đạo tục nghe Tổ nói, 
không ai mà chẳng tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ đều tán thán: “Lành thay! 
Đâu ngờ ở Lãnh Nam có Phật ra đời!” 


-—-oÚO--- 
GIẢNG 01 


Trong bộ Pháp Bảo Đàn, phẩm Bát-nhã là phẩm rất quan trọng, tất cả 
chúng ta học, nếu thâm nhập được phẩm này, mới thấy rõ chủ trương, đường 
lỗi tu của Lục Tổ, nên ở đây quí vị nghe hiểu cho kỹ. Tại sao chúng tôi đám 
nói như thế? Vì Lục Tổ ngộ từ kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang tức là Bát- 
nhã; cái chủ yếu mà Ngài ngộ được, Ngài diễn đạt lại cho chúng ta biết khiến 
chúng ta thấy được tầm quan trọng của nó thì sự tu hành mới khỏi lầm lẫn. 


Ngày khác, Vi sử quân thưa thỉnh, Tổ đăng tòa bảo đại chúng: “Tất cả 
nên tịnh tâm niệm Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mát-đa. ` Lại bảo: 


Này Thiện tri thức, trí Bát-nhã Bồ-đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân vì 
tâm mê không thể tự ngộ, phải nhờ đến Đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy 
được tánh. Phải biết người ngu, người trí Phật tánh vốn không có khác, chỉ 
duyên mê ngộ không đồng nên có ngu có trí. 


Mở đầu Lục Tổ chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng, tất cả chúng ta ai cũng 
sẵn có Đại trí tuệ Bát-nhã. Sở dĩ người quên nó, mê tức là quên, do tâm quên 
không nhận được nên gọi đó là ngu; trái lại người tỉnh giác được Trí tuệ Bát- 
nhã thì gọi là trí. Vì tất cả chúng ta mê nên phải nhờ Thiện tri thức chỉ dạy, 
nếu chúng ta nhân lời chỉ dạy của Thiện tri thức, nhận ra được Bản tánh mình 
tức là từ ngu chuyên thành trí hay là từ mê đổi thành ngộ. Như vậy mê hay 
ngộ chỉ là do chúng ta biết sống với trí Bát-nhã hay là bỏ quên nó thôi, chớ 
không phải có người ngộ khác với người mê. Vì ai cũng sẵn có, nhưng người 
biết sống trở lại thì gọi là ngộ, người quên đi thì gọi là mê, mê ngộ không 
đồng, lỗi tại quên và nhớ, chớ không có gì lạ cả. Như vậy từ Trí tuệ Bát-nhã, 
chúng ta suy ra đến Phật cũng thế. Do chúng ta mê Tánh giác nên gọi là 
chúng sanh, đức Phật ngộ được Tánh giác nên gọi là Phật, thế nên làm chúng 
sanh hay làm Phật chăng qua tại mê với ngộ thôi. Cũng thế, chúng ta thành trí, 
thành ngu cũng do nhớ, biết trở về với tánh Bát-nhã hay không biết đó thôi. 
Vì thế người học đạo không cần tìm những gì xa xôi, chỉ cần phải khai thác 


chỗ sâu thắm nơi mình sẵn có, khai thác được đó là giác, bỏ quên tức là mê, 
chớ đừng tìm cái gì ở bên ngoài. Đó là điểm chủ yêu Lục Tổ nêu lên, Ngài 
muốn chúng ta mỗi người nhận ra chớ đừng lầm lẫn tìm kiếm ở đâu khác. 
Tiếp đến Tô dạy: 


Nay tôi vì nói pháp Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mát, khiên cho các ông, môi 
người được trí tuệ, nên chí tâm lăng nghe, tôi vì các ông mà nói. 


Này Thiện trì thức, người đời trọn ngày miệng tụng Bảl-nhã nhưng 
không biệt Tự tảnh Bát-nhã ví như nói ăn mà không no, miệng chỉ nói Không, 
muôn kiếp chăng được tháy tánh, trọn không có ích. 


Trước hết Ngài chỉ sự lầm lẫn của chúng ta. Ngài bảo có người trọn 
ngày cứ tụng Bát-nhã mà không biết Tự tánh Bát-nhã. Tự tánh Bát-nhã tức là 
tánh Bát-nhã sẵn nơi mình. Hầu hết Phật tử chúng ta ít có người không thuộc 
kinh Bát-nhã. Ai cũng nói ngày nào tôi cũng tụng đôi ba biến Bát-nhã, nhưng 
nếu có ai hỏi Tự tánh Bát-nhã là gì thì đều không biết! Như vậy là miệng chỉ 
tụng mà tâm không thấy, không đạt được, thế nên Ngài mới nói: Ví như người 
nói ăn mà không no, nói tôi ăn bánh bao, tôi ăn bánh mì v.v... cả trăm thứ 
bánh nhưng rốt cuộc bụng vẫn đói meo! Nói ăn chưa phải là ăn, ăn phải thực 
sự ăn, chỉ nói suông chưa đủ. Cũng thế, nếu chúng ta tu mà chỉ một bề đọc 
tụng, đó chỉ có giá trị bên ngoài, chớ chưa có giá trị thật ở trong, giá trị thật ở 
trong là giá trị chúng ta nhận được. Đức Phật vì chúng ta chỉ cái chúng ta đã 
bỏ quên, nhân lời chỉ đó chúng ta nhận ra nó, đó là chúng ta biết tụng kinh để 
thấy tánh; trái lại chúng ta chỉ một bề đọc tụng cho hay, nhưng không nhận ra 
Phật muốn chỉ cái gì cho mình, ví như người nói ăn mà bụng không no, thế 
nên Tổ mới bảo: “miệng chỉ nói không, muôn kiếp chẳng thây tánh”, như vậy 
trọn không có lợi ích. Người trí khác hơn người mê ở điểm: Lục Tổ nghe 
người tụng một câu, chỉ mới nghe thôi mà đã thấy, còn chúng ta hiện nay đích 
thân tụng mà vẫn không thây gì cả. Đó là điểm khác nhau. Như vậy chúng ta 
phải cố gắng lắng nghe lời dạy của Tổ, để biết tinh thần Tự tánh Bát-nhã ra 
sao, đó là cái chủ yêu mà Ngài cố dạy chúng ta trong phẩm này. 


Này Thiện trì thức, Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mát là tiếng Phạn, Trung 
Hoa dịch là Đại Trí Tuệ Đên Bở Kia, nó phải là hành nơi tâm, không phải 
tụng ở miệng. 


Đại Trí Tuệ Đến Bờ Kia hay có chỗ cũng dịch là Trí tuệ cứu kính viên 
mãn, trí tuệ đó phải nơi tâm mình phát ra, phải ngộ lấy, chớ không phải tụng 
suông ngoài miệng, nếu cứ cho tụng suông là đủ, là chúng ta không hiểu được 
trí tuệ này, vì trí tuệ này là trí tuệ của mình nên cần phải hành ở tâm chớ 
không phải tụng ở miệng. 


Miệng tụng mà tâm chẳng hành như huyễn như hóa, như sương, như 
điện. Miệng niệm tâm hành ất tâm và miệng hợp nhau, Bản tánh là Phát, lìa 
tảnh không riêng có Phát. 


Câu này nhiều người dễ hiểu lầm. Lục Tổ dạy: “miệng tụng mà tâm 
chăng hành như huyễn, như hóa, như sương, như điện v.v...” ý Ngài như thế 
nào? Có phải tụng kinh Bát-nhã thấy các pháp như mộng, như huyễn, như 
sương v.v... phải không? Hay là nghĩa như thế nào? Đoạn này ý Ngài bảo: 
Chúng ta chỉ tụng suông ở miệng thì việc đó chợt qua rồi mất cũng như 
huyễn, như hóa, như sương, như điện chớp chớ không có thật. Nếu chỉ tụng 
suông, khi tụng thì còn nói Bát-nhã, dừng tụng thì Bát-nhã mất, cũng như 
sương mù, điện chớp, chợt thấy rồi mất, không có thật. Thế nên chủ yếu Ngài 
khuyên chúng ta miệng tụng tâm phải hành, như thế tâm miệng tương ưng, 
tâm và miệng hợp nhau tự nhiên chúng ta sẽ thấy được Phật tánh, chính Bản 
tánh ấy là Phật, lìa Bản tánh ra không còn có Phật nào khác. 


Sao gọi là Mia-ha? Ma-ha là lớn, tâm lượng rộng lớn ví như hư không, 
không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không phải xanh 
vàng đỏ trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn, cũng không sân không hi, 
không phải không quấy, không thiện không ác, không có đầu đuôi, cỗi nước 
chư Phật trọn động với hư không; diệu tánh của người đời vốn không, không 
có một pháp có thể được, Tự tánh chân không cũng lại như thế 


Tôi giảng rõ lại một lần nữa, chữ Ma-ha nghĩa là lớn, vì tâm lượng của 
chúng ta rộng lớn như hư không, tâm lượng đó gọi là tâm lượng Bát-nhã, rộng 
lớn không có bờ mé, không có các tướng vuông tròn dài ngăn xanh vàng... 
cho đến không có những tâm niệm phải quây, tốt xấu v.v... Tâm thể đó bao 
trùm tất cả cõi nước của chư Phật, giống như hư không; điệii tánh của người 
đời cũng vậy, vốn không một pháp có thê được, bởi không một pháp có thê 
được nên gọi là Tự tánh chân không. Như vậy quí vị hiểu chữ Chân Không tôi 
đặt cho Tu viện chưa? Chân không tức là cái thể thênh thang của Bát-nhã. 
Bát-nhã là trí tuệ, trí tuệ thênh thang không có bờ mé, không có giới hạn, 
không có một vật ở trong, chỉ là cái trí tuệ rộng thênh thang, trí tuệ đó gọi là 
Chân không. Đó là chỗ mà Lục Tổ bảo là “Bản lai vô nhất vật” và do đó mà 
Ngài được vào cửa Thiền. 


Bản lai vô nhất vật là tinh thần của Chân không, không có một vật, vì 
thê đó thênh thang. Ví dụ như trong nhà thiền này, hiện chúng ta gồm cả trăm 
người tụ họp nơi đây, khi mãn giờ giảng rồi nhà thiền này như thế nào? Cả 
trăm người tụ hội thì có tiếng Ôn, khi tất cả ra khỏi nhà giảng thì nhà giảng 
trống không. Trống không là không có người chớ không phải là không có nhà 
thiền, nhà thiền vẫn có, nhưng không có người, không có tiếng động lao xao 


nên nói nhà thiền trống. Cũng thế, hiện tâm chúng ta chứa đủ tham sân sỉ nên 
thương buôn giận ghét v.v... luôn đây ứ trong đó, do đó chưa bao giờ chúng ta 
thấy được cái thể rỗng lặng sáng suốt. Sở dĩ chúng ta tu là để loại những niệm 
tham sân sĩ ra, khi chúng bị loại ra hết thì chỉ còn một cái trí sáng ngời, đó gọi 
là Chân không; cái không chân thật, không còn những niệm sanh diệt chứa 
trong đó. Vậy quí vị thử kiểm lại tâm mình xem sao, nó là Chân không hay nó 
quá đầy đến độ muốn tràn ra nữa? Vì thế cả ngày chúng ta cứ mê muội theo 
những tướng sanh diệt, nó dẫn chúng ta chạy ngược chạy xuôi rồi buôn, 
thương, giận, ghét v.v... do đó mặt mày luôn thay đổi, không bình tĩnh, điềm 
đạm. Nay nếu tâm chúng ta loại hết những niệm đó thì khi ây tự nhiên là một 
Tâm thể rỗng rang, và Tâm thể rỗng rang này gọi là Trí tuệ Bát-nhã, có chỗ 
khác gọi là Chân tánh hay Tự tánh. Quí vị thấy đâu có gì lạ, chính cái đó sẵn 
nơi mình, chỉ vì chúng ta không thấy được kho chứa mà chỉ thấy những hạt 
giống chứa trong kho, những hạt giống đó ra vào lăng xăng rồi chúng ta chạy 
theo chúng mãi, nên quên mất cái kho sáng suốt rỗng rang của chính mình. 
Khi nào tất cả quí vị không còn một niệm dây lên, tôi xin hỏi quí vị lúc đó có 
tri, có giác hay không? Tai có nghe, mắt có thấy hay không? Tướng mạo của 
cái hay thấy hay nghe đó như thế nào? Quí vị thử diễn tả xem! Khi tất cả vọng 
tưởng lặng hết chỉ còn cái thấy cái nghe, nghĩa là cảm giác biết tất cả, nhưng 
không có một niệm nảo, khi đó quí vị diễn tả thử xem cái thấy nghe đó tướng 
mạo ra sao. Nếu có tướng mạo thì có giới hạn, không tướng mạo tức là vô 
hạn. Nói Đạz là như thế, nó không có giới hạn, nó bao trùm tất cả, nhưng hiện 
nay nó bị khuôn, bị cuộc trong tứ đại này thành bị giới hạn; nếu một ngày nào 
chúng ta sống được với Thê tánh đó, rời khỏi thân này thì nó trùm cả tam giới. 
Đây giải nghĩa chữ Đại là như thê. 

Rộng lớn thênh thang là khi nào không còn một niệm duyên theo cảnh, 
chỉ có cái hằng thấy hằng nghe, hay nói gọn hơn là chỉ một Tánh giác, đó mới 
là thênh thang, mới là rộng lớn. Còn tất cả những niệm tưởng, dù là niệm 
tưởng hư không cũng có giới hạn. Chữ Đại là thoát ra ngoài tất cả những 
tướng trạng đối đãi, không còn đối đãi nữa thì tướng mạo của Tâm thê này 
hay của Trí tuệ Bát-nhã là như thế. Nói thênh thang là để chúng ta thấy rõ nơi 
chúng ta có một cái rộng lớn thênh thang hằng tri hằng giác, mà chúng ta bỏ 
quên, rồi bám vào những tướng buôn vui, giận ghét, theo hình sắc, theo âm 
thanh cho đó là mình, nên chúng ta bị quyện ở trong ây, như những cọng cỏ bị 
cuốn trong bánh xe đang quay vùn vụt không gỡ ra được, cứ như thế mà trôi 
lăn trong sanh tử, lên xuống không có ngày cùng. Nay chúng ta biết gỡ ra, 
không kẹt vào đó nữa, tự nhiên tâm hồn mình thênh thang. Đó là chỗ mà chư 
Phật, chư Tô cố tình muốn chỉ cho chúng ta. Sống được với cái đó rồi, mới 


thấy nó là cái chân thật. Vì thế quí vị mới thấy rõ chủ trương của đạo Phật dạy 
chúng ta tu là phải định. 


Định là gì? Tức là dừng các vọng tưởng lăng xăng, vui buồn giận ghét 
lao xao. Dừng được chúng rồi mới thấy Tâm thê thênh thang, mới đi đến chỗ 
giác ngộ. Tất cả phương pháp, không phương pháp nào ngoài định; định là 
định những vọng tưởng lăng xăng, mà lâu nay chúng ta cứ chấp nhận là mình, 
nên nó mới dẫn chúng ta chạy vùn vụt không phút nào ngừng, cả đến giờ nghỉ 
cũng không nghỉ, chạy riết đến nóng đầu, đó là tại chúng ta đã lầm nhận nó là 
mình! Như thế bao nhiêu phương pháp của Phật, Tổ dạy cốt để chúng ta dừng 
được vọng tưởng, dừng được rồi mới thấy Tâm thể thênh thang của chính 
mình, Tâm thể thênh thang đó gọi là Ma-ha Bát-nhã. Như thế hàng ngày quí 
vị tụng ba biến, bảy biến Bát-nhã mà những chữ đầu có vẻ chưa thắm. Nếu 
chúng ta thắm các chữ đó rồi thì tụng Bát-nhã là để chúng ta sông, chớ không 
phải tụng suông. Đa số người hiện nay cứ tụng suông, tụng rồi tính biến đề 
cộng số, kế công với Phật, mà không hiểu điểm quan trọng chính là phải sống 
trở lại trí tuệ của mình. Chúng ta chỉ nhớ lời Phật dạy mà không biết trở lại cái 
Thể chân thật của chính mình nên mới lầm lẫn. Nhân giảng Bát-nhã tôi mới 
nói cho quí vị biết ý nghĩa chữ Chân Không tên của Tu viện chúng tôi. Chính 
chỗ mà đức Lục Tổ chỉ, chỗ không có một vật, vốn không một pháp có thể 
được, chỗ đó mới gọi là Tự tánh chân không, tức là tánh của chính mình, thật 
là rỗng rang không còn một cái gì trong đó. 


Này Thiện trì thức, chớ nghe tôi nói Không liền chấp không, thứ nhất là 
không nên cháp không, nêu đề tâm không ngôi tĩnh tọa, đó tức là cháp vô ký 
không. 


Ngài dạy đừng có nghe Ngài nói không rồi chấp không, như chấp Chân 
không là không có gì cả, nêu cho thật không có gì cả là lầm. Không có tất cả 
những vọng tưởng lăng xăng, chớ cái rông rang chân thật đâu phải không, 
cũng như tôi đã thí dụ không có người lao xao trong nhà thiền, chớ không 
phải cái nhà là không. Nhiều khi chúng ta hiểu lầm nghe nói không là bám 
vào không, nói là không ngơ rồi nghĩ tu đến chỗ không ngơ đó làm chi. Thế 
nên chấp không là một bệnh, Lục Tổ mới bảo: “Thứ nhất là không nên chấp 
không, nếu để tâm không ngôi tĩnh tọa đó là chấp vô ký không.” Có người vì 
nghe nói giữ tâm mình cho đừng xao xuyến, đừng loạn động, cho nó không 
ngơ mới đúng, nên khi ngồi để tâm không ngơ, nghĩa là không cho nó có gì 
hết, như vậy đúng không? Đó là vô ký không, cái không mà không biết gì cả. 
Trái lại người biết tu, khi không có vọng niệm thì cái Thê tri giác tràn đầy. 
Cũng như nghe tôi nói trong nhà thiền không có người, quí vị biết đây là nhà 
thiền trống. Nhà thiền trống chớ không phải không có nhà thiền. Tôi nói trong 
nhà thiền không có người thì đừng chấp là không có nhà thiền, không là 


không người, chớ không phải là không có nhà thiền. Cũng thế không có 
những tâm loạn tưởng, chớ không phải không có trí Bát-nhã thênh thang. 
Hiểu như vậy thì khi chúng ta lặng hết những vọng tưởng tức trí Bát-nhã 
thênh thang hiện tiền, hằng nghe, hằng thấy, như thế làm sao nói là không. 
Thế mà có nhiều người đọc kinh Pháp Bảo Đàn đến đoạn này thì sợ, nói răng: 
Thầy dạy con buông xả, đừng để tâm theo vọng tưởng, mãi rồi nó im lìm, nó 
không ngơ thì lúc đó lạc vào chỗ chấp vô ký không của Lục Tổ nói rồi! Đó là 
đa số người đã lầm lẫn. Thật ra chúng ta nói không và người không biết mà 
nói không, hai bên khác nhau. Người không biết khi nói không là để không 
ngơ luôn không biết chỉ cả; còn chúng ta nói không vọng tưởng, khi vọng 
tưởng lặng cái tri giác hay cái hăng tri hằng giác đó hằng nghe hằng thầy. Tôi 
thường chỉ quí vị tuy không có vọng tưởng, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, 
tất cả giác quan đều có biết thì làm sao nói không được. Không là không vọng 
tưởng chớ cái hằng giác đó đâu có không, như thế đâu có rơi vào “vô ký 
không” như Lục Tổ nói. Hiểu thật rõ, quí vị mới không bị lầm. Thế nên người 
tu chỉ nhích một tí là sai, khéo một chút là đúng. 


Tôi thường nhắc quí vị lời dạy của ngài Huyền Giác: “tỉnh tỉnh lặng 
lặng phải” và “lặng lặng tỉnh tỉnh phải”, lặng lặng là không nhưng hằng tỉnh 
tỉnh, chớ không phải là không ngơ. Trái lại “tỉnh tỉnh loạn tưởng saf” và “lặng 
lặng hôn trầm sai”. Thế nên chúng ta phải thấy rõ lặng trong cái tỉnh, tỉnh 
trong cái lặng thì phải. Nếu tỉnh mà loạn thì sai, khi ngồi tỉnh táo mà nghĩ đủ 
chuyện thì đó là bệnh. Nếu lặng lặng mà vẫn tỉnh vẫn sáng thì đúng, nếu lặng 
lặng mà hôn trầm, gật lên gật xuống là sai. Quí vị nhớ đó là một công thức rõ 
ràng trong khi tu để biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Có nhiều người ngồi 
gật lên gật xuống, nói: “hôm nay tôi ngồi không có chút vọng tưởng nào”, 
ngồi ngủ thì làm sao có vọng tưởng. Có người nói: “tôi ngồi tỉnh táo” mà thật 
là nghĩ nhớ đủ chuyện, như thế cả hai đều sai. Phải tỉnh mà lặng, lặng mà tỉnh 
mới đúng, chớ lặng mà thiếu tỉnh, tỉnh mà thiếu lặng đều là sai. Quí vị phải 
nhớ lặng là không, tỉnh là hằng giác, như thế luôn luôn cạnh cái không có cái 
giác chớ không phải là không ngơ, nên không lạc vào vô ký không. Những 
người không biết, ngồi để tâm không ngơ, đâu biết thế nào là tỉnh, thế nào là 
lặng nên rơi vào vô ký không, đó là do không biết được cái tỉnh trong cái 
không; trái lại chúng ta không mà tỉnh, chớ không phải chỉ có lặng, đó là yếu 
điểm của sự tu. 


Này Thiện trì thức, thể giới hư không hay bao hàm vạn vật sắc tượng, 
mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, đất liên, suối khe, cỏ cây rừng rậm, người 
lành người dữ, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, các 
núi Tu-di, thảy ở trong hư không. Túnh không của người đời cũng lại như thế. 


Trong đoạn này, Ngài dùng hư không để ví dụ cho Tánh không của 
chúng ta, hư không bao trùm tất cả thế giới, người vật v.v... đều nằm trong hư 
không. Có thế giới nào không nằm trong hư không? Có vật nào không nằm 
trong hư không? Như vậy hư không bao trùm muôn tượng, muôn tượng đều 
nằm trong hư không. Lục Tổ bảo tâm tánh chúng ta khi rỗng lặng cũng như 
thế, rộng như hư không nên nói tâm như hư không. N#zhư không chớ không 
phải /à hư không, nhớ như thế. Hư không vô tri còn chúng ta hằng 
giác, như là như cái thể rỗng rang rộng lớn đó, nhưng một bên vô tri, một bên 
hằng giác nên khác nhau. Nhiều người không hiểu nghe nói tâm như hư 
không, họ tưởng tu rồi tâm thành hư không, đó là sự lầm lẫn của một số học 
giả, họ cho Niết-bàn là chỗ không ngơ. Đã không ngơ thì tu làm chỉ? Thế nên 
phải biết rõ tất cả sự tu hành chủ yếu là đến chỗ rỗng lặng đó, nó có diệu dụng 
gì chúng ta mới muốn đến đó, chớ thành không ngơ thì đến làm chỉ? 


Này Thiện trì thức, Tự tánh hay bao hàm muôn pháp ấy là Đại. Muôn 
pháp ở trong Tự tánh của mọi người, nếu thấy tất cả người ác cùng với lành, 
trọn đêu không chấp không bỏ, cũng không nhiễm trước, tâm cũng như hư 
không, gọi đó là Đại, nên nói là Ma-ha. 


Đoạn trước Ngài diễn tả thể đại của tâm, của Bát-nhã, đoạn này Ngài 
chỉ chúng ta cách được thê đại đó, tức là Ngài dạy chúng ta tu. Trước hết Ngài 
bảo Tự tánh của chúng ta bao hàm muôn pháp, nó trùm tất cả. Tất cả muôn 
pháp đều ở trong Tự tánh; muốn được tánh rỗng rang đó chúng ta phải làm 
sao. Phải thấy tất cả người ác, người lành đều không thủ, không xả, cũng 
không nhiễm trước, tâm như hư không, đó là Đại. Như thế là được cái tánh 
rỗng rang đó. Chúng ta được như thế không? Thấy người ác thì giận, thấy 
người hiền thì thương, bình thường mọi người đều như vậy. Thấy tốt thì thích, 
thấy xấu thì chê, vì thế mới có nhiễm, có trước, nên tâm mình luôn 
luôn có chớ không thể không. Trái lại, nếu thấy tất cả việc đó mà không dính, 
không nhiễm, tâm rồng rang như hư không là được tánh như hư không. Dễ 
hay khó? Quí vị chỉ cân thấy được tất cả mà tâm vẫn như hư không thì tâm đó 
rồng rang, còn nêu thấy mà có thêm điều gì như yêu ghét v.v... thì nó hết rỗng 
rang, tức là nó cuốn theo hình ảnh mình thấy. Đó là Tổ dạy chúng ta tu một 
cách hết sức đơn giản, như vậy lúc nào chúng ta cũng tu được, đi đâu, đối tiếp 
ai... nêu muốn được tâm thênh thang thì phải như thế. Nếu kẹt vào bất cứ một 
cái nào là mất thênh thang, đó là chỗ ứng dụng tu rất rõ ràng. Nhiều khi đọc 
qua chúng ta không thấy Tổ đạy tu, nhưng khi nghiên cứu kỹ mới thấy Ngài 
dạy rất rõ. Vậy muôn được cái tánh rồng rang đó thì, khi thấy tất cả người 
thiện ác, tốt xấu v.v... chúng ta đừng thủ, đừng xả, không nhiễm trước thì lúc 
đó tâm mình đồng với hư không, thê tâm đồng với hư không, thể đó là thê đại 
nên gọi là Ma-ha. Thể đại của tâm mình, thể đại của Bát-nhã thênh thang như 


hư không, nó không tướng mạo, nó trùm hết muôn pháp. Muốn được cái thê 
đó thì phải tu thế nào? Đối VỚI tất cả việc tốt xấu, phải quấy của người, chúng 
ta đừng nhiễm, đừng dính mắc. Như thể là Đại, là Ma-ha. Mỗi khi tụng Ma-ha 
Bát-nhã thì quí vị phải nhớ như vậy, chớ không phải cứ đọc suông là đủ. 

Này Thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. 

Người mê chỉ nói suông ngoài miệng, còn người trí hành ở trong tâm. 
Người mê đi đâu cũng nói Bát-nhã, cũng tụng làu làu Bát-nhã ở ngoài miệng, 
còn người trí không nói một câu Bát-nhã nào nhưng gặp duyên, gặp cảnh thì 
không chạy theo, như thế trong hai người, người nào tu thật? Một người gặp 
việc gì cũng nói đó là không, là hư dối, không thật, chỉ nói suông thôi, nhưng 
tâm vẫn duyên theo; còn một người hằng thấy, hằng biết, tâm không duyên 
với cảnh thì đó gọi là hành trong tâm. Thế nên tụng ở ngoài miệng với hành 
trong tâm là hai việc khác nhau. Hiện nay, đa số người tu chúng ta thích tụng 
ngoải miệng hơn hành trong tâm. Kinh nào cũng thuộc làu... rồi lây đó làm sự 
nghiệp! Tụng cho mình, tụng luôn cả cho người, độ người cũng bằng tụng, 
như vậy cho là tu Bát-nhã! Vì thế chúng ta phải hiểu rõ chân tinh thần của đạo 
Phật là phải tỉnh giác, tỉnh giác cái chân thật của chính mình. Nghe kinh để 
biết điều đúng sai, tà chánh, bỏ những cái sai, cái tà, trở về cái chánh, cái 
đúng, như thế mới là học đạo, chớ không phải chúng ta học thuộc lòng để nói 
nhiều, tụng nhiều, căn bản là chúng ta phải hành ở trong tâm, thế mới gọi là 
người trí biết tu. 

Lại có người mê, để tâm rồng không ngôi tĩnh tọa, trăm việc không cho 
nghĩ tự gọi là đại, một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà 
kiến. 

Tổ quở nặng những người nói để tâm rỗng không, không cho nghĩ gì 
cả, đó gọi là đại, bọn người này không nên cùng họ nói chuyện, vì sao? Vì họ 
rơi vào tà kiến. Tâm không ngơ là vô ký không. Vì những người này không 
biết vọng lặng thì chân hiện, họ chỉ biết cái vọng thôi mà không biết cái chân, 
như vậy là tà, tức là nhìn lệch; chỉ để tâm không ngơ tức nhiên rơi vào không, 
mà rơi vào không, không phải tà kiến là gì? Chúng ta ngồi thiền trăm vật có 
nghĩ không? Có niệm gì không? Có hai lối niệm: cái niệm dấy lên từng câu, 
từng lời là cái niệm động, còn cái niệm hằng nhớ Tánh giác của mình, biết 
mình có Tánh giác, hằng sống với cái tỉnh giác đó thì niệm đó là niệm tỉnh, 
nên gọi là niệm Chân như. Niệm là nhớ, hằng nhớ Tánh giác, không chạy theo 
vọng tưởng, như vậy đâu phải chúng ta không nghĩ. Tổ Qui Sơn có nói “tư 
lương phi tư lương xứ”, nghĩa là suy nghĩ chỗ không suy nghĩ, tức là hằng 
nhớ chỗ không suy nghĩ, chớ không phải là không ngơ. Như vậy mới hằng 
giác, chính đó gọi là “nhất niệm vạn niên”, là một niệm muôn năm. Bởi vì 


nhớ là tỉnh, quên thì mê, quí vị ngồi một lúc mà quên không biết mình làm gì 
thì khi đó muốn gục, hoặc bị dẫn đi chỗ khác. Thế nên mình hằng tỉnh hằng 
giác, hằng nhớ mình đang sống. bằng Tánh giác, chớ không phải là không nhớ, 
không nghĩ. Còn người nói ngôi không nghĩ gì hết thì họ rơi vào không ngơ, 
như vậy không phải tà kiến là gì? Thế nên đoạn này không giản trạch khéo 
một chút, thì người đọc kinh Pháp Bảo Đàn dễ lầm. Quí vị thấy nói để tâm 
trống không là đúng thì bị Tổ quở nặng, đám người đó không nên nói chuyện 
với họ, vì đó là tà kiến. Chúng ta không nghĩ tới một vật gì ở ngoài, nhưng 
hằng nhớ Chân như hằng nhớ Tánh giác, hằng nhớ nên mới tỉnh, chớ còn 
quên thì mê rồi. Hằng nhớ Tánh giác, nhớ mà không tìm, tỉnh giác mà không 
tìm nó, tìm nó là sai, chỗ này thật khó nói, nhưng phải hiểu thật rõ mới không 
lầm. Nếu chúng ta cứ đè, không cho nó nghĩ gì cả, mà nói là Đại, nên bị Tổ 
quở là tà kiến. 

Này Thiện trị thức, tâm lượng rộng lớn khắp giáp cả pháp giới, dụng 
tức rõ ràng, phân mình ứng dụng liên biết tất cả, tất cả tức mội, một tức tất 
cả, đi lại tự do, Tâm thể không bị ngăn ngại tức là Bát-nhã. 


Ngài chỉ cho chúng ta thấy tâm lượng rộng thênh thang đó nếu dụng 
tức liễu liễu thường tri, nếu dùng thì hằng tri hằng giác chớ không phải không 
ngơ, rõ ràng ứng dụng chớ không phải là không biết, nghe vân hằng nghe, 
thấy vẫn hằng thấy, đó gọi là liễu liễu thường tri. Biết tất cả, tất cả tức mội, 
một tức tất cá, Tâm thê đó thênh thang nên bao trùm tất cả. Như tôi nói tất cả 
núi sông, cây cối, muôn vật đều nằm trong hư không. Đứng về tất cả cây cối 
núi rừng v.v... thì rất là nhiêu, nhưng đứng về hư không thì không nhiêu. Hư 
không chỉ có một mà trùm tất cả muôn vật, nên một là tất cả; tắt cả cây côi núi 
rừng đều không ngoài hư không, nên tất cả là một. Cũng như vậy, muôn pháp 
không rời Tự tánh, thì đó là /á? cả là một, Tự tánh tức là tâm tánh mình, tất cả 
không rời tâm tánh mình nên nói tất cả là một. Tâm tánh mình bao trùm tắt cả, 
nên nóiót là tất cả. Chúng ta nói hư không bao trùm vạn tượng, điều đó ai 
cũng hiểu, nhưng nói tâm mình bao trùm muôn vật thì ai hiểu nổi? Nói bao 
trùm, đừng hiểu nó bao trùm tất cả những hiện tượng. Muôn vật có tên là từ 
đâu mà ra? Muôn vật thành vật này vật vật kia... thành muôn vật là do tâm, 
như vậy tâm không trùm muôn vật là gì? Nếu không có tâm thì muôn vật có 
tên muôn vật hay không? Nếu không có tâm thì đâu gọi đây là bàn, đây là ly, 
đây là đồng hồ v.v... Không có tất cả tên đó, thì muôn vật không thành muôn 
vật. Tâm trùm muôn vật, muôn vật từ tâm mà ra, điều đó rất là rõ ràng. Tỉ dụ 
nơi đây chúng ta có cả trăm người, mỗi người có mỗi tên khác nhau, nên nói 
cả trăm người khác nhau. Tên khác nhau là từ đâu có? Rõ ràng là từ tâm dấy 
niệm của cha mẹ hoặc Thầy Tổ ban cho mình một cái danh thành mỗi nØười 
khác biệt nhau. Như vậy sự khác biệt đó là do tâm khởi, nếu tâm không khởi 


thì chắc gặp nhau chúng ta không biết chào gọi nhau bằng gì. Như vậy muôn 
pháp có là từ tâm. Đa số người không hiểu cứ nghĩ muôn pháp có là từ tâm 
mình biến ra, biến cái này nó nhảy ra cái này, biến cái kia nó nhảy ra cái kia, 
nhưng không ngờ chính vì tâm mới có tên muôn pháp. Nếu không tâm thì đâu 
có tên muôn pháp. Muôn pháp không có tên thì đâu thành muôn pháp. Thế 
nên nói tâm trùm muôn pháp là vậy. Đã trùm muôn pháp thì tâm đó rộng lớn, 
khắp giáp, nó hằng liễu tri nên khi ứng dụng thì biết tất cả, bởi vì nó an danh 
tất cả mà không biết tất cả sao được? Tất cả tên là một tâm đặt, nói một tâm, 
quí vị đừng hiểu là một người, tâm tôi, tâm quí vị cũng là tâm thôi, chúng ta 
an danh cho mọi sự vật là tâm của chúng ta, mà tâm thì đâu có hai. Muôn vật 
từ tâm mà có tên nên nói tất cả là một; từ tâm đó mà có tên muôn vật nên một 
là tất cả. Như vậy nhìn hai mặt: mót là tất cả là từ tâm mà đặt muôn tên khác 
nhau; fấf cả là một vì tất cả đều gốc từ tâm mà có. 

Lại tới lui được tự do, không có gì ngăn trở, đó là Bát-nhã. Như vậy 
Bát-nhã là thênh thang nhưng hằng tri hằng giác, chớ không phải thênh thang 
như hư không rỗng, không biết gì cả. Cái thê đó, nếu tế nhị một chút là thấy 
rõ, nhất là khi ngôi thiền, có những phút giây không có một niệm gì, xem như 
tâm mình trồng rông, nhưng khi ây mắt vân thấy, tai vẫn nghe, mình vẫn biết, 
như vậy là hằng tri, hằng giác mà trống rỗng, không phải Bát-nhã là gì? Ai 
không có cái đó? Chính sông được với cái đó là trở vê tâm Phật của mình. 
Trái lại, nếu không sống với cái đó mà sống với những buồn thương giận ghét 
là trở về tâm chúng sanh, tâm tạo nghiệp. Như vậy ai sống với những buồn 
thương giận ghét hằng ngày, đó là người sống với tâm chúng sanh, còn ai biết 
buông xả, sông với tâm rỗng rang hằng tri hằng giác không một niệm thương 
ghét chen lẫn vào, đó là sông với tâm Phật. Thật là rất gần! Nơi mình có săn 
một kho báu mà không biết dùng. Nếu người có kho báu nhưng không biết 
dùng, lại than nghèo than khô thì có đáng thương không? Có mà không biết 
dùng rồi than trời trách đất, thật là đáng thương. Vì họ không biết dùng nên 
mới khổ, chúng ta thấy cái khổ đó thật đáng thương, vì vậy đức Phật mới bốn 
mươi chín năm thuyết pháp độ sanh, nhưng có độ chi đâu. Ngài có cho chúng 
ta chỉ đâu mà gọi là độ, Ngài chỉ cho chúng ta biết chúng ta có cái đó, sống 
trở về với cái đó thì hoàn toàn hết khổ, trái lại không sống với cái đó thì khổ 
không biết chừng nảo dứt. 

Này Thiện tri thức, tất cả trí Bảt-nhã đêu từ Tự tánh sanh, chẳng từ bên 
ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là Chân tánh tự dụng. 

Ngài chỉ thật là xác đáng. Ngài bảo: Tất cả trí Bát-nhã đều từ nơi Tự 
tánh của mình, không phải từ ngoài vào, chớ lầm dụng ý. Như có nhiều người 
tu cứ mong thành Phật, hoặc mong Phật đến ấn chứng, như vậy là trông ra 
ngoải, nhưng cái đó đâu phải từ ngoài đến, nó sẵn nơi mình, có ở đâu xa mà 


tìm mà cầu? Nếu tìm cầu ở ngoài đó là lầm dụng ý. Ngược lại là Chân tánh tự 
dụng, khéo như vậy thì Tánh chân thật của mình tự mình dùng thôi. 


Một chân thì tất cả chân, tâm lượng rộng lớn không đi theo con đường 
nhỏ, miệng chớ trọn ngày nói Không mà trong tâm chẳng tụ hạnh này, giông 
như người phàm tự xưng là Quốc vương, trọn không thể được, không phải là 
đệ tử của ta. 


Có người trọn ngày nói không mà trong tâm chăng không, tỉ dụ như đã 
xuất gia rồi nhưng ai làm buồn lòng một chút liền măng chửi người, khi ấy 
nếu có người khác quở tại sao tu mà ác khẩu, tạo nghiệp, thì nói ác khâu có 
thật không? nghiệp có thật không? Như vậy là nói không mà tâm chăng 
không. Nếu không thì đâu có giận, mắng chửi người, nếu giận mắng chửi 
người thì tâm chưa không. Tâm chăng không mà miệng nói không, thì không 
xứng đáng là đệ tử của Tổ, huồng chỉ là của Phật. Ai lỡ có bệnh đó thì nhớ, 
Tổ không chấp nhận làm đệ tử của Ngài, còn đứng ngoài xa chớ chưa bước 
vào chùa, người như vậy là người nói rỗng không có thực hành. Thế nên 
chúng ta phải hiểu cho thật rõ, khi lỡ có sân s1 nêu có aI hỏi tại sao tu mà còn 
sân si, thì nói tại tôi còn đở, tại tập khí lâu đời, như vậy là người tốt. Nếu nghe 
hỏi tại sao sân si, liền hỏi lại sân si có thật không, thì kẻ đó đáng ăn đòn, 
không xứng đáng là đệ tử của Phật. Tôi giản trạch đê quí vị đừng. hiểu lầm, 
khi nghe nói như trên thì vội cho người ấy rất hay, rất hiểu đạo. Nếu còn sân 
si là chưa hiểu đạo và nói như thế là nói để che lỗi, kẻ đó là kẻ đáng tội. Hiểu 
như thế, quí vị mới thấy chỗ tu chân thật, nên Tổ ví dụ như kẻ thường dân mà 
xưng là Quốc vương. Có ổn không? Thế nào cũng bị ngồi khám, hoặc bị đứt 
đầu. Cũng như tâm thì có mà miệng nói không, có ngày phải đến tội, vì vậy 
Ngài bảo không phải là đệ tử của ta. 

Này Thiện tri thức, sao gọi là Bát-nhã? Bát-nhã, Trung Hoa dịch là trí 
tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, môi niệm không ngu, thường hành trí tuệ tức là 
Bát-nhã hạnh. 


Ngài dạy Bát-nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tắt cả chỗ 
như ở chùa, ra xóm, đến chợ..., tất cả thời là sáng trưa chiều... lúc nào cũng 
vậy, mỗi niệm đều không ngu. Thế nào là mỗi niệm ngu, thế nào là mỗi niệm 
không ngu? Tỉ dụ chúng ta đang đi trên đường, bất chợt nghe trong nhà có hai 
người đang cãi nhau, chúng ta dừng lại nghe xem ai phải ai quấy. Niệm dừng 
lại nghe ai phải ai quây là niệm gì? Là niệm ngu, tức là chạy theo cảnh thì 
niệm đó gọi là niệm ngu. Trái lại nêu hằng sống với trí tuệ, không theo, không 
dính với bất cứ điều gì, đó là không ngu. Thường hành trí tuệ là hành cái trí 
không bị kẹt, bị dính nơi mọi cảnh. Đó là chỗ tôi hay nhắc quí vị. Hoặc nghe 
tiếng nói, hoặc thấy hình sắc liền phân biệt hay đở, tốt xấu v.v... đó là người 


ngu, mải đuổi theo ngoại cảnh nên làm mờ mắt Trí tuệ Bát-nhã. Niệm niệm 
không ngu là hăng không dây niệm đuôi theo ngoại cảnh, lúc nào cũng hăng 
tỉnh, hăng giác, người được như vậy tức là đã hành Bát-nhã. 


Một niệm ngu tức Bảt-nhã bặit, một niệm trí tức Bát-nhã sanh. 


Như vừa rồi tôi nói, nêu chúng ta thấy vật gì liền cho là đẹp, đó là niệm 
ngu. Ngu thì khi ấy có Bát-nhã không? Bát-nhã là thấy các pháp như huyễn, 
nếu thấy vật đẹp thì vật là thật nên ngu, tức mất Bát-nhã. Trái lại, vừa thấy 
một vật gì liền biết đó là tướng duyên hợp không thật, vì biết không thật nên 
tâm không dính mắc thì Bát-nhã sanh. Thế nên niệm ngu thì Bát-nhã tuyệt, 
niệm trí là Bát-nhã sanh. Tôi giảng cho quí vị thấy cái ngu, cái trí. Thấy 
nĐƯỜI, thấy vật, duyên theo để phân biệt đẹp xấu hoặc khen chê, đó là niệm 
ngu; thấy người thấy vật mà khởi quán các pháp, người vật đều duyên hợp 
không thật, đó là niệm trí. Niệm ngu thì bị tham sân sĩ dẫn, niệm trí thì tâm 
an, biết là huyễn tức nhiên tâm lặng, tức là sống với Trí tuệ Bát-nhã. Hai niệm 
đó, có niệm này là mất niệm kia. Niệm trí là chúng ta thắp đèn, đốt đuốc, 
niệm ngu là chúng ta đi trong đêm không đèn, không đuốc để rồi phải đau 
khổ. Quí vị thử nghiệm xem! Thấy người, thấy vật nhưng luôn luôn sống với 
niệm trí thì có đau khổ không? Hăắn là không. Như vậy rõ ràng khổ hay hết 
khổ là do mình sống với trí hay với ngu. Ngu là vô minh, nó dẫn chúng ta đi 
trong chốn khổ đau, trầm luân sanh tử. Còn niệm trí là trí tuệ để giác ngỘ 
thành Phật. Như vậy sự tu hành thật là cụ thể. Nếu đối duyên, đối cảnh chúng 
ta luôn luôn sống với niệm trí thì chúng ta giải thoát sanh tử; trái lại đối duyên 
đối cảnh chúng ta sống với niệm ngu thì chúng ta luân hồi không cùng. Quí vị 
thử tập xem, kế từ nay ráng sông với niệm trí, làm sao trong mười hai giờ Ít ra 
cũng được sáu giờ trí, nếu không có lời, ít ra cũng đừng lỗ. Nhưng hiện nay 
quí vị đã sống được mấy giờ trí? Thử kiểm lại xem! Được bao nhiêu? Trong 
mười hai giờ chỉ sống được một giờ rưỡi, chưa đủ cái lẻ nữa thì biết răng đó 
là ánh sáng đom đóm. Đêm ba mươi có ánh sáng đom đóm nên khó tránh 
khỏi hầm hố. Vì thế chúng ta tu là hiểu cho rõ lời Phật Tổ dạy và hiểu cho rõ 
điều mình đang hành, biết mình như thế nào, không cần phải tìm hỏi mình có 
căn tu hay không. Tóm lại Tổ dạy rất rõ ràng: một niệm ngu thì Bát-nhã bặt, 
một niệm trí thì Bát-nhã sanh, một giờ chúng ta ngu thì giờ đó không có Bát- 
nhã, giờ đó là vô minh; còn một giờ chúng ta trí thì đó là giờ Bát-nhã, giờ 
sáng suốt. Như vậy người nào sống trong tỉnh nhiều hơn mê thì bảo đảm ngày 
ra đi sẽ đi vào con đường của Thánh Hiền, còn người nào sống với mê nhiều 
hơn trí, chắc chắn người đó sẽ đi vào lục đạo, hoặc ba đường trên thiên, nhân, 
a-tu-la, hoặc ba đường dưới địa ngục, ngạ qui, súc sanh. Quí vị hãy tự xét là 
biết, mình tu mình phải tự giác, tự tri, không cần phải hỏi ai cả. Lại ngu có 
nghĩa là theo cảnh, trí có nghĩa là la cảnh. Một niệm tâm theo cảnh là ngu, 


một niệm tâm lìa cảnh là trí. Trong bốn oai nghi hằng lìa cảnh đó là hằng sống 
với Tri tuệ Bát-nhã. 

Người đời ngu mê không thấy Bảt-nhã, miệng nói Bảt-nhã mà trong 
tâm thường ngu. 


Miệng nói vật này không thật, vật kia không thật, nhưng gặp vật gì 
cũng duyên theo, đó là nói Bát-nhã mà trong tâm thường ngu. Có người khi lý 
luận nói cái gì cũng không thật, nói nghe thật hay, nhưng gặp cảnh gặp duyên 
thì đuôi theo, đó là người ngu, miệng nói Bát-nhã mà tâm thường ngu. 


Thường tự nói ta tu Bát-nhã, niệm niệm nói không nhưng không biết 
được chân không. 


Miệng luôn luôn nói không nhưng thật không biết được Chân không. 
Chân không là không có một niệm, một pháp nào chứa châp ở trong, chỉ có 
cái hăng tri hăng giác. Như vậy quí vị từ nay vừa bước đên công “Chân 
Không” phải nhớ chô đó, biệt mình phải sông với Chân không. 

Bát-nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. 

Trí tuệ Bát-nhã không có tướng mạo, nó là tâm trí tuệ tức là cái tâm 
hăng sáng hăng giác chớ không có gì lạ, nên nói Bát-nhã chỉ là tâm trí tuệ 
hăng giác của chúng ta. 

Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là Bát-nhã trí. 

Thường chữ trí tuệ là dịch hai chữ Bát-nhã. Tại sao lại còn nói Bát-nhã 
trí? Nêu nói trí tuệ e có sự lâm lân vì người đời nêu khôn ngoan một chút thì 
nói là người có trí tuệ, thành ra trí tuệ của người đời là trí tuệ sắp đặt công ăn 
việc làm hoặc là trí tuệ tính toán lân hiệp người... Trí tuệ Bát-nhã là trí tuệ 
thây rõ cái chân thật của Tự tâm, biệt rõ Tự tâm mình cái nào là hư giả, cái 
nào là chân thật, biệt rõ Tự tánh của các pháp, biệt các pháp do duyên hợp 
không thật, tánh là không. Vì thê đê tránh sự hiêu lâm, chữ Bát-nhã phải dịch 
đủ là Trí tuệ Bát-nhã. 

_—-OÔO--- 
GIẢNG 02 

Sao gọi là Ba-la-mát? Đáy là lời nói của Ấn Độ, Tì rung Hoa dịch là 
đên bở kia, giải nghĩa là la sanh diệt. 

Tôi nhắc lại một lần nữa cho quí vị nhớ, những chữ Phạn mà chúng ta 


thường tụng: “Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật”. Ma-ha là lớn, là thênh thang, chỉ 
cho Tâm thê chúng ta khi không còn một niệm nào dây khởI.Bá/-nhã là trí 


tuệ, cái trí tuệ không bị các pháp làm nhiễm, làm chướng tức là đối với tất cả 
pháp luôn hằng giác hăng tri nhưng không dính mắc. Ba-la-mật là đến bờ kia, 
bờ kia là bờ Niết-bàn. Đến bờ kia là đến được bờ Niết-bàn. Bờ Niết-bàn là bờ 
không sanh diệt, thế nên nói bên này là bờ sanh tử, bên kia là bờ Niết-bàn. 
Sanh tử là sanh diệt. Niết-bàn là không sanh diệt, nên đến bờ kia dịch nghĩa là 
lia được sự sanh diệt. 


Chấp cảnh thì sanh diệt khởi như nước có sóng mòi, tức gọi là bờ này, 
la cảnh thì không sanh diệt như nước thường thông lưu, áy gọi là bờ kia, nên 
gọi là Ba-la-mật. 


Ngài chỉ cho chúng ta phương pháp tu thật là rõ. Thế nào là sanh diệt? 
Thể nào là lìa sanh diệt? Vừa chấp cảnh thì tâm sanh diệt khởi. Chấp cảnh là 
thế nào? Tỉ dụ thấy người liền chấp người đẹp xấu, hay đở, phải quấy v.v... đó 
là chấp cảnh; hoặc thấy vật cũng chấp là đẹp xấu... đó cũng là chấp cảnh. Vừa 
chấp đẹp xấu thì niệm thương ghét dây lên, gọi là tâm sanh diệt. Thế nên nói 
chấp cảnh thì sanh diệt khởi, ví dụ như mặt nước bằng mà có gió. Chấp cảnh 
dụ như gió. Mặt biển nguyên bằng phắng, vừa có gió thôi là sóng lớn, sóng 
nhỏ nổi lên. Sóng lớn sóng nhỏ nỗi lên dụ cho sanh diệt. Vừa chấp cảnh thì 
tâm sanh diệt khởi. Trái lại lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường 
thông lưu, lìa cảnh tức là thấy cảnh, thấy người, thấy vật nhưng không có 
niệm phân tích đẹp xấu... Thấy nghe nhưng không bị dính gọi là lìa. Lìa cảnh 
thì tâm sanh diệt không khởi, dụ như nước không có sóng, nhưng vẫn hằng 
trôi, hằng chảy. Cũng như vậy, chúng ta không chấp cảnh, tâm sanh diệt 
không khởi, nhưng hằng tri giác chớ không phải không tri không giác, đó gọi 
là “Ba-la-mật”. 


Tóm lại, “Ma-ha” là lớn, “Bát-nhã” là trí tuệ. Tâm thể hay Tự tánh của 
chúng ta thênh thang, không tướng mạo, nhưng hằng tri hằng giác không dính 
với cảnh gọi là trí tuệ, là Bát-nhã. Ba-la-mật là đến chỗ không sanh diệt. Tại 
sao gọi là không sanh không diệt? Bởi vì vừa dính với cảnh thì tâm niệm sanh 
diệt dấy lên, còn đối cảnh mà không dính đó là lìa được sanh diệt. “Ma-ha 
Bát-nhã Ba-la-mật” từ đâu mà có? Có sẵn nơi chúng ta. Do đâu mà được? Do 
biết lìa cảnh, đối cảnh không chấp. Nếu người nào đối cảnh mà chấp đó là 
mắt. Vậy mỗi khi chúng ta khởi xướng “Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật” đừng lắng 
nghe lời người này hay, lời người kia đở, nên nhớ rõ rằng “Ma-ha Bát-nhã 
Ba-la-mật” là cái để mình hằng sống, đó là mình biết tu. 


Này Thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà có 
vọng có quấy; niệm niệm nêu hành Bát-nhã, áy gọi là Chân tánh. Người ngộ 
được pháp này, ấy là pháp Bát-nhã; người tu hạnh này, ấy là hạnh Bát-nhã. 
Không tu tức là phàm, một niệm tu hành tự thán đồng với Phật. 


Giống như chúng ta hiện nay, chính trong khi đang tụng mà đã có 
vọng tưởng, có những niệm sai quấy. Ngài nói thắng người không tu theo 
Bát-nhã là phàm, còn một niệm tu hành thì một niệm đó đồng với Phật. 
Phật là giác, một niệm tu Bát-nhã tức là một niệm giác, một niệm giác 
tức là đồng với Phật, đồng một niệm chớ không phải đồng suốt đời. Tổ 
muốn phá mặc cảm của chúng ta. Chúng ta cho Phật với mình cách biệt 
rất xa nên Ngài muốn chỉ Phật với chúng ta không cách xa, chỉ mê là 
chúng sanh, ngộ là Phật. Nhưng mê ngộ chia nhiều phần, ngộ toàn phần 
hay ngộ một cách viên mãn, khác với ngộ từng ly từng tí. Trong một giờ 
đồng hồ tức trong sáu mươi phút, chúng ta không được trọn sáu mươi 
phút nhưng được một phút bằng với Phật thì cũng bằng được một phút. 
Nếu hiện đời chúng ta chưa hăn là giác, nhưng được một niệm giác thì 
niệm đó chúng ta cũng bằng với Phật. Như vậy chúng ta thấy tại chúng ta 
không ưng làm Phật, chớ Phật đâu có cắm chúng ta làm Phật. Có ai ngăn 
trở quí vị làm Phật không? Không một ai, kế cả Phật cũng không ngăn 
trở, nên Ngài mới nói Ngài là “Vô thượng giác” tức là người giác mà 
không ai trên, chớ không phải không ai bằng, nếu ai ưng giác như Ngài 


thì bằng Ngài! 


Này Thiện trì thức, phàm phu tức Phật, phiên não tức Bỏ-để. Niệm 
trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật; niệm trước chấp cảnh tức 
phiên não, niệm sau lìa cảnh tức Bâ-đề. 


Thật là hay! Lục Tổ dạy thắng tắt vô cùng. Ngài chỉ cho chúng ta thấy 
phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ-đề. Thế nào là tức? Ngài bảo: niệm trước 
mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật. Tí dụ nhìn bình bông, vừa nhìn 
liền phân biệt nhánh trắc đẹp, bông cúc xấu v.v... vừa có niệm phân biệt, đó là 
mê, nhưng liền tỉnh giác biết dù đẹp xấu cũng là huyền hóa. Như vậy niệm trước 
mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật. Có người thứ hai chen vào làm Phật 
không? Cũng chỉ là mình, nhưng niệm trước mê, đó là phàm phu, chuyển niệm 
sau ngộ là thành Phật. Như vậy đâu có Phật ngoài phàm phu, phàm phu ngoài 
Phật, nên nói phàm phu tức là Phật. Thí dụ thứ hai, như có một món quí kim rơi 
ngoài đường hay ở trong nhà một người nào, vừa thấy món quí kim chúng ta dây 
niệm nó có giá trỊ, vừa dây niệm tham, liền biết đó là sai quấy, VÌ người biết đạo 
lý không được có niệm tham. Vậy niệm trước là niệm gì? Niệm sau là niệm gì? 
Tất cả những thay đổi đó đâu có người thứ hai chen vào. Chính ngay người 
phàm phu trước đổi thành người giác sau. Người mê trước đổi thành người giác 
sau, không có một người mê riêng, một người giác riêng, như vậy không phải 
“tức” là gì? Như khi còn ở trong hoàng cung Thái tử Tắt-đạt-đa là Phật chưa? 
Nhưng khi xuất gia, Ngài tu thành Phật. Cũng là Ngài, con người phàm phu ở 
trong hoàng cung rồi thành Phật chớ không phải ai khác. Đó là nói xa, còn Lục 
Tổ nói thắng trên niệm, niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật. 


Chúng ta thấy phàm phu khác, Phật khác là tự phi báng mình, phi báng chánh 


pháp. Rõ ràng mình với Phật không có khác, chỉ khác chô mê ngộ, mà mê ngộ 


do nơi mình, niệm trước mê là phàm, niệm sau giác là Phật! 


“Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ-đề.” 
Thí dụ nghe người nào nói một lời trái tai, vừa chấp đó là lời ngang ngược trái 
tai, muốn nổi sân, nhưng liền biết lời nói giả dối không thật thì không giận. 
Niệm trước vừa chấp lời nói trái tai liền nổi giận, gọi là chấp cảnh tức phiền 
não sanh; niệm sau biết lời nói không thật, nên không chấp liền lìa cảnh, lìa 
cảnh đó là Bồ-đề. Như vậy tức phiền não là Bồ-đề đâu có Bồ-đề ngoài phiền 
não. Nếu tìm Bồ-đề ngoài phiền não thì không cần tu, vì nó ở ngoài, tu là 
ngay niệm mê đổi thành niệm giác, ngay phiên não biến thành Bồ-đề. Có 
nhiều người nói phiền não là phiên não, tại sao nói phiền não tức Bồ-đề? Họ 
cứ nghĩ phiền não là riêng, Bồ-đề là riêng, nhất là những vị chưa thông kinh 
Đại thừa hay chấp phiền não khác, Bồ-đề khác, nhưng thật ra ngay phiền não 
mà tỉnh lại tức là Bồ-đề. Mê thì phiền não, tỉnh là Bồ-đề, chúng ta thấy thực tế 
vô cùng. Phiền não tức Bồ-đề, phàm phu tức Phật là như thế. Như vậy ai đám 
khi ai không? Ngày nay họ là phàm phu, ngày mai họ giác thành Phật; giờ này 
họ sân là phàm phu, chốc nữa họ tỉnh cũng là Phật. Đừng nghĩ ta giác hơn 
người, vì khi người tỉnh giác người cũng bằng ta. Trên thế gian này không ai 
hơn ai cả. Ngay phàm phu tức là Phật, ngay phiền não tức là Bồ-đề. Người có 
nhiều phiền não, vì cố chấp nên những gì đến với họ đều biến thành phiền 
não; đến khi họ tỉnh, họ xả được cái chấp đó tức nhiên thành Bằ-đề. Không có 
Bồ-đề ngoài phiền não, không có Phật ngoài chúng sanh. 


Này Thiện trí thức, Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật tối tôn, tối thượng, tối đệ 
nhất, không trụ, không qua cũng không lại, chư Phật ba đời từ trong đó mà 
ra. Phải dùng đại trí tuệ này đập phá ngũ uấn, phiên não, trần lao, tu hành 
như đáy quyết định thành Phật đạo, biến tam độc thành giới định tuệ. 


Tổ ca ngợi Bát-nhã vô cùng. Ngài bảo Bát-nhã là tối tôn, tối thượng, tối 
đệ nhất, Bát-nhã là không trụ, không qua, không lại, nghĩa là nó không có 
những tướng qua lại, trụ trước gì cả. Tất cả chư Phật ba đời cũng từ Bát-nhã 
mà ra. Muốn giác ngộ làm Phật phải từ trí tuệ mà được. Không ai giác ngộ 
ngoải trí tuệ, nên nói ba đời chư Phật đều từ đó mà ra. Như vậy phải dùng đại 
trí tuệ này đập phá phiền não trần lao ngay trong thân ngũ uẫn. Tu hành như 
vậy thì quyết định thành Phật đạo không nghi và người đó đã chuyển tam độc 
thành giới định tuệ. Ngay nơi ba độc tham sân s¡ chúng ta chuyển thành giới 
định tuệ, đó là chỗ chân chánh tu hành. 


Này Thiện tri thức, pháp môn của tôi đáy từ một Bảt-nhã phát sanh tám 
muôn bốn ngàn trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có tám muôn bồn ngàn trần 
lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện chẳng lìa Tự tánh. Người 
ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuống vọng, dùng 
tánh Chân như của mình, lấy trí tuệ quán chiếu, đối với tắt cả pháp không thủ 
không xả tức là thấy tánh thành Phật đạo. 


Đến đây Ngài dạy từ một môn Bát-nhã này sanh ra tám muôn bốn ngàn 
trí tuệ. Tại sao đến tám muôn bốn ngàn trí tuệ? Vì chúng sanh có đến tám 
muôn bốn ngàn trần lao, nên người biết tu thì chuyển tám muôn bốn ngàn trần 
lao thành tám muôn bốn ngàn trí tuệ. Tôi ví dụ như chúng ta nghe lời nói trái 
tai, chấp là lời nói nặng liền giận, khi vừa giận liền thức tỉnh biết tiếng nói 
không thật nên không giận, như vậy chúng ta dùng một trí tuệ phá một trần 
lao. Trên thế gian này, có bao nhiêu thứ đề chúng ta phiền não? Vật nào đẹp 
thì muốn lấy, đó là tham, vật nào xấu thì ghét muốn quăng bỏ, đó là sân v.v... 
đủ cả tham sân si...! Nếu gặp bất cứ việc gì, chúng ta đều dùng Trí tuệ Bát- 
nhã để phá đẹp, không cho dính mắc, như vậy có bao nhiêu phiền não tức có 
bấy nhiêu trí tuệ. Thế nên tám muôn bốn ngàn trần lao trở thành tám muôn 
bốn ngàn trí tuệ. Như vậy để biết rằng trí tuệ không riêng có, vì đối trần lao 
mà lập. Do có trần lao nên trí tuệ không thường hiện, nay các trần lao hết thì 
trí tuệ hiện. Trí tuệ hiện là ngay nơi Tự tánh mà hiện, nên nói chăng lia Tự 
tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm. Vô niệm là không dây khởi niệm, 
vô ức là không nhớ tưởng, vô trước là không dính mắc, chẳng khởi cuống 
vọng là không khởi hư đối. Dùng tánh Chân như của mình, lấy trí tuệ quán 
chiếu, đối tất cả pháp mình không khởi thủ xả, đó là thấy tánh thành Phật đạo. 
Nghĩa là chúng ta không dây niệm, không nhớ tưởng, không chấp trước cũng 
không lừa dối, như vậy sông với Tự tánh chân thật của mình, hằng dùng trí 
tuệ quán chiếu để không lầm, thì đối với tất cả pháp không còn thủ xả tức lìa 
hai bên. Người được như thế là thấy tánh thành Phật. 


Này Thiện trì thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và Bảt-nhã 
tam-muội thì phải tu Bảt-nhã hạnh, phải trì tụng kinh Kim Cang Bát-nhã tức 
được thấy tánh, nên biết kinh này công đức vô lượng vô biên, trong kinh đã 
khen ngợi rõ ràng không thể nói đây đủ được. Pháp môn này là Tối thượng 
thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói. 
Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp này tâm sanh không tin. Vĩ cở sao? 
VI như có một trận mưa lớn khắp cả cối nước, thành áp chợ bua đều bị trôi 
dạt cũng như trôi những lá táo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì 
không tăng không giảm. Như người Đại thừa hoặc người Tối thượng thừa 
nghe kinh Kim Cang thì tâm khai ngộ, thế nên biết Bản tánh họ tự có trí Bát- 
nhã, tự dùng trí tuệ thường quản chiếu nên không nhờ văn tự. Thí như nước 


mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên khiến cho tất cả 
chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình vô tình thảy đêu được đượm nhuân. Trăm 
sông các dòng đều chảy vào biển cả hợp thành một thể, Trí tuệ Bảt-nhã nơi 
Bản tánh chúng sanh cũng lại như thể. 


Tức là mọi người chúng ta đều có trí tuệ Bát-nhã sẵn trong Tự tánh của 
mình như là tât cả dòng sông đêu chảy về biên chớ không có khác. 


Này Thiện trị thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này, ví nhự 
là cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu bị mưa to thì đêu ngả nghiêng không thể nào tăng 
trưởng được. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có Trí tuệ Bát-nhã cùng 
với người đại trí không sai biệt, nhân sao nghe pháp không thể khai ngộ? Vì 
do tà kiến chướng nặng, cội gốc phiên não sâu, vi như đảm mây lớn che kín 
mặt trời, không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Tri Bát- 
nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đông, 
tâm mê bên ngoài thấy có fu hành tìm Phát, chưa ngộ được Tự tánh tực là 
tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình 
thường khởi chánh kiến, phiên não trần lao thường không bị nhiễm tức là 
thấy tánh. 


Trong đoạn trên Ngài nói có người tiểu căn, người đại căn, người tiểu 
trí, người đại trí. Tại sao có tiểu trí, đại trí, tiểu căn, đại căn? Trên tánh Bát- 
nhã không có sai biệt, nhưng người nghe pháp liền đốn ngộ thì gọi là đại căn, 
còn người nghe nhưng không đốn ngộ nên gọi là tiểu trí. Sở dĩ nghe Bát-nhã 
mà không ngộ, không hiểu là vì: 

- Một là tà kiến của họ sâu nặng, chấp tà kiến là chấp lệch lạc, nghiêng 
bên có hoặc nghiêng bên không quá nặng. 


- Hai là gôc phiên não của họ sâu dày, họ hay sân s1, đủ các việc lôi 
thôi... 


Ngài thí dụ như có một đám mây đen kịt bao phủ bầu trời vào giữa trưa 
che kín mặt trời, chúng ta thấy ánh sáng mặt trời mất tiêu, ánh sáng mất là tại 
mặt trời không có ánh sáng hay tại cái gì? Mặt trời lúc nào cũng tỏa ánh sáng 
đầy đủ và công băng. Nhưng khi mây dày đen quá thì ánh sáng phải chịu 
khuất. Khi không thấy ánh sáng là lỗi tại mặt trời hay lỗi tại mây? Tất cả mọi 
người aI cũng có Trí tuệ Bát-nhã như là giữa trưa nhất định có mặt trời vậy, 
nhưng có người nghe pháp liền ngộ, có người nghe mà không ngộ là tại sao? 
Giữa trưa mà không mây, khi người ta chỉ mặt trời, nhìn lên liền thấy. Trái lại 
mây dày quá, dù chỉ mặt trời cũng không thấy, chỉ thấy bầu trời đen kịt. Đối 
với trí tuệ của Phật cũng thế, Ngài dùng trí tuệ đó giảng dạy chúng ta hiểu chỗ 
ngộ, chỗ sở đắc của Ngài để chúng ta theo đó tu hành. Nếu nghe nhưng không 
hiểu gì cả là tại phiền não của chúng ta quá nhiều, quá sâu; nếu người nào 


phiền não ít, mỏng thì nghe liền hiểu, mà hiểu thì tu được. Như thế lỗi không 
phải tại pháp mà lỗi tại người, pháp thì bình đăng nhưng tại người phiền não 
sâu hay cạn. Biết như vậy, chúng ta thấy nếu căn cơ chúng ta kém, phiền não 
dày, chúng ta phải nỗ lực sao cho phiền não tan và căn cơ được tăng trưởng, 
chớ đừng tưởng thật có người đại trí và người tiểu trí, vì trí Bát-nhã là bình 
đăng, nhưng do các chủng tử tà kiến và chủng tử phiền não nhiều ít mà thành 
sai biệt. 

Này Thiện trì thực, trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm 
chấp, thông đạt không ngại, hay tu hạnh này cùng kinh Bát-nhã vốn không sai 
biệt. 

Trong đoạn này Lục Tổ dạy chúng ta tu. Trong ngoải không trụ là 
không trụ trong không trụ ngoải, tức là không chấp trong không chấp ngoài. 
ĐI lại tự do là trong mọi hoạt động chúng ta không bị chướng ngăn. Hay trừ 
tâm chấp, tâm chấp là thế nào? Tôi nói một ví dụ nhỏ cho quí vị thấy, như có 
người nhìn bình bông, phân tích như thế nào đó rồi kết luận bình bông đẹp, 
nhưng có người ngôi bên cạnh bảo xấu quá, đâu có đẹp! Khi đó người ấy nỗi 
sân, tại sao lại nổi sân? Vì chấp lời của họ là chân lý, lời người kia không phải 
chân lý, họ nói đúng, người kia nói sai.. . Thế nên tất cả các chấp là gốc của 
phiền não. Trái lại nếu chúng ta thấy đẹp, người khác thấy không đẹp chúng 
ta biết đó là do cái thấy của họ khác mình, thì không còn tranh chấp. Tỉ dụ 
chúng ta nói cái này có, người kia nói không, chúng ta nói: tôi thấy có, còn 
huynh thấy không là cái thấy của huynh. Trái lại nêu chúng ta nói có, người 
khác nói không, chúng ta nôi giận, đó là chấp. Vậy tất cả phiền não đều Đôc từ 
tâm chấp mà ra. Quí vị thấy có ai không chấp? Nếu người nào không chấp thì 
người đó không nỗi giận, nếu có giận là có chấp! Thí dụ gần nhất như thầy 
giáo hay cô giáo dạy học trò, bảo chúng nó giờ nào học thì học, giờ nào nghỉ 
thì cũng ngồi chơi có trật tự đừng la to. Nhưng khi chơi nó hứng la om sòm, 
khi ấy thầy cô giận muốn phạt nó. Như vậy là mình không tâm lý, lúc dặn thì 
chúng nhớ, khi chơi thì chúng quên... vì mình chấp việc chúng không nhớ lời 
dặn nên nôi giận. Quí vị nhớ con cái ở nhà cũng vậy, khi chúng ta dạy nó, thật 
ra chúng nó biết, nhớ, nhưng khi gặp cảnh chúng nó quên... Cũng như chúng 
ta khi nghe kinh thì nhớ, gặp cảnh thì quên, chúng ta quên theo người lớn, 
chúng nó quên theo con nít! Nếu giận chúng nó thì đúng hơn chúng ta phải 
giận chúng ta. Nếu không giận mình mà giận chúng nó là mình hơi hẹp lượng 
đó. Hiệu như vậy, quí vị mới thấy trong cuộc sông này do chấp mà thành hẹp 
lượng rồi sân hận... đủ các phiền não. Vì vậy chấp là một cái họa, từ đó sanh 
ra bao nhiêu thứ bệnh! Khi phá chấp rồi thì tâm hồn chúng ta thênh thang vô 
cùng. Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy... tất cả chấp đều là gốc 


phiền não. Thế nên phá được tâm chấp rồi thì trí được thông đạt vô ngại. 
Người hay tu được hạnh đó gọi là tu Bát-nhã. 


Này Thiện trì thức, tất cả kinh điển và các văn tự, Đại thừa, Tiểu thừa, 
mười hai bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân tánh trí tuệ mới hay dựng 
lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có, thế nên 
biết muôn pháp vốn tự nhân nơi người mà dựng lập, tất cả kinh sách nhân 
người mà nói có; nhân vì trong người kia có ngu và có trí, người ngu là tiểu 
nhân, người trí là đại nhân, người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người 
ngu mà nói pháp, người ngu bông nhiên ngộ hiểu, tâm được khai tức cùng với 
người trí không có khác. 


Chúng tôi giải thích cho quí vị thấy Lục Tổ dạy rất là thực tế. Ngài bảo 
tất cả kinh điển Phật lập ra, trong đó chia ra Đại thừa, Tiểu thừa, cả mười hai 
bộ kinh đều nhân nơi người mà lập. Tại sao? Vì người đời căn tánh bất đồng, 
có kẻ thấp người cao nên kinh Phật dạy có khi thấp, có khi cao. Nói thấp gọi 
là nói cho Tiêu thừa, nói cao gọi là nói cho Đại thừa. Như vậy kinh điển có sai 
biệt là nhân trí tuệ của con người, người thấp thì phải nói theo chỗ thấp, người 
cao phải giải thích theo chỗ cao. Tất cả muôn pháp trên thế gian này vốn 
không có, nhưng hiện có là do nơi người. Có người mới có muôn pháp. Tại 
sao? Như tôi thường nhắc quí vị, nếu không có tâm trí của con người thì lây 
cái gì đặt tên đây là đồng hồ, kia là bình bông, đó là cái bàn v.v.... Như vậy tất 
cả các tên sai biệt của muôn pháp gốc từ nơi người mà lập. Thế nên biết rằng 
từ kinh điển đến vạn vật có các tên sai biệt, đều gôc từ tâm trí sai biệt của con 
người, chớ không phải ngẫu nhiên. Như vậy không phải đức Phật muốn nói 
nhiều thứ, sở dĩ Ngài phải nói nhiều là do trình độ sai biệt của con người; 
cũng như tất cả sự vật ở thế gian không phải có nhiều thứ nhưng có nhiều thứ 
là tại người đặt. Người ta đặt ra thứ này, thứ kia, mỗi thứ mỗi tên. Tỉ dụ như 
tất cả chúng ta, nếu cha mẹ không đặt tên mình thì đến đây gặp nhau chỉ cười 
chớ không biết ai tên gì mà gọi. Nay có cả trăm tên khác nhau là tại sao? Tại 
vọng thức của cha mẹ chúng ta an bày người này tên A, người kia tên B v.v... 
rồi chúng ta thấy có cả trăm tên. Sự thật nếu không có đặt tên thì thấy mặt 
nhau là thấy chớ không biết tên gì, nếu không tên thì đâu thành người này 
người kia... tất cả chỉ có tên “người”. Tóm lại muôn pháp nhân người mà lập 
là vì nhân nơi tâm trí của con người mà đặt tên thành ra muôn pháp, chớ sự 
thật muôn pháp không có tên, thành tên là từ nơi người. 

Ngài lại giải thích về người ngu và người trí. Người ngu là họ chưa 
hiểu, chưa thấy được đạo. Người trí là đã hiểu, đã thấy được đạo. Như vậy 
người chưa hiểu, chưa thấy đối với người đã hiểu, đã thấy thì gọi là người 
ngu, còn người đã hiểu, đã thấy gọi là người trí. Nhưng cái ngu, trí đó có cố 
định hay không? Giả sử ông A hiểu, ông B chưa hiểu, đối với chỗ hiểu và 


chưa hiểu thì ông A gọi là trí, ông B gọi là ngu. Nhưng nay ông B hỏi, ông A 
nói cho ông B hiểu bằng ông A thì hai người ai ngu ai trí? Cả hai đều trí! Như 
vậy ngu trí cũng không có định. Chúng ta thường tự cao nghĩ răng ta là trí, 
người khác là ngu, tưởng ngu trí là thật. Đối với Tổ không phải vậy. Khi chưa 
biết gọi là ngu, biết rồi cũng là trí. Thí dụ một đứa bé khi mới vào học lớp 
một, nó thấy thầy giáo, cô giáo là trí, còn nó là ngu. Nhưng nếu nó học đến 
mười mẫy năm sau, khi ấy lớp nó học hoặc bằng hoặc trên thầy giáo, cô giáo 
nó, như vậy nó đâu còn ngu nữa. Thế nên trí, ngu đâu có cô định, nhưng 
chúng ta có tật thấy bất cứ người nào đều có định là khôn hoặc là dại. Tóm lại 
ngu trí chăng qua là biết và chưa biết; biết thì gọi là trí, chưa biết gọi là ngu, 
khi người chưa biết mà biết được rồi thì họ cũng là trí... Từ đó chúng ta suy 
ra, chúng sanh với Phật có khác nhau không? Có cô định chúng sanh là chúng 
sanh, Phật là Phật hay không? Nếu chúng ta hiểu ngu và trí thì chúng sanh với 
Phật cũng như vậy. Nay chúng ta chưa giác, chúng ta là chúng sanh, còn Phật 
đã giác thì Phật là Phật. Mai kia theo đường lỗi Phật dạy, chúng ta giác ngộ 
như Phật thì khi ấy chúng ta cũng ngang với Phật. Như vậy chúng ta không có 
mặc cảm là mình phải làm chúng sanh kiếp kiếp đời đời, mà chỉ có mặc cảm 
là mình không chịu giác. Nếu ngày nào tất cả chúng ta đều giác thì đương 
nhiên chúng ta như Phật. Vậy phàm phu và Phật không có hai, hai là vì có mê 
ngộ. Nếu chúng ta bỏ mê và ngộ như Phật, khi ấy mình với Phật là đồng, 
không còn hai nữa. Từ nghĩa ngu và trí đến nghĩa mê giác, chúng ta thấy 
giống như nhau. Không có một pháp cố định mà chúng ta lầm tưởng là cố 
định rồi tự khinh mình, đó là điều đở. Thế nên Lục Tổ dạy tiếp: 


Này Thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh, khi một niệm 
ngộ, chung sanh là Phát. 


Khi chưa ngộ tức Phật là chúng sanh, tại sao? Nơi mình có Phật sẵn 
nhưng mình chưa thấy nên khi ấy ông Phật đó làm chúng sanh; đến khi mình 
thấy thì thế nào? Thì chúng sanh đó nay biến thành Phật. Thế nên nói một 
niệm ngộ chúng sanh là Phật. Như vậy giữa mình và Phật không cách biệt bao 
xa. Theo chúng ta học thì từ phàm phu lên đến Phật phải trải qua bao nhiêu số 
kiếp xa thật là xa. Còn Tổ nói thì quá gần, nghĩa là khi chưa ngộ thì Phật là 
chúng sanh, còn một niệm ngộ thì chúng sanh là Phật. Như vậy sở dĩ có 
chúng sanh, có Phật là tại mê với ngộ, chớ không phải riêng có một cái cô 
định là chúng sanh, cố định là Phật. Đó là điểm then chốt. 

Thế nên biết muôn pháp trọn ở nơi Tự tâm, sao chẳng từ trong Tự tâm 
liễn thấy được Chân như Bản tánh? 


Biết răng muôn pháp đều từ nơi Tự tâm, tại sao chúng ta không ngay 
nơi Tự tâm chóng thây được Chân như, lại đi tìm Phật ở đâu cho xa. Mê thì 


Phật là chúng sanh, ngộ thì chúng sanh là Phật, như vậy thành Phật là thành ở 
trong Tự tâm. Mê ngộ là tâm, vậy tại sao không đào xới ngay trong tâm mình 
để thành Phật, lại chạy đi cầu ở chỗ nào làm chỉ? Có cần đi lên núi ông Cắm 
hay Ngũ Đài Sơn v.v... hay là đi tới những núi thật xa, thật cao tìm chỗ thanh 
tịnh để tìm Phật không? Nếu biết thì ngồi ở giữa chợ cũng có Phật. Vì tâm 
mình là Phật thì ngay trong tâm, nếu biết chuyền đương nhiên chúng sanh trở 
thành Phật, nếu không biết chuyên tức nhiên Phật làm chúng sanh. Thế nên 
Lục Tổ cô dạy chúng ta muốn thành Phật thì chuyển ngay Tự tâm mình, đừng 
tìm kiếm nơi nào khác, tìm nơi khác là lầm! Vì thế Ngài bảo: Tất cả đều trọn 
nơi tâm mình, tại sao không ngay trong tâm mình chóng thấy Chân như Bản 
tánh? 


Kinh Bồ Tát Giới nói: Bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, nếu biết 
được Tự tâm, tháy tánh đêu thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói: Liên khi đó 
bông hoát nhiên được Bản tâm. 


Tóm lại, trong đoạn này Lục Tổ muốn chỉ chúng ta rõ rằng, thành Phật 
hay thành chúng sanh là gốc nơi Tự tâm mê hay Tự tâm ngộ. Tâm mê là 
chúng sanh, tâm ngộ là Phật, nay chúng ta tu, muốn thành Phật phải nhắm vào 
chỗ nào mà tu? Muốn chuyền chúng sanh thành Phật phải chuyền từ đâu? Từ 
ngay nơi tâm chớ không còn lối nào khác! Như vậy chúng ta không thể nghe 
nói ông Phật hiện ở trên núi Cấm rồi nhất bộ nhất bái đến lạy để Ngài chứng 
minh cho mình được thành Phật. Chúng ta phải ngay nơi tâm mình khéo 
chuyển mê thành ngộ thì đó là Phật. Chúng ta phải đào xới ngay nơi Bản tâm 
chớ đừng tìm kiếm ở đâu xa. Đây là gốc của sự tu hành. 


Này Thiện tri thức, xưa ta ở nơi Ngũ Tổ Nhẫn, một phen nghe liền được 
ngô, chóng thấy Chân như Bản tánh, nên đem giáo pháp này lưu hành khiến 
cho người học đạo chóng ngộ được Bồ-đề. Mỗi người tự quán nơi tâm, tự 
thấy Bản tánh, nếu tự chẳng ngô phải tìm những bậc Đại thiện trì thức, người 
hiểu được giáo pháp Tối thượng thừa, chỉ thắng con đường chánh, ấy là 
Thiện tri thức, có nhân duyên lớn, gọi là hóa đạo khiến được thấy tảnh. 


Ngài nhắc lại, ngày xưa khi nghe được Ngũ Tổ nói một câu, Ngài liền 
ngộ đạo. Khi ngộ đạo, Ngài đem giáo pháp đó chỉ dạy lại cho người học sau 
này chóng thấy được Bồ-đẻ, chóng ngộ được Bản tánh. Nay người nào nghe 
nhưng chưa ngộ thì nên tìm Thiện tri thức. Thiện trị thức là ai? Người hiểu 
được pháp Tối thượng thừa, biết chỉ thăng con đường chánh, đó là Thiện tri 
thức. Có nhiều người nói Phật Tổ dạy học đạo phải nhờ Thiện tri thức hướng 
dẫn, nhưng người nào là Thiện tri thức? Tùy theo pháp môn, nếu Thiền tông 
thì Tổ dạy: Thiện tri thức là người hiểu được pháp Tối thượng thừa và người 


đó chỉ thăng con đường chánh cho mình đi. Có nhân duyên lớn là gì? Tức là 
hóa đạo khiên cho người được thây tánh. 


Tắt cả pháp lành nhân nơi Thiện trì thức mà hay phát khởi. Ba đời chư 
Phật, mười hai bộ kinh, ở trong tánh của người, vốn tự có đủ, không có thể tự 
ngộ thì phải câu Ti hiện tri thức chỉ dạy mới đhấy. Nếu tự mình ngộ thì không 
nhờ câu bên ngoài, nếu một bê chấp, bảo rằng phải nhờ Thiện tri thức khác, 
mong được giải thoát thì không có lẽ phải. 

Đây là chỗ lầm lẫn của một số người tu. Ngài nói: Giáo pháp Tối 
thượng thừa này được Phật Tổ chỉ dạy, nếu ngay nơi đó mình ngộ rồi thì thôi, 
nêu không ngộ thì phải nhờ Thiện tri thức chỉ dạy để chúng ta nhân đấy mà 
ngộ. Như vậy muốn được ngộ là phải nhờ sự chỉ dạy của Thiện tri thức để 
nhận ra Bản tâm, Bản tánh của mình, chớ không phải cầu Thiện tri thức ở bên 
ngoài để làm cho mình được giải thoát. Có nhiều Phật tử cứ nghĩ răng đi đến 
cầu thầy, cầu những vị tu hành cứu mình hết phiền não, làm cho mình hết 
khổ. Nếu y theo pháp Phật mà tu thì mỗi người tự giải khổ, chớ có ai làm cho 
ai hết khổ được? Có ai làm cho ai hết phiền não được? Như hiện nay quí thầy 
tu, còn Phật tử chưa tu, quí thầy muốn dạy cho Phật tử hết phiền não phải dạy 
thế nào? Phật dạy các pháp quán hoặc là nhẫn nhục hoặc là từ bi hoặc là vô 
thường, hoặc là dùng trí Bát-nhã thây các pháp là giả dối v.v... Chúng ta biết 
ứng dụng các pháp Phật dạy, tu sửa lần lần hết phiền não, chớ các thầy không 
thể nào làm cho Phật tử hết phiền não được. Vậy khi có phiền não chạy đến 
cầu thầy cứu được không? Chư Tăng chư Ni chỉ là người đi trước, biết được 
những gì Phật Tổ dạy, rồi đem những pháp đó chỉ lại, Phật tử ứng dụng tự 
nhiên bớt phiền não, chớ không ai làm cho mình hết phiền não. Nếu trông cầu 
Thiện tri thức đưa mình đến chỗ giải thoát thì không đúng, không bao giờ có 
việc như vậy. Thiện tri thức chỉ cho mình tự tỉnh, tự giác, sau khi tỉnh giác 
mình tiến tu mới giải thoát. Nếu người khác làm cho mình giải thoát được thì 
thuở xưa những đệ tử gần với Phật nhất như ngài A-nan, ngài La-hầu-la 
không cần phải tu. Ngài A-nan là em của Phật, ngài La-hầu-la là con Phật, 
Phật thành Phật rồi hai vị đó nhờ Phật độ cũng được giải thoát? Nhưng học 
kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy ngài A-nan bị Ma-đăng-già dẫn dụ, Ngài 
khổ sở, hồi hận, khóc bạch với Phật: Con ở lại là em của Phật, nay mới thấy 
nếu con không tu thì không thê nào giải thoát được. Như vậy chính em đức 
Phật, con đức Phật mà đức Phật không độ cho giải thoát được, huống nữa là 
chư Tăng phàm phu. Như thế để quí vị hiểu rằng muốn được giải thoát Jà y 
theo lời Phật dạy mà tự tu sửa phiền não che lấp Bản tâm. Do tu sửa rồi tự 
mình sáng, tự mình giác, cái sáng, cái giác đó làm cho mình được giải thoát, 
chớ không aI làm cho mình giải thoát cả. 


Vì cở sao? Trong Tự tâm có trì thức tự ngộ, nếu khởi tà mê vọng niệm 
điên đảo thì Thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo hóa chỉ dạy, cứu cũng không 
thể được. 


Nghĩa là trong tâm mình tự có Thiện tri thức, nếu mình khởi niệm xấu 
thì niệm thiện của tâm quở trách cái xấu, cái xấu hết. Niệm thiện biết quở 
trách cái xấu là Thiện tri thức của Tự tâm. Còn nếu quí vị khởi niệm xấu, ví 
như ra chợ, ai nói tức, quí vị giận muốn mắng chửi người, khi ấy Thiện trì 
thức ở chùa làm sao gặp quí vị mà khuyên cho kịp. Khi muốn mắng người, 
chỉ Thiện tri thức của Tự tâm khởi lên mới chận kịp, chớ Thiện tri thức ở chùa 
xa quá không thể đến chận kịp. Như vậy để biết rằng cứu mình gần nhất là 
Thiện tri thức của Tự tâm, còn Thiện tri thức ở xa như thầy bạn khó cứu mình 
kịp. Thành ra thầy bạn chỉ là người hướng dẫn cho mình biết đạo lý rồi tự ứng 
dụng hằng ngày hằng giờ tự tu. 


Nếu khởi chánh chân Bát-nhã quán chiếu thì trong khoảng một sảt-na 
vọng niệm đếu diệt. Nêu biết Tự tảnh một phen ngộ tức đên quả vị Phật. 


Phật địa tức là quả vị Phật. Đoạn trước Ngài dạy nếu khởi tâm tà mê, 
sanh điên đảo thì Thiện tri thức ở ngoài cứu không được. Đoạn này Ngài dạy 
nếu chúng ta khởi tâm chân chánh, dùng Trí tuệ Bát-nhã quán chiếu thì chỉ 
trong khoảng một sát-na hay là trong khoảng một phút, một giây bao nhiêu 
vọng niệm đều hết, đó là tự biết được Tự tánh rồi tự ngộ mà đến Phật địa. 
Chúng ta phải hiểu thật rõ, Bát-nhã chia ra làm ba phần: Văn tự Bát-nhã, 
Quán chiếu Bát-nhã và Thật tướng Bát-nhã. Như quí vị thường tụng một thời 
ba biến, đọc chữ, đọc nghĩa, đó là Văn tự Bát-nhã. Còn Quán chiếu Bát-nhã là 
sao? Nếu đọc đi đọc lại bài Bát-nhã đến thuộc làu, đó chỉ là thuộc văn tự thôi. 
Nay đọc “Quán Tự Tại Bò- tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu 
kiến ngũ uẩn giai không...”, chiếu kiến là quán chiếu. Quán chiếu như thế 
nào? Tức ngay thân năm _ chúng ta phân tích cái gì là sắc uân? Sắc uẫn là 
phần hình thức vật chất. Trong phần hình thức vật chất này có những thứ nào 
kết hợp lại? Đất nước gió lửa. Cái gì là đất? Tức là những chất cứng như tóc, 
lông, răng, móng, da thịt, gân xương v.v... Cái gì là chất ướt? Máu mủ, mồ hôi 
v.v... Chúng ta phân tích, quán chiếu như thế. Ví như quí vị đang phiền não vì 
bị người hiếp đáp hoặc nói xấu v.v... quí vị không nhớ câu họ nói mà lại quán 
chiếu thân này có thật hay không, quán kỹ nó do đất nước gió lửa kết hợp 
v.v... quán một lúc quí vị còn sân si với câu người ta nói không? Nếu quán 
chiếu thấy thân không thật thì nói tốt, nói xấu, hoặc khen, hoặc chê cũng là 
thừa. Thế nên nói khi dùng Quán chiếu Bát-nhã thì tắt cả vọng niệm đều diệt. 
Trái lại chúng ta cứ đọc Văn tự Bát-nhã mãi nên không diệt được gì cả, rồi 
nói tôi tu mây mươi năm, thầy dạy tụng Bát-nhã nhưng đến nay phiền não vẫn 
còn! Muốn hết phiền não phải Quán chiếu Bát-nhã, nhờ quán chiếu chúng ta 


mới thấy rõ thân là duyên hợp hư giả; từ thân đến tâm cũng xét nó là duyên 
hợp không thật. Như vậy cả thân lẫn tâm biết rõ là tướng duyên hợp không 
thật thì bao nhiêu phiền não đều hết. Quán chiếu đến đó thì phiền não dứt, 
Thật tướng Bát-nhã hiện. Như vậy từ Văn tự đến Quản chiếu, Quản chiếu rồi 
mới hiện Thật tướng. Chúng ta tu chỉ mới phân đầu thôi, chỉ Văn tự đã thấy là 
đủ nên không Quán chiếu, vì thế không hết phiền não. Quí vị thấy rõ trong 
kinh Bát-nhã nói: Bồ-tát Quán Tự Tại khi dùng trí Bát-nhã quán chiếu năm 

uân là không thật liền qua tất cả khổ nạn. Khổ nạn nào Ngài cũng qua, còn 
chúng ta vì không quán chiếu nên qua khổ nạn không nổi! Vậy muốn qua khổ 
nạn phải quán chiếu chớ không được nói tôi tụng Bát-nhã qua hết khổ nạn! 
Tụng mãi cũng không qua hết, chỉ khi nào quán chiếu như thế mới hết. Vậy 
chúng ta thấy rõ trong sự tu hành, muốn diệt phiền não phải dùng trí tuệ mà 
diệt, tức là đúng "¬ HE kinh Bát-nhã dạy là hằng dùng trí để quán sát. Như 
vậy mới đúng câu: “mỗi đuốc trí tuệ của mình từ đuốc của Phật”. Nhân lời 
Phật Tổ dạy, chúng ta đem trí tuệ mình quán chiếu, do đó mới có trí sáng. 
Nay chúng ta nghe đọc suông, đọc thuộc lòng, nhưng không quản chiếu thì 
làm sao có sáng, không sáng thì làm sao hết phiền não? Đây là cội gốc của sự 
tu hành, Tổ dạy những lẽ thật, chúng ta phải thấy rõ. Thế nên Ngài bảo nếu 
dứt phiền não thì tự thấy Bản tánh, thấy Bản tánh là ngộ, ngộ tức nhiên đến 
quả vị Phật. 


-—-OÚO--- 
GIẢNG 03 


Này Thiện tri thức, trí tuệ quản chiếu trong ngoài sảng suốt, biêt Bản 
tâm mình, nếu biết Bản tâm tức là góc của sự giải thoát. Nêu được giải thoát 
tực là Bảt-nhã tam-muội, tức là võ niệm. 


Ngài dạy cho chúng ta thấy do dùng Trí tuệ Bát-nhã quán chiếu, nên 
trong ngoài chúng ta đều rỗng suốt, do đó chúng ta mới nhận ra được Bản 
tâm. Tôi thường nói với quí vị muốn biết được cái thật thì điều kiện tiên quyết 
là phải nhận ra cái giả. Biết được cái giả rõ ràng thì trên cái giả đó mình mới 
nhận ra mặt thật. Vì vậy từ Quán chiếu Bát-nhã chúng ta mới thấy được vọng 
niệm là hư giả, vọng niệm hết rồi thì Tự tánh chân thật mới hiển bày. Tự tánh 
chân thật hiển bày là mình thấy được Bản tâm của mình; thấy được Bản tâm 
là gốc của giải thoát. Thế nên tôi thường nói giác ngộ mới giải thoát. Thấy 
được Bản tâm tức là thấy được cái chân thật, nhân thấy được cái chân thật nên 
tất cả những vọng tưởng phiền não hư giả không còn đủ sức lôi cuốn chúng ta 
nữa, như vậy mới gọi là thoát ly sanh tử. Nếu không có giác ngộ thì không 
bao giờ giải thoát, mà muốn giác ngộ là phải thấy được cái thật. Muốn thấy 


cái thật thì trước phải biết cái giả. Muốn biết cái giả phải dùng Trí tuệ Bát-nhã 
quán chiếu. Chúng ta quán thấy các pháp là duyên hợp hư giả, nhưng không 
phải là bi quan, vì chúng ta biết rõ cái giả để nhận ra cái thật, chớ không phải 
để chán. Nếu không nhận ra cái thật thì người ta có thê bi quan, còn chúng ta 
biết ngay cái giả đó có cái thật, như vậy sự tu mới đưa chúng ta đến chỗ viên 
mãn cứu kính. Ngài dạy rằng được giải thoát như thế là được Bát-nhã tam- 
muội, đó là vô niệm. 

Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, 
ấy là vô niệm. 

Thật là đơn giản! Vô niệm là gì? Thấy tất cả pháp mà tâm không 
nhiễm. Không nhiễm trước là không dính, không mắc. Thấy người, thấy vật, 
thấy đủ cả, biết rõ ràng mà không dính mắc nơi người, nơi vật, đó là vô niệm. 
Còn dính là có niệm. Suy nghĩ về người, về vật thì sự suy nghĩ đó làm cho 
chúng ta có niệm thương ghét... đó là chúng ta dính mắc. Thế nên khi chúng 
ta thấy tất cả mà không suy nghĩ việc đó thế này, thế kia v.v... thì đó là vô 
niệm. Nếu vô niệm thì thế nào? 

Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dinh mắc tất cả chỗ, chỉ thanh 
tịnh nơi Bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa đối trong sảu trần không nhiễm 
không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt tức là Bát-nhã tam-muội, tự tại 
giải thoát gọi là vô niệm hạnh. 

Ngài dạy thật là cụ thể. Ngài bảo rằng đối với tất cả pháp mà tâm 
không nhiễm, không trước, đó là vô niệm; vì không nhiễm không trước nên 
dụng khắp tất cả chỗ nhưng không dính mắc ở tất cả chỗ, chỉ Bản tâm mình 
thanh tịnh. Khi Bản tâm thanh tịnh thì sáu thức ra sáu cửa: lỗ tai có cái biết 
của lỗ tai, con mắt cũng có cái biết của con mắt... , sáu thức ra vào đối tiếp với 
sáu trần nhưng không dính, không lẫn trong sáu tần đi lại tự do, như vậy gọi 
là Bát-nhã tam-muội. Đừng nghe nói tam-muội là chánh định rồi tưởng răng 
ngồi một chỗ, ngó xuông, tâm yên hết thì gọi là chánh định Bát-nhã. Làm thế 
nào sáu căn tiếp xúc sáu trần vân có sáu thức phân biệt, nhưng không dính, 
không kẹt lẫn trong sáu trần thì đó là Bát-nhã tam-muội. Như vậy tu Bát-nhã 
tam-muội dễ hay khó? Đâu có bắt chúng ta ngồi một chỗ kềm cho được yên 
lặng rỗng rang, chỉ làm sao sáu căn tiếp. xúc với sáu trần, có sáu thức theo đó 
nhưng không dính không kẹt với sáu trần, đó là Bát-nhã tam-muội. Như thế 
quí vị có thê cả ngày đi ngoài đường ngoài chợ mà vẫn Bát-nhã tam-muội như 
thường. Trải lại nêu bị dính mặc thì hết tam-muội! Đấy sự tu hành rõ ràng như 
thế, nên Ngài nói “khiến cho sáu thức ra sáu cửa tiếp xúc sáu trần mà không 
nhiễm, không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, đó là Bát-nhã tam-muội, 
tự tại giải thoát gọi là vô niệm hạnh”. Như vậy không dính không mắc tồi giải 


thoát tự tại đó gọi là vô niệm hạnh, nghĩa là cái hạnh vô niệm. Trong khi hành 
động đôi với mọi cảnh, mọi người chúng ta hăng sông trong vô niệm. Đên 
đây Ngài mới quở chô bệnh: 

Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm bặt đi, ấy là 
pháp phược, đây gọi là biên kiên. 


Qua đoạn này quí vị thấy lỗi tu của Lục Tổ rõ ràng khác với lỗi tu của 
những người kềm giữ. Ngài nói rằng nêu trăm vật chẳng nghĩ tức là mình chối 
bỏ tất cả không dám thấy, không dám biết gì hết, chỉ ngồi một chỗ kềm, đè 
tâm mình xuống không cho nó nhớ nghĩ điều gì, chính khi ấy khiến cho niệm 
bặt đi, nếu khiến cho niệm bặt là pháp phược. Pháp phược là bị pháp trói. 
Nghe nói tâm mình thanh tịnh không động, chúng ta cứ đẻ cho nó thanh tịnh, 
không động thì đó là bị pháp trói, đó là biên kiến chớ chưa phải thấy đạo. 
Đoạn này phải hiểu kỹ để quí vị khỏi đâm ra nghĩ ngờ. Vậy Lục Tổ cho nghĩ 
hay không cho nghĩ? Như ngôi suy nghĩ ông À sớm mai nói cái gì, cô B ban 
chiều nói điều gì, nghĩ việc này việc kia v.v... cho là đúng. Chỗ này tôi thấy 
dễ bị lầm lắm. Tổ bảo trăm vật không nghĩ tức đẻ cho niệm bặt đó là biên 
kiến. Như vậy chúng ta tu thế nào đề không phải là biên kiến? Tức là phải tu 
“vô niệm” như Ngài dạy, nghĩa là thấy nghe tất cả mà không dính không mắc 
với tất cả. Có người khi ngôi thiền nghe tiếng nói bên ngoài họ SỢ lắm, cho 
rằng nghe tiếng là động, thấy bóng người đi qua cũng sợ, họ cô đừng nghe 
đừng thấy để đè tâm xuống, như vậy là biên kiến. Còn chúng ta ngồi thiền thì 
cứ ngôi, người ta nói chúng ta cũng nghe, nhưng không suy nghĩ xem người 
đó nói cái gì, khen ai, chê ai... nghe thì biết mình đang nghe. Có ai đi tới cũng 
thấy và biết mình đang thấy, chớ không có cái “không biết”. Thành ra hai việc 
khác nhau, tôi nói cho quí vị đừng lầm. Nếu ngồi thiền mà sợ tiếng, sợ thấy, 
sợ tất cả, chỉ đè tâm mình xuống cho nó lặng, như vậy chỉ có một cách đè 
thôi, nên không có cái giác. Trái lại chúng ta ngồi thiền mà hằng giác, tai 
nghe, mắt thấy, tất cả cơ quan đều có cảm giác, nhưng không chạy theo trần 
cảnh bên ngoài. Người ta nói cái gì mình cũng nghe, biết mà không chạy theo, 
suy nghĩ thêm cái đó hay dở ra sao, như vậy không phải là trăm vật không 
ng. Chỗ này rất tế nhị và đa số người tu hay bị kẹt trong hai trạng thái: hoặc 
là không nghĩ tức là đè, hoặc là nghĩ tức là suy nghĩ đủ thứ... Chúng ta thường 
bị kẹt vào một trong hai điều đó, chớ không chịu ở khoảng giữa như Lục Tổ 
dạy. Chỗ Lục Tổ dạy là thấy nghe đều biết mà không chạy theo, nghe nói vẫn 
biết câu nói đó thế nào, người nói là nam hay nữ, biết rõ ràng nhưng không 
thêm cái gì trong câu đó; thấy người đi biết người, thấy vật biết vật, thấy cái 
gÌ biết cái ây nhưng không thêm điều gì trong cái thấy đó. Như vậy ngồi thiền 
vân tỉnh, vân sáng không có đè; hằng thấy hằng biết nên là tỉnh, vì tỉnh nên 
với tâm đó mình không bao giờ mất. Nếu chúng ta chỉ đè cho nó lặng xuống 


thì một lúc coi như cây khô; nếu nó lặng được như cây khô là vô tri vì không 
nghe, không thấy, không biết gì cả, như ngồi chết khô. Cái đó là một sức 
mạnh nhưng chính là định của Tiểu thừa, thường trong kinh Đại thừa Phật 
quở là trầm không trệ tịch. Còn cái định của Thiền tông, định mà như không 
định. Người ta nói mình nghe rõ ràng, nói tiếng nào mình biết tiếng ấy, người 
ta đi tới đi lui mình thấy rõ ràng nhưng không chạy theo, đó là định. Bởi vì 
tâm không dây khởi, đó là định, không dấy khởi mà hằng tri hằng giác, đó 
mới là quí. Chỗ mà Lục Tổ dạy đây là sáu căn tiếp XÚC VỚI sáu trần, sáu thức 
vẫn ra tiếp nhưng không dính, không mắc với sáu trần, đó là định, đó là vô 
niệm, chớ không phải đè là vô niệm. Vì vậy nếu tu theo Lục Tổ thì ít có địp 
ngồi thiền lắm. Khi Lục Tổ còn ở đời, có lần thấy một ông Tăng ngôi thiền 
nơi hành lang, Ngài đến kê miệng vào tai thôi phèo một cái; lại một lần khác 
Ngài thấy một vị Tăng ngôi thiền ở một góc vườn, Ngài cầm gậy đập. Nhưng 
sau này các Tổ thây chúng ta không thực hành nỗi lời dạy của Lục Tổ, sáu căn 
của chúng ta vừa tiếp xúc thì nó chạy ra hòa với sáu trần rồi, nó dẫn chúng ta 
chạy mãi nên chư Tổ bắt ngôi lại cho đỡ một chút. Nhưng việc ngôi của 
chúng ta khác hơn, là khi ngồi không có đè, cũng không bặt hết không biết gì, 
mà là hằng biết tất cả vật nhưng không chạy theo, nghĩa là kia nói “bách vật 
bất tư” còn chúng ta “bách vật hằng trï” nhưng không chạy theo vật nào cả, 
như thế mới đúng với lời dạy của Lục Tổ. Hiểu như thế, chúng ta mới thấy 
Lục Tổ chỉ phương pháp tu rất là đơn giản, rất là thắng tắt, đường lối của Lục 
Tổ là ngay trong cuộc sông hiện tại, chúng ta hằng hoạt động mà hằng tu, chớ 
không phải ngôi một chỗ mới tu. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, sáu thức vẫn ra 
nhưng không bị dính, bị kẹt, đó là thông suốt, mà thông suốt như vậy gọi là 
vô niệm hạnh. 


Này Thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều 
thông, người ngộ được pháp vô niệm thì thây cảnh giới của chư Phát, người 
ngộ được pháp vô niệm thì đên địa vị Phát. 


Trong đoạn này Tổ khen ngợi pháp môn vô niệm. Người ngộ được 
pháp môn vô niệm thì muôn pháp đều thông, nghĩa là pháp nào cũng thấu suốt 
được. Vậy muốn đến địa vị Phật, muốn thấy được cảnh giới Phật và muốn 
thông được tất cả pháp thì phải tu vô niệm. Vô niệm là gì? Đoạn trước đã 
giảng vô niệm là đối với tất cả cảnh, tất cả xứ, trong tất cả thời mà không dính 
mắc. Vô niệm là như vậy và người được như thế là thông tất cả pháp. là thấy 
được cảnh giới Phật, là đến được quả vị Phật. Như vậy quí vị thấy thành Phật 
hình như không khó. Bởi vì đối với tất cả cảnh mình không dính mắc là được, 
nhưng không hiểu tại sao chúng ta không chịu như thế, mà cứ dính mắc hoàải! 
Đâu cần thêm điều gì, chỉ đừng dính, đừng mắc là được. Vì vậy khó là tại 


chúng ta dính mắc, chớ nếu y lời Tổ dạy, gặp tất cả cảnh mà không dính mắc 
thì cảnh giới Phật đâu còn khó đôi với mình. 

Này Thiện trì thức, đời sau người được pháp của ta, đem pháp môn 
đồn giáo này, đổi với hàng người động kiên đồng hành phát nguyện thọ trì 
như là thờ Phát. 


Ngài nói thêm cho chúng ta biết về sau những người được pháp môn 
đốn giáo này tức là pháp môn vô niệm do Tổ dạy, nên đem pháp môn ấy đối 
với người mà truyền bá, đối với người đồng tu hành và phát nguyện thọ trì 
pháp môn đốn giáo này, những người truyền pháp môn đốn giáo này thì mình 
thờ kính như là thờ kính Phật. 


Cố gắng tu thân không dám lui sụt thì quyết định vào quả vị Thánh; 
nhưng phải truyền trao, từ trước đến giờ, thâm truyền trao phó chớ không 
được giáu kín chánh pháp. 


Ngài bảo tất cả chúng ta khi nhận hiểu được pháp môn đốn giáo này 
rôi, phải y theo sự truyên thừa của các bậc tiên bôi mà truyền lại cho kẻ hậu 
lai, không được ân giâu pháp môn này. 


Nếu không phải là hàng đồng kiến đông hành, ở trong pháp môn khác 
thì không được truyền trao, e tổn tiễn nhân kia, cứu kinh vô ích, sợ người ngu 
không hiểu, chê bai pháp môn này rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh 
Phật. 


Đoạn trước nói gặp người đồng kiến đồng hành, đây nói trường hợp 
không phải đồng kiến đồng hành. Chữ tiền nhân kia, ở đây có hai ý: tiền nhân 
là người trước, người hiện đối mặt với mình cũng là người trước, hoặc người 
thuộc quá khứ cũng là người trước, trong đoạn này cả hai đều có nghĩa. Đối 
với người trước như bậc Tôn túc của chúng ta chỉ cho chúng ta pháp môn đốn 
giáo, pháp đó cao, nay chúng ta đem chánh pháp cao quí như vậy dạy người 
trình độ thấp quá, không hợp nên họ khinh lờn, như vậy là làm cho giá trị 
người trước bị tốn giảm, đó là tại chúng ta sai. Đối với người đối diện mình, 
nếu họ không hiểu nổi pháp môn đốn giáo, tỉ dụ họ chỉ cần thầy dạy tu thế 
nào đề đời sau họ sung sướng hơn đời này, mà chúng ta dạy việc giải thoát, 
pháp vô niệm thì họ không hiểu gì cả. Như vậy không có lợi cho họ, không 
đúng điều họ muốn, đĩ nhiên họ đâm ra chán khinh pháp cao cả của Phật Tổ, 
khinh pháp là có tội cũng là tốn giảm cho họ. Thế nên cả hai đều có tổn giảm. 
Nhưng ở đây chữ tiền nhân chỉ cho người đối diện nhiều hơn, vì những câu 
sau Ngài nói “cứu kính vô ích” nghĩa là chúng ta trao pháp cho họ rồi làm tổn 
hại tiền nhân kia, cứu kính là vô ích. “Sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp 
môn này rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật.” Như vậy hình như 
nhắm vào người đối diện nhiều hơn. Vì e họ không hiểu rồi khinh chê làm 


cho trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật. Tại sao? Ngay nơi tâm mình 
tức là Phật, mê là chúng sanh, ngộ là Phật, nay không hiểu, chê pháp đó là sai 
thì chừng nảo họ tìm ra Phật? Ngay nơi tâm mình đã có Phật mà không chấp 
nhận thì bao giờ tìm ra Phật? Thế nên đó là làm cho họ trăm kiếp ngàn đời 
đoạn chủng tánh Phật. 


Này Thiện tri thức, tôi có một bài tụng Vô tướng, mỗi người phải tụng 
lấy, người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu, nếu không tự tu, chỉ ghỉ nhớ 
lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đáy. 


Tổ dạy chung không dạy riêng cho giới nào. Tại gia hay xuất gia, nêu 
hiểu được, y như vậy tu đều có lợi, chớ đừng nhớ lời dạy, nhớ suông không 
có ích gì. Nhưng đa số chúng ta hiện nay hay thuộc lòng, nghe Tổ nói bài 
tụng hay quá, cứ học thuộc làu mà không chu tu gì cả. 


Tiếp theo giải thích từng đoạn bốn câu của bài tụng: 


Thuyết thông cập tâm thông, 
Như nhật xử hư không, 

Duy truyền kiến tánh pháp, 
Xuất thế phá tà tông. 


Thuyết là chỉ cho giáo lý, tâm chỉ cho Thiền. Mở đầu bài tụng Ngài 
bảo: Người học đạo nếu thông cả hai mặt thuyết và tâm thì chẳng khác nào 
mặt trời ở giữa hư không. Ngôn ngữ thông, Tâm thể cũng thấy được, thì 
người đó như mặt trời ở giữa hư không, rọi sáng khắp. mọi nơi. Chỉ truyền 
pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Chủ yếu của Lục Tổ là truyền pháp thấy 
tánh (kiến tánh thành Phật), pháp đó ra đời để phá những tông tà lệch. Như 
vậy là nói lập trường, chủ trương của Ngài, nghĩa là bao nhiêu pháp Ngài chỉ 
dạy nhắm thăng chỗ kiến tánh, nếu không kiến tánh thì chưa đúng chỗ Ngài 
muốn dạy, kiến tánh tức là nhận ra mình có Bản tánh. 

Pháp tức vô đồn tiệm, 
Mê ngộ hữu trì tật, 
Chỉ thử kiến tánh môn, 
Ngu nhân bắt khả tắt. 

Ngài bảo pháp không chia là đốn hay tiệm, pháp chỉ như vậy, nhưng 
đốn tiệm là tùy theo căn cơ của người. Vì có người mê, có người ngộ nên có 
mau, có chậm; mau gọi là đốn, chậm gọi là tiệm. Sở dĩ pháp thành đốn tiệm là 
tùy căn cơ mê ngộ của người. Nhưng pháp kiến tánh này người ngu không thê 
hiểu. Tại sao? Bởi vì chỉ thắng Bản tánh cho họ, nếu họ mê không nhận thì 
làm sao hiểu được. Thế nên phải nhận ra được Bản tánh mình mới hiểu được 
pháp của Tổ dạy. 


ThuyẾt tức tuy vạn ban, 
Hiệp lý hoàn qui nhất, 
Phiên não ám trạch trung, 
Thường tu sanh tuệ nhật. 


Nói tuy có muôn thứ nhưng hợp với lý, trở về lý thì chỉ có một. Ở trong 
nhà tối phiền não, thường phải sanh mặt trời trí tuệ. Ngài nói về danh ngôn thì 
có muôn thứ, nhưng về lý thật thì chỉ có một, chớ không có nhiều. Dụ như 
So nay chúng ta học nào là Chân tâm, Phật tánh, nào là Niết-bàn, Chân như 

.. tên thì cả trăm, nhưng về lý thì chỉ một sự thật đó thôi, chớ không có cái 
khác. Vì tùy chỗ mà đặt tên nên kinh luận đặt rất nhiều tên gọi là thuyết, tức là 
trên danh ngôn, chớ đến chỗ chân thật chỉ có một, nên nói lý thì trở về một. 
Điểm quan trọng nhất là ngay trong nhà tối phiền não, chúng ta phải làm sao 
cho mặt trời trí tuệ xuất hiện. Đó mới là việc quan trọng trong sự tu hành. 
Hiện nay nhà chúng ta tối hay sáng? Tối thì phải cho mặt trời trí tuệ mọc lên 
sẽ hết tôi, chớ không có gì khác. 

Tà lai phiên não chỉ, 
Chánh lai phiến não trừ, 
Tà chánh câu bất dụng, 
Thanh tịnh chí vô dư. 


Tà đến thì phiền não theo đó sanh, chánh đến thì phiền não hết. Tại sao 
tà lai phiền não chí? Ví như trước mặt chúng ta có người để một vật quí, xong 
họ đi vắng. Nếu khi ấy chúng ta dây niệm tà thì thế nào? Bao nhiêu phiền não 
từ đó sanh. Nếu cũng vật đó, người chủ văng mặt, nhưng chúng ta có niệm 
chánh thì phiền não hết. Như chúng ta vừa có niệm tà, muốn có vật quí ấy thì 
phiền não dấy lên; nếu niệm chánh đến, chúng ta tự trách sao mình lại xấu 
như vậy thì bao nhiêu phiền não cũng theo đó hết. Như vậy chỉ có một niệm 
thôi, nhưng sai đi thì bao nhiêu phiền não dẫn đến. Thế nên trong kinh thường 

nói “nhất ba tài động vạn ba tùy”, tức là một lượn sóng vừa nổi lên, muôn 
liên sóng kéo theo. Cũng thế, một niệm sai thì bao nhiêu niệm khác dẫn, cho 
nên vừa có một niệm sai là phải dẹp và phiền não cũng theo đó dứt, như vậy 
là lẫy chánh độ tà. Trong tương đối phải như thế, nhưng đến chỗ cứu kính thì 
sao? Cả tà lẫn chánh đều không dùng, mới hoàn toàn thanh tịnh không còn 
thừa gì nữa cả. Vậy là tu từ cái đối đãi, lần lần đến chỗ vượt khỏi đối đãi. 
Hiện nay chúng ta trong giai đoạn đầu khéo ứng dụng cái đối đãi mà tu, rồi 
lần lần sẽ đi tới chỗ hết đối đãi. Tóm lại, Ngài chỉ cho chúng ta tu từ cái đối 
đãi, khéo tu thì phiền não hết, rồi cả hai bên tà chánh đều buông thì lúc đó 
mới là hoàn toàn thanh tịnh. 


Bồ-đề bản Tự tánh, 

Khởi tâm tức thị vọng, 
Tịnh tâm tại vọng trung, 
Đân chánh vô tam chướng. 

Bồ-đề là giác, cái giác đó ở đâu? Vốn là Tự tánh của mình. Giác vốn 
không phải cái gì xa, mà ngay nơi Tự tánh của chúng ta, cho nên kiến tánh là 
thấy Bôồ-đè, là giác. Khởi tâm tức là vọng. Như vậy Tự tánh hằng tri hằng giác 
là Bồ-đề, vừa dây niệm lên là vọng. Tâm tịnh ở trong vọng, chỉ ngay đó mà 
chánh lại thì không có ba chướng. Ba chướng là gì? Là nghiệp chướng, phiền 
não chướng, báo chướng. Nghiệp chướng là những thói quen, việc làm của 
mình. Thí dụ như chúng ta quen hút thuốc, ngày nào không có thuốc thì ngáp 
tới ngáp lui đó là nghiệp chướng, vì cái nghiệp quen hút thuốc nay thiếu, nó 
sanh chướng làm phiền mình. Đó là nói nghiệp nhỏ, nghiệp lớn cũng vậy. 
Phiền não chướng tức tham sân si. Báo chướng tức là thân bệnh hoạn, muốn 
tu, muốn làm lành làm công đức, nhưng cứ bệnh mãi nên tu không được. Đa 
số người tu hiện nay bị ba chướng làm khổ sở làm trở ngại, có người thì Dị 
nghiệp chướng thói quen dẫn chạy hoài, dừng không nôi; có người bị phiền 
não chướng, mỗi lần nghe người nói thế này, thế kia là nổi sân lên; có người 
không có hai chướng trên nhưng thân cứ đau mãi. Nay muốn hết ba chướng, 
phải làm sao? Phải ngay trong vọng mà tâm mình thanh tịnh thì ba chướng 
hết, nghĩa là những vọng tưởng lặng, tâm thanh tịnh hiện thì chướng dứt. Vì 
sống với tâm thanh tịnh thì không có báo chướng, cũng không có nghiệp 
chướng, cũng không cả phiền não chướng. Trái lại sống với thân này là bị báo 
chướng, nghiệp chướng... Tóm lại, Ngài chỉ cho chúng ta biết rõ Bản tánh 
mình là Bồ-đề, Bản tánh mình là cái hằng tri hằng giác sẵn có. Chưa dây niệm 
thì Bản tánh đó là Bồ-đề, vừa dây niệm là vọng, vọng lặng, tâm thanh tịnh thì 
thoát khỏi ba chướng. Thật dễ dàng như vậy đó! 


Thế nhân nhược tu đạo, 
Nhất thiết tận bắt phòng, 
Thường tự kiến kỷ quá, 
Dữ đạo tức tương đương. 


Người đời nếu muốn tu hành thì tất cả trọn không có chướng ngại. Ai 
tu cũng được cả, nhưng muốn tu hành cho dễ, trước thường tự thấy lỗi mình. 
Nếu thường thấy lỗi của mình tức là hợp với đạo. Trên thế gian này ai cũng tu 
được cả, không có lựa người nào, nhưng muốn tu cho gần với đạo là phải 
thường thấy lỗi của mình. Thí dụ như đang đi, vừa khởi một niệm gì liền biết 
niệm là sai, dừng nó lại, thường thấy như vậy là cùng đạo tương đương. Trái 
lại, thì cùng đạo không tương đương. 


Sắc loại tự hữu đạo, 

Các bất tương phòng não, 
Ly đạo biệt mích đạo, 
Chung thân bất kiến đạo. 


Các loại có hình sắc tự có đạo, mỗi cái không phòng não nhau, không 
làm chướng ngại nhau, nếu lìa đạo riêng tìm đạo, tức lìa sắc loại v.v... tìm đạo 
thì trọn đời không bao giờ thấy đạo. Tại sao sắc có đạo? Thí dụ như cái đồng 
hồ này có đạo không? Nếu thấy đồng hồ mà chúng ta không dấy niệm gì cả 
thì có đạo, còn nếu thấy đồng hồ mà sanh niệm xấu tốt thì không có đạo. Như 
vậy trên thế gian này tất cả hình sắc đều không có gì chướng ngại, không có 
lỗi lầm, chỉ tại tâm chúng ta chạy theo cảnh nên thành chướng ngại, thành lỗi 
lầm. Nếu tâm không theo cảnh thì cảnh đâu có lỗi lầm gì, khi ấy thấy cái gì 
cũng là thấy đạo cả, cho nên gọi là “Kiến sắc minh tâm”, thấy sắc biết là mình 
có cái hay thấy tức nhiên là thấy đạo rồi! Như vậy cái gì không phải đạo? Đâu 
phải thấy đạo là không thấy gì cả, nhà cửa cây côi người vật đều là hiện tướng 
của đạo, nếu tâm mình thấy mà không dính không mắc. Trái lại nếu tâm mình 
dính mắc thì đó là chướng ngại, chớ không phải là đạo. Thế nên, nói tất cả sắc 
loại đều là đạo. Chúng ta thường nói: Thế gian này trần tục lắm, cái gì cũng 
không có đạo lý hết, khó tu lắm! Phải đi đâu tu mới hết "thấy người, thấy 
cảnh? Lên trên núi ở một mình nhưng hết gạo cũng phải xuống núi gặp người 
thế gian, quần áo rách rưới cũng phải xuống thế gian... như vậy trốn ở đâu bây 
giờ? Sao bằng ngay trong thế gian này chúng ta thấy tất cả đều là đạo, như thế 
mới tu được, chớ trốn tất cả cảnh để cầu đạo thì khi nào được? Vì thế Tổ 
bảo: đạo biệt mích đạo, chung thán bất kiến đạo, tức là lìa đạo, lìa cái hiện 
hữu ở đây đi tìm đạo nơi nào khác thì trọn đời không bao giờ thấy đạo. Có 
nhiêu người tu không bao giờ hài lòng, ở thành thị thì nói thành thị ôn quá, 
muốn đến thôn quê ở, về thôn quê cũng thấy những cái phiền của thôn quê, 
muốn vào trong núi cũng gặp những cái phiền của núi... Sự thật đi suốt kiếp 
cũng không có chỗ nào như ý mình được, vì mỗi chỗ có cái phiền khác nhau, 
chỉ là ngay đó chúng ta đừng dính đừng kẹt thì đó là đạo, đạo ngay trong thế 
ø1an. 


Ba ba độ nhất sanh, 
Đáo đầu hoàn tự áo, 
Dục đắc kiến chân đạo, 
Hạnh chánh tức thị đạo. 


“Ba ba độ nhất sanh” tức là lăng xăng qua một đời, nay ở chỗ này, mai 
dời chỗ kia, trọn một đời chưa tìm được chỗ ở. “Đáo đầu hoàn tự áo” là rốt 
cuộc rồi cũng tự phiền, tự buồn, không hài lòng. Muốn thấy đạo chân thật, 
hạnh chánh đó là đạo rồi, chớ không tìm đầu cả, nghĩa là trong mọi cảnh 


chúng fa đừng dính mắc bên này bên kia thì đó là đạo. Ngay cái chánh này là 
đừng dính mặc hai bên có không, phải quây, tốt xấu, thì ngay đó là đạo. Trái 
lại nêu chúng ta còn có tâm niệm dính mắc, dù chạy vào rừng hay lên núi lên 
non cũng không bao giờ thấy đạo. Như vậy là quá rõ! Chúng ta phải biết như 
vậy mà tu. Có những người cứ lăng xăng nay chỗ này mai nơi kia để tìm đạo, 
rốt cuộc làm gì có đạo. Thế nên Ngài dạy lăng xăng qua một đời, cuối cùng 
rồi tự phiền muộn; muốn thấy đạo chân thật không gì hơn là hạnh đúng đắn 
tức là hạnh không kẹt vào bên này hoặc bên kia thì đạo hiện tiền. 


Tự nhược võ đạo tám, 
Ám hạnh bắt kiến đạo, 
Nhược chân tu đạo nhán, 
Bất kiến thể gian quá. 


Ám hạnh tức là hạnh mờ tối. Tổ đạy vì trong tâm mình không có đạo 
nên hạnh mình mờ tối, do đó không thấy đạo. Nếu người chân chánh tu hành 
thì không thấy lỗi của thế gian. Trong đoạn trước Ngài bảo người nào không 
thấy lỗi của kẻ khác thì người đó gần với đạo, tương đương với đạo. Trong 
đoạn này Ngài nhắc người chân chánh tu hành là không thấy lỗi thế gian. Còn 
chúng ta hiện nay thế nào? - Thấy lỗi người nhiều quá! Ở chung năm, ba chị 
em thì chị nào cũng có lỗi cả. Ngồi lại nói chuyện với người khác thì chị số 
một lỗi này, chị số hai lỗi kia, chị số ba lỗi nọ... chỉ có mình là không kê lỗi. 
Vì thấy lỗi thế gian nhiều quá nên không làm sao gần đạo được. Thế nên Ngài 
dạy người tu hành chân chánh phải không thấy lỗi của thế gian. 


Nhược kiến tha nhân phi, 
Tự phi khước thị tả, 
Tha phi ngã bất phi, 
Ngã phi tự hữu quả. 


Trong đoạn này Ngài chỉ thắng cho chúng ta thấy căn bản của sự tu 
hành. Nếu thấy lỗi của người khác thì lỗi của chính mình đã tới bên tả, tức là 
bên cạnh rôi. Người khác quây, ta chăng quấy, ta quây tự nhiên ta có lỗi. Nếu 
cứ thấy lỗi người này người kia, đến đâu cũng kể lỗi người tức mình đã có lỗi, 
lỗi của mình đã sờ sờ đó rồi! Điều đó dễ hiểu lắm. Người lỗi ta chẳng lỗi, ta 
quấy tự ta có lỗi. Tại sao người lỗi mà ta không lỗi? Tức là người đó có cái 
dở, nhưng là chuyện của họ, chúng ta đừng can thiệp vào, như vậy họ có lỗi 
mà ta không lỗi. Tại sao cả ngày chúng ta cứ làm việc thiên hạ, đi xóm này 
nói chuyện của xóm kia, đi xóm kia nói chuyện của xóm này. Chúng ta không 
tự thấy lỗi mà cứ thấy lỗi của người, rồi chen vào việc của họ, nêu chúng ta 
chen vào lỗi của người thì ta thành có lỗi. Nếu chúng ta có lỗi thì tự thấy rồi 
tự sửa, tại sao chỉ thấy lỗi của người rồi đem mách người này người kia chỉ 


cho thêm phiền, cho thành lỗi? Thật ra hầu hết chúng ta đều có bệnh hay đem 
chuyện người ra nói, còn chuyện của mình, điều hay thì nói, điều dở thì giấu 
kín, từ đó sanh ra tự cao. Vì thấy người có lỗi nên ai cũng thua mình, còn lỗi 
mình thì giấu mất nên thấy mình cao hơn thiên hạ, đó là ngã mạn. Trái lại, 
chúng ta thấy lỗi mình thì đâu có tự cao, đâu dám tự xưng ta hơn người; 
không thấy lỗi người thì đâu đám xem người thấp, đâu biết ai đở mà dám khi, 
như vậy ngã mạn theo đó hết. Việc tu hành tế nhị như vậy, nếu thấy lỗi người 
mà không thấy lỗi mình thì sanh ngã mạn, đó là bệnh làm cho người tu bị 
chướng ngại. 


Đấn tự khước phi tâm, 
Đả trừ phiên não phá, 
Tăng ái bất quan tâm, 
Trưởng thân lưỡng cước ngọa. 


Tổ nói thật là dễ dàng, chỉ tự mình dẹp lỗi nơi tâm mình, trừ hết các 
phiền não, yêu ghét đều không bận lòng thì duỗi thắng hai chân ngủ. Thương 
ghét không có bận lòng thì duỗi thăng hai chân ngủ khò! Chúng ta ngủ không 
được là tại còn thương ghét. Người thương mà xa thì nhớ ngủ không được, 
người ghét mà gần cũng tức ngủ không được. Như vậy hai việc làm cho 
chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên là thương và ghét, nay thương ghét 
không bận lòng thì duỗi chân ngủ. Đức Phật cũng đã dạy người nào không 
bận đến chuyện thương ghét, hơn thua thì người đó ngủ ngon. Đoạn này Tổ 
cũng nói như vậy, ai mà yêu ghét không bận trong lòng thì duỗi thắng hai 
chân nằm ngủ. Người đến giờ ngủ, duỗi chân ngủ khò, đó là người sung 
sướng. Chắc ai cũng muốn vậy mà làm không được là vì bỏ hai điều thương 
ghét chưa được, bỏ không được nên ngủ hết ngon! Đó là sự thật trăm phần 
trăm. 


Dục nghĩ hóa tha nhán, 
Tự tu hữu phương tiện, 
Vật linh bỉ hữu nghi, 
Tực thị Tự tảnh hiện. 


Tiếp theo Ngài dạy muốn lợi tha, muốn nghĩ giáo hóa người khác thì tự 
mình phải có phương tiện, tức là mình phải thông phải hiểu, như đoạn trước 
nói thuyết thông, tâm thông, đó là phương tiện đầu. Muốn giáo hóa người mà 
mình chưa có gì cả thì dạy người điều gì? Nhiều khi dạy không đúng khiến 
người đi quàng trong lùm bụi càng khổ hơn, cho nên muốn giáo hóa người thì 
trước chúng ta phải có phương tiện, chớ khiến người kia còn nghi ngờ. Dạy là 
để giải quyết nghi ngờ cho người thấy đạo, nếu chúng ta dạy mà người càng 
nghi, không biết thầy dạy có đúng lời Phật dạy không, thử hỏi dạy làm gì? 


Nếu họ không còn nghi tức là Tự tánh hiện. Chúng ta dạy cho họ hết nghĩ 
ngờ, tâm không còn thắc mặc băn khoăn thì phiên não lặng, phiên não lặng thì 
Tự tánh hiện, đó là căn bản giáo hóa. 

Bồn câu kệ tiếp theo đây, hầu hết người đọc kinh Pháp Bảo Đàn đều 
thuộc. 


Phật pháp tại thể gian, 
Bắt hy thể gian giác, 

Ly thế mích Bồ-đê, 
Kháp như câu thô giác” 


Phật pháp ở ngay nơi thế gian này, chớ không ở đâu xa lạ. Không thê lìa thế 
gian mà có sự giác ngộ. Đức Phật giác ngộ ngay nơi thân này, cảnh này. Vậy 
thì chúng ta giác ngộ cũng là giác ngộ ngay thân cảnh này. Tỉ dụ như ngay 
trong thân này chúng ta biết cái nào là giả, cái nào là thật, thấy được Chân 
tánh của mình thì đó là giác ngộ. Ngay nơi cảnh này chúng ta biết cái gì là 
tướng duyên hợp, biết rõ nó thì đó là giác. Như vậy là giác trên cảnh hiện tại, 
ngay nơi thân hiện tại. Thế nên nói: Không lìa thế gian mà có giác ngộ, nếu 
lia thế gian mà tìm Bồ-đề (tức là cầu giác ngộ) giống như chúng ta tìm cái 
sừng của con thỏ. Tìm chừng nào được? Chính đoạn này nói lên tỉnh thần 
thực tế của Lục Tổ, Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ sự thật là như thế. Không 
phải chỉ Lục Tổ mà chư Tổ và cả đức Phật cũng là giác ngộ ngay nơi cảnh thế 
gian, vì thế bao nhiêu lời dạy của Phật, bao nhiêu kinh điển cũng chỉ thắng 
cho chúng ta thấy được lẽ thật của cảnh thế gian này. Nếu bỏ thế gian mà tìm 
giác ngộ thì đó là chuyện xa xôi, vô nghĩa. Như vậy chủ yếu chúng ta muốn 
giác ngộ là phải giác ngộ ngay nơi thế gian. 

Chánh kiến danh xuất thế, 

Tà kiến thị thế gian, 

Tà chánh tận đả khước, 

Bồ-đề tánh uyển nhiên. 


Chánh kiến gọi là xuất thế, tà kiến gọi là thế gian. Tại sao? Tà kiến là 
thấy lệch tức là hiểu lệch, kẹt vào hai bên, hoặc là chấp có chấp không, hoặc 
là chấp phải chấp quấy... Chấp lệch một bên là thế gian. Chánh kiến tức là 
thấy đúng, thấy không kẹt vào hai bên, đó là xuất thế. Cả hai “chánh” và “tà” 
đều đẹp hết thì tánh Bồ-đề hiện rõ ràng không nghỉ ngờ. Trong những đoạn 
trước Ngài nói yêu ghét không bận lòng thì ngủ ngon, hoặc tà chánh đều 
không dùng thì thanh tịnh đến vô dư. Trong đoạn này Ngài lặp lại một lần 
nữa: Cả hai “tà, chánh” đều dẹp thì tánh Bồ-đề sáng rỡ. Như vậy chúng ta 
thấy cốt yếu muốn tánh Bồ-đè hiện thì đừng kẹt hai bên, chớ không có gì lạ. 


Thử tụng thị đốn giáo, 
Diệc danh đại pháp thuyễn, 
Mê văn kinh lụy kiếp, 
Ngộ tắc sát-na gian. 
Bài tụng này gọi là đốn giáo, cũng gọi là thuyền đại pháp, thuyền pháp 
lớn. Người mê nghe thì trải qua nhiều kiếp, còn người ngộ nghe thì chỉ trong 
khoảng sát-na liền ngộ. 


Tóm lại trong bài tụng này Ngài chỉ thăng cho chúng ta biết rõ đâu là 
mê, đâu là ngộ. Tôi giản trạch chủ yếu Ngài dạy chúng ta tu hành là đừng kẹt 
ở hai bên. 

Giai đoạn đầu khi tu phải giữ cái chánh bỏ cái tà, tà đến thì đẹp, chánh 
đến thì giữ, dùng chánh phá tà, khi tà hết rồi thì cái chánh cũng phải buông, tà 
chánh đều không dùng thì đến chỗ thanh tịnh. 

Thứ hai là phải thấy mình chớ đừng thấy người. Thầy lỗi mình nghĩa là 
thấy từ vọng tưởng cho đến hành động, ngôn ngữ, điều gì sơ sót mình phải 
sửa. Tu là sửa, nêu không. thấy lỗi thì làm sao sửa? Thế nên từ tâm niệm đến 
thân miệng, thấy được điều gì sai, điều gì lỗi thì sửa, đó là tu. Trái lại thấy 
người mà không thấy mình, đó là lỗi, đó là tạo nghiệp. Vì vậy muốn gần với 
đạo, người tu phải hăng thấy mình, đúng tinh thần nhà Thiền gọi là phản quan 
tự kỷ. Phản quan tức là soi lại, tự kỷ là chính mình, hằng soi lại chính mình, 
nhờ soi lại mới thấy mình lỗi, đó là tu. Chúng ta có tật là hay soi ra ngoài, con 
mắt luôn nhìn ra, vì thế chỉ thấy người khác mà không thây mình. Nay phải 
nhìn trở vào, soi trở lại mình để thấy từng hành động, từng tâm niệm, thấy 
như vậy mới tu được, còn nếu chỉ thấy người là tu không được. Thế nên 
người tu Thiền là phải phản quan, đó là gốc của sự tu hành. Người nào thấy 
được mình thì cùng với đạo tương đương, tức là gần với đạo. 


Điểm thứ ba, Ngài dạy chúng ta tu thì phải hằng dùng tâm chân chánh 
đẹp bỏ những tâm tà vạy, nhất là làm sao dứt sạch các thứ phiền não. Muốn 
dẹp sạch phiền não thì đừng bận lòng về sự yêu ghét. Yêu ghét không bận 
lòng thì phiền não theo đó dứt, trái lại nếu bận lòng về yêu ghét thì phiền não 
không dứt. 

Điểm thứ tư, Ngài chỉ thắng cho chúng ta thấy tu là tu ngay trong thế 
gian này chớ không phải ở nơi nào khác. Ngay trên thế gian mà tỉnh giác đó là 
tu, nêu bỏ thế gian để tìm nơi huyền bí nào, bỏ thế gian để cầu giác ngộ (thí 
dụ như xuất hồn vào trong hư không để tìm đạo) thì đối với Tô cũng như tìm 
lông rùa, sừng thỏ. Phải ngay thế gian mà giác chớ đừng tìm cầu ở đâu xa. 


Chúng ta thấy bài tụng tuy dài nhưng có thê tóm lại mấy điểm chánh 
yếu đề làm then chốt cho sự tu hành. Nếu chúng ta hằng thấy hằng biết như 
vậy là chúng ta hằng tu, quí vị nhớ kỹ biết như vậy là tu, chớ không phải 
thuộc lòng bài tụng này là tu. Tôi nhắc lại một lần nữa: Yếu chỉ của Ngài dạy 
chúng ta là đừng thấy lỗi người mà phải thấy lỗi mình (điểm này tuy ở giữa 
nhưng đúng ra phải ở đầu) vì thấy như vậy rất cần thiết cho sự tu, kế đó phải 
bỏ hai bên, tà chánh đều buông, tiếp đến cả tắng ái cũng phải dẹp, sau củng 
thấy rõ thế gian là đạo, chớ không phải tìm đạo ở ngoài thế gian. 


Tổ lại bảo: “Nay ở chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, khắp 
nguyện cả pháp giới chúng sanh ngay lời nói này đêu được thấy tánh thành 
Phật. ˆ Khi ấy Vi sử quân cùng quan liêu đạo tục nghe Tổ nói, không ai mà 
chẳng tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ đều tán thản: “Lành thay! Đâu ngờ ở Lãnh 
Nam có Phát ra đời!” 


Mọi người đều hoan hỉ tán thán: Đâu ngờ ở Lãnh Nam có Phật ra đời. 
Vì những lời Tô nói giông như lời Phật dạy nên khen Ngài cũng như là Phật 
vậy. Tât cả không ai mà chăng tỉnh ngộ, quí vị nghe có tỉnh chưa? Điêu đó là 
cân đây! Phải ráng tỉnh! 

-=-OÔO--- 
PHẢM 03. NGHI VẤN 
DỊCH 
Một hôm Vi thứ sử vì Tổ thiết đại hội trai, trai xong, Thứ sử thỉnh 


Tổ đăng tòa, quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng: 

Đệ tử nghe Hòa thượng thuyết pháp, thật không thể nghĩ bàn, nay 
có một ít nghỉ, cúi mong Nøgài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói. 

Tổ bảo: 

Có nghỉ liền hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. 


Thứ sử thưa: 


Hòa thượng nói pháp, đâu không phải là tông chỉ của Tổ Đạt-ma 
ư? 

Tổ bảo: 

Đúng vậy! 

Thứ sử thưa: 


Đệ tử nghe Tổ Đạt-ma khi mới đến vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi: 
“Trẫm một đời cất chùa độ Tăng, bố thí thiết trai có những công đức 
øì?” Tổ Đạt-ma bảo: “Thật không có công đức.” Đệ tử chưa thấu được 
lế này, cúi mong Hòa thượng vì nói. 

Tổ bảo: 

Thật không có công đức, chớ nghỉ lời của bậc tiên Thánh. Võ Đế 
tâm tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ Tăng, bố thí, thiết trai đó 
gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức. Công đức 
là ở trong Pháp thân, không phải do tu phước mà được. 

Tổ lại nói: 

Thấy tánh là công, bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trệ, 
thường thấy Bản tánh, diệu dụng chân thật gọi là công đức. Trong tâm 
khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức; Tự tánh dựng lập 


muôn pháp là công, Tâm thể lìa niệm là đức; không lìa Tự tánh là công, 


ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm công đức Pháp thân, chỉ y nơi 
đây mà tạo là chân công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có 
khinh, thường hành khắp kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã 
không dút tức là không công, Tự tánh hư vọng không thật tức tự không 
đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này Thiện tri thức, mỗi 
niệm không có gián đoạn là công, tâm hành ngay thẳng là đức, tự tu 
tánh là công. tự tu thân là đức. Này Thiện tri thức, công đức phải là nơi 
Tự tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy là 
phước đức cùng với công đức khác nhau. Võ Đế không biết chân lý, 
không phải Tổ sư ta có lỗi. 

Thứ sử lại hỏi: 

Đệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh Tây 
phương, thỉnh Hòa thượng nói, được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì 
phá cái nghỉ này. 

Tổ bảo: 

Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong 
thành Xá-vệ nói Tây phương dẫn hóa, văn kinh rõ ràng cách đây không 
xa. Nếu luận về tướng mà nói, số dặm có mười muôn tám ngàn, tức là 


trong thân có mười ác và tám tà, liên là nói xa, nói xa là vì kẻ hạ căn, 


nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng nhưng pháp 
không có hai thứ, mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm 
Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình, sở dĩ Phật nói: 


Tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. 


Sử quân, người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, 
tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông 
tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo 
tội, niệm Phật cầu sanh cõi nào? Phàm ngu không rõ Tự tánh, không 
biết trong thân Tịnh độ, nguyện đông, nguyện tây, người ngộ ở chỗ nào 


cũng vậy, cho nên Phật nói: Tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. 


Sử quân, Tâm địa chỉ không có bắt thiện thì Tây phương cách đây 
không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Nay 
khuyên Thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập ác tức là đi được mười 
muôn, sau trừ tám cái tà bèn qua được tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh 
thường hành bình trực, đến như trong khảy móng tay, liền thấy đức 


Phật A-di-đà. 


Sử quân, chỉ hành mười điều thiện đâu cần lại nguyện vãng sanh, 
không đoạn tâm thập ác thì Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp 
vô sanh, thấy Tây phương chỉ trong khoảng sát-na. Còn chẳng ngộ, 


niệm Phật câu sanh thì con đường xa làm sao đên được! Huệ Năng vì 


mọi người dời cõi Tây phương trong khoảng sát-na ở trước mắt khiến 


cho quí vị được thấy, quí vị có muốn thấy hay chăng? 
Chúng đều đảnh lễ thưa rằng: 


Nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh, 
nguyện Hòa thượng từ bi liền hiện Tây phương khiến cho tất cả được 
thấy. 

Tổ bảo: 

Này Đại chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi 
là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở 
trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất; tánh ở thì 
thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm trong tánh mà tạo, 
chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, Tự tánh 
giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Thế Âm, hi xả gọi là Đại Thế Chí, hay 
tịnh tức là đức Thích-ca, bình trực tức là Phật Di-đà. Nhân ngã ấy là 
Tu-di, tà tâm là biến độc, phiền não là sóng mòi, độc hại là rồng dữ, hư 
vọng là quỉ thần, trần lao là rùa trạnh, tham sân là địa ngục, ngu sỉ là 


súc sanh. 


Này Thiện tri thức, thường làm mười điều lành thì thiên đường 


liền đến, trừ nhân ngã thì núi Tu-di ngã, dẹp được tham dục thì biến 


nước độc khô, phiền não không thì sóng mòi mắt, độc hại trừ thì rồng cá 
đều dứt. Ở trên Tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang 
minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục, Tự tánh 
trong chiếu ba độc tức liền trừ địa ngục v.v... các tội một lúc đều tiêu 
diệt, trong ngoài sáng tột, chắng khác với cõi Tây phương, không chịu 
tu như thế này làm sao đến được cõi kia? 

Đại chúng nghe nói rồi đều rõ ràng thấy được Tự tánh, thảy đều 
lễ bái, đều tán thán: “Lành thay!” Thưa rằng: “Khắp nguyện pháp giới 
chúng sanh nghe một thời liền ngộ hiểu.” 

Tổ bảo: 

Này Thiện tri thức, nếu muốn tu hành, tại gia cũng được, không 
cần ở chùa, người tại gia mà hay hành như người ở phương Đông mà 
tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người ở 
phương Tây mà tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là Tự tánh Tây phương. 

Thứ sử Vị Cừ lại hỏi: 

Người tại gia làm sao tu hành? Cúi xin Ngài vì chỉ dạy. 


Tô bảo: 


Tôi vì Đại chúng làm một bài tụng Vô tướng, chỉ y đây mà tu, 
thường cùng tôi đồng ở không khác, nếu không tu như thế này dù có 


cạo tóc xuât gia đôi với đạo cũng không có Ích gì. Tụng răng: 


Tâm bình không nhọc giữ giới, 
Hạnh thắng không cần tu thiền, 
Ấn thì nuôi dưỡng cha mẹ, 
Nga thì trên dưới thương nhau. 
Nhường thì trên dưới hòa mục, 
Nhẫn thì các ác không ôn, 

Nếu hay dùi cây ra lửa, 

Trong bùn quyết mọc sen hông. 
Đắng n"iệng tức là thuốc hay, 
Nghịch tai là lời ngay thắng, 
Sửa lỗi ắt sanh trí tuệ, 

Giữ quấy trong tâm không hiền. 
Mỗi ngày thường làm lợi ích, 
Thành đạo không do thí tiền, 
Bồ-đề chỉ hướng tâm tìm, 


Đâu nhọc hướng ngoại câu huyÊn. 


Nghe nói y đây tu hành, 


Cực Lạc chỉ ngay trước mắt. 


(Tâm bình hà lao trì giới, 

Hạnh trực hà dụng tu thiền, 

Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, 
Nghĩa tắc thượng hạ tương lân. 
Nhượng tắc tôn tỉ hòa mục, 
Nhẫn tắc chúng ác vô huyên, 
Nhược năng toản mộc xuất hỏa, 
Ứ nê định sanh hồng liên. 

Khổ khẩu đích thị lương dược, 
Nghịch nhĩ tức thị trung ngôn, 
Cải quá tức sanh trí tuệ, 

Hộ đoản tâm nội phi hiền. 

Nhật dụng thường hành nhiêu ích, 
Thành đạo phi do thí tiền, 
Bồ-đề chỉ hướng tâm mích, 

Hà lao hướng ngoại cầu huyền. 
Thính thuyết y thử tu hành, 


Tây phương chỉ tại mục tiền.) 


Tổ lại bảo: 
Này Thiện tri thức, thảy phải y kệ đây mà tu hành, nhận lẫy Tự 
tánh, thắng đó thành đạo. Pháp không đợi nhau, mọi người hãy giải tán, 


tôi trở về Tào Khê, chúng nêu có nghỉ, lại đên hồi nhau. 
Khi ấy Thứ sử quan liêu ở trong hội, kẻ thiện nam tín nữ mỗi 


người đều được khai ngộ, tin thọ vâng làm. 
-—-o0O--- 


GIẢNG 01 


Một hôm Vi thứ sử vì Tổ thiết đại hội trai, trai xong, Thứ sử thính Tổ 
đăng tòa, quan liêu sĩ thứ đêu thành kinh lễ bái, hỏi rằng: 


Đệ tử nghe Hòa thượng thuyết pháp, thật không thể nghĩ bàn, nay có 
một ít nghĩ, cúi mong Ngài đại từ đại b¡ đặc biệt vì giải nói. 

Tổ bảo: 

Có nghỉ liễn hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. 

Thứ sử thưa: 

Hòa thượng nói pháp, đâu không phải là tông chỉ của Tổ Đạt-ma tr? 

Tổ bảo: 

Đúng vậy! 

Thư sử thưa: 

Đệ tử nghe Tổ Đạt-ma khi mới đến vua Lương Võ Đề, Võ Đề hỏi: 
“Trâm một đời cát chùa độ Tăng, bô thí thiệt trai có những công đức gì?” Tô 
Đạt-ma bảo: “Thật không có công đức. ` Đệ tử chưa thâu được lẽ này, cui 
mong Hòa thượng vì nói. 

Tổ bảo: 

Thật không có công đức, chớ nghỉ lời của bậc tiên Thánh. Võ Đề tâm 
tà, không biết chánh pháp, cát chùa độ Tăng, bó thí, thiết trai đó gọi là cấu 


phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức. Công đức là ở trong 
Pháp thân, không phải do tu phước mà được. 


Phẩm thứ ba là phẩm Nghi Vấn tức là nếu có những điều nghi ngờ, 
đem ra hỏi Lục Tô. 


Điều nghi đầu tiên là khi Tổ Bồ-đề-đạt-ma sang Trung Hoa, đến yết 
kiến vua Lương Võ Đề, Vua liền hỏi: Trấm một đời cất chùa độ Tăng, bồ thí 
thiết trai có những công đức gì? Tổ Đạt-ma bảo: Thật không có công 
đức. Chính câu nói này khiến nhiều người nghị, không. biết tại sao làm những 
điều đó mà không công đức. Theo sử ghi: Vua Võ Đề thời đó cất mấy trăm 
ngôi chùa, độ Tăng tu hành rất đông, thiết trai bố thí và chính nhà Vua giảng 
được kinh. Như vậy Võ Đề cho rằng những việc làm ấy là đầy đủ công đức, 
nhưng không ngờ khi hỏi Tổ, Tổ bảo: Không công đức. Đó là tạt một gáo 
nước lạnh vào mặt Võ Đế, nhà Vua nản quá không thiết nói chuyện nữa. Vì 
thế đang đêm Tổ phải lén bỏ đi qua nước Ngụy, đến chùa Thiếu Lâm, ngồi 
trong động đến chín năm... 


Nhắc lại câu Tổ Đạt-ma trả lời vua Lương Võ Đề, người học Phật 
chúng ta không ai không nghi ngờ, cất chùa, độ chư Tăng tu hành, làm nhiều 
việc phước mà Tổ bảo không công đức. Thật là vô lý! Khi làm các việc như 
vậy, các chùa thường bảo là công đức vô lượng vô biên, vì sao Tổ Đạt-ma lại 
nói không công đức? Trong phần này Lục Tổ giản trạch: Công đức thuộc về 
nội tâm, không phải ở bên ngoài. Công đức là do ngộ đạo đạt được Tự tánh, 
rồi từ tánh khởi dụng, những dụng ấy gọi là công đức. Còn phước đức là do 
việc làm bên ngoài mà được, như cúng dường, bố thí v.v... Vua Võ Đề lầm 
nghĩa phước đức và công đức là một nên Tổ nói không công đức. 

Tổ lại nói: 

Thấy tánh là công, bình đẳng là đức, mỗi niệm không ngưng trệ, 
thường thấy Bản tánh, diệu dụng chân thật gọi là công đức. Trong tâm khiêm 
hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức; Tự tánh dựng lập muôn pháp là 
công, Tâm thể lìa niệm là đức; không lìa Tự tánh là công, ứng dụng không 
nhiễm là đức. Nếu từn công đức Pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo là chân công 
đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp kính. 
Tám thường khinh người, ngô ngã không duút tức là không công, Tự tánh hư 
vọng không thật tức tự không đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này 
Thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn là công, tâm hành ngay thắng là 
đức, tự tu tảnh là công, tự tu thân là đức. Này Thiện trì thức, công đức phải là 
nơi Tự tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà câu được. Áy là 
phước đức cùng với công đức khác nhau. Võ Để không biết chân lý, không 
phải Tổ sư ta có lỗi. 


Thấy tánh tức là đạt được Bản tánh mình là công, hành hạnh bình đẳng 
là đức. Trong tâm không ngô ngã rồi hành những hạnh cung kính mọi người 
đó là công đức v.v.... Như vậy công đức là nhằm thắng Bản tâm mình, ngộ 
được Tự tánh mình rồi từ đó khởi dụng làm những hành động hợp đạo lý, 
thuyết pháp độ sanh hay tu các công hạnh, đó gọi là công đức. 


Chúng ta ngày nay hay lầm lẫn cho rằng cất chùa, giúp chư Tăng, bố 
thí cúng dường là lập nhiều công đức và tự hào rằng mình làm công đức vô 
lượng vô biên cần phải được tán thán, không ngờ làm những việc ấy chỉ là tạo 
phước đức mà thôi. Lục Tổ giảng cho Thứ sử Vi Cừ và cả hội chúng hiểu rõ, 
đừng lâm phước đức với công đức. 

Thứ sứ lại hỏi: 

Đệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phát A-di-đà, nguyện sanh Táy 
phương, thỉnh Hỏa thượng nói, được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì phá 
cát nghĩ này. 

Điều nghỉ thứ hai là người tu hành niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh về 
Tây phương Cực Lạc, việc ây như thê nào? 

Tổ bảo: 

Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành 
Xá-vệ nói Táy phương dân hóa, văn kinh rõ ràng "cách đây không xa”. Nêu 
luận về tưởng mà nói, sô dặm có mười muôn tảm ngàn, tức là trong thân có 
mười ác và tám tà, liên là nói xa, nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gán là vì những 
người thượng trí. Người có hai hạng nhưng pháp không có hai thứ, mê ngộ có 
khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ 
tự tịnh tâm mình, sở đĩ Phật nói: Tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. 


Sử quân, người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liên không có tội, tuy 
người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội 
niệm Phật câu sanh về phương Táy, còn người phương Táy tạo tội, niệm Phật 
cầu sanh cõi nào? 


Tổ giải thích: Niệm Phật cầu sanh về Tây phương là vì người hạ căn; 
Tây phương cách chúng ta mười muôn ức cõi, nói xa như vậy là vì kẻ hạ căn. 
Nếu nói gần là vì người thượng trí, nói gần là: Tâm mình tịnh là cõi Phật tịnh, 
nếu tâm mình thanh tịnh thì ngay đây là Tịnh độ. Như vậy nói xa hay gần là 
tùy căn cơ, người mê hay người hạ căn niệm Phật cầu sanh về Tây phương 
tức về một cõi xa tít mù; người ngộ hay người thượng trí niệm Phật đề tâm 
thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức cõi Phật thanh tịnh, vậy cõi Phật thanh tịnh ở 
ngay tâm thanh tịnh của mình. 


Tổ lại bảo: Từ đây đến cõi Cực Lạc cách xa mười muôn tám ngàn, là 
chỉ cho mười ác và tám tà. Nếu chúng ta hành Thập thiện và tu tám điều 
chánh (Bát chánh đạo) là chúng ta qua được mười muôn tám ngàn, đến được 
cõi Cực Lạc. Cði Cực Lạc là do chúng ta hành thiện và thấy đúng, chớ không 
phải do chúng ta bay qua không gian đến cõi Ấy. Tổ lại nêu vấn đề như chúng 
ta hiện nay ở cõi Ta-bà mê lầm tạo tội, nên cố gắng niệm Phật đề sanh về Tây 
phương cho hết tội lỗi; Tổ bảo người mê tạo tội ở phương Đông, niệm Phật 
cầu sanh về phương Tây, nếu người phương Tây lỡ tạo tội, niệm Phật cầu 
sanh về đâu? Chăng lẽ cầu sanh trở lại phương Đông? Như vậy điều cần yếu 
là hết tội chớ không phải cầu sanh về nơi nào. Nếu chúng ta ở phương Đông 
mà hết tội thì phương Đông là Cực Lạc; nếu ở phương Đông tạo tội, câu vê 
phương Tây, chúng ta mang tâm tham sân sĩ về cõi Cực Lạc thì cõi Cực Lạc 
cũng trở thành ô uế. Thí dụ quí Phật tử ở thành phố ồn náo, lâu lâu lên núi 
thấy cảnh núi thanh tịnh, mong được lên núi cho thanh tịnh. Nếu khoảng một 
trăm vị lên núi, các vị này hay rầy rà gây gô thì cảnh núi sẽ biến thành ồn náo 
như dưới chợ. Như vậy cảnh thanh tịnh là do tâm người thanh tịnh, sự thanh 
tịnh cốt ở tâm mình chớ không phải ở cảnh. Chúng ta ngày nay vì yếu đuôi 
nên ÿ lại, niệm Phật cầu về Cực Lạc; tội lỗi không trừ đẹp, hung dữ vân còn, 
dù niệm Phật được nhiều chuỗi, thử hỏi có sanh được về cõi kia không? 
Trong kinh A-di-đà có câu: “bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên 
đắc sanh bỉ quốc”, nghĩa là không thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên 
mà được sanh về cõi kia. Như vậy muốn được sanh về cõi kia, phải đầy đủ 
phước đức nhân duyên, tức là ngay đây phải hiền lành, phải thuần thiện mới 
được. Tổ chỉ thắng cho chúng ta phải tịnh tâm mình thì cõi này là Tịnh độ. 
Nếu không tịnh tâm mà cầu sanh về cõi kia, điều đó khó thực hiện. 


Phàm ngu không rõ Tự tánh, không biết trong thân Tịnh độ, nguyện 
động, nguyện tây, người ngộ ở chô nào cũng vậy, cho nên Phật nói: Tùy chô 
mình ở hãng được an lạc. 


Sử quân, Tâm địa chỉ không có bất thiện thì Tây phương cách đây 
không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Nay 
khuyên Thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập ác tức là đi được mười muôn, 
sau trừ tám cái tà bèn qua được tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh thường hành 
bình trực, đến như trong khảy móng tay, liên thấy đức Phật A-di-đà. 


Sử quân, chỉ hành mười điều thiện đâu cần lại nguyện vãng sanh, 
không đoạn tâm thập ác thì Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô 
sanh, thấy Tây phương chỉ trong khoảng sảt-na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật 
cầu sanh thì con đường xa làm sao đến được! 


Người phàm phu ngu muội không nhận được Tự tánh của mình, ngay 
trong thân mình đã có sẵn Tịnh độ mà không biết, cứ cầu Tịnh độ ở ngoài. 
Còn người trí ngộ được Tự tánh của mình, liền thấy Tự tánh là Tịnh độ. Nếu 
chúng ta được chừng năm phút trong tâm không có niệm thương ghét buồn 
giận, thì ngay lúc ây thấy đây là cõi tịnh. Trái lại nếu trong tâm còn buồn giận 
thương ghét thì đến chỗ nào cũng thấy toàn là phiền não. Vì thế chủ yếu của 
việc tu hành là tịnh ngay tâm mình, nhận được Tự tánh thanh tịnh của mình 
và sống với nó, đó là Tịnh độ. Người không biết tu, cứ chạy tìm cầu bên 
ngoài, rốt cuộc không đi đến đâu, vì làm sao tìm được lẽ thật ở bên ngoài! 


Ví dụ như người học trò khôn ráng học bài thuộc, đi thi đậu; người học 
trò biếng nhác không chịu học bải, khi gần thi lo chạy tìm các thầy giáo năn nỉ 
xin giúp đỡ, như vậy làm sao bảo đảm được thi đậu? Nếu người có thiện chí 
g1Iúp, Íf nhất chúng ta phải có khả năng tương đương, còn dốt mà muốn thi 
đậu, việc ấy rất khó. Sự tu hành cũng như thế, nêu chúng ta không siêng năng 
hành thiện, dẹp trừ tội lỗi mà cứ câu sanh về Cực Lạc, chờ Phật rước, làm sao 
Phật rước chúng ta về cõi Phật được, không sợ chúng ta làm nhơ cõi ấy hay 
sao? Như hiện nay có người hung dữ vào chùa xi tu, tuy chúng tôi phải độ 
người tu hành, nhưng chúng tôi phải dè dặt vì người hung dữ quá vào chùa 
làm ôn, chúng tu không được; huống là cõi Phật thanh tịnh mà đem những 
người ô uế về làm rối loạn nơi thanh tịnh sao? Thế nên phải biết rõ, điều cốt 
yếu là phải tịnh ngay tâm mình, đó là Tịnh độ. 


Huệ Năng vì mọi người dời cõi Tây phương trong khoảng sát-na ở 
trước mắt khiến cho quí vị được thấy, qui vị có muốn thấy hay chăng? 


Chúng đêu đảnh lễ thưa rằng: 


Nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh, 
nguyện Hòa thượng từ bi liên hiện Tây phương khiến cho tất cả được thấy. 

Tổ bảo: 

Này đại chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, 
ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất 
tâm, tảnh còn thì vua còn, tánh đi mắt thì vua mất; tánh ở thì thân tâm còn, 
tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài 
mà cẩu. Tự tánh mê tức là chung sanh, Tự tảnh giác tức là Phật, từ bỉ tức là 
Quán Thế Âm, hỉ xả goi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là đức Thích-ca, bình 
trực tức là Phật Di-đà. Nhân ngã ấy là Tu-di, tà tâm là biển độc, phiên não là 
sóng mời, độc hại là rồng đữ, hư vọng là qui thân, trần lao là rùa trạnh, tham 
sản là địa ngục, ngu sỉ là súc sanh. 


Này Thiện trí thức, thường làm mười điều lành thì thiên đường liên 
đến, trừ nhân ngã thì núi Tu-di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc 
khô, phiên não không thì sóng mòi mắt, độc hại trừ thì rỗng cá đêu dứt. Ở 
trên Tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang mình, ngoài chiếu 
sảu cửa thanh tịnh hay phả sảu cối trời dục, Tự tánh trong chiếu ba độc tức 
liền trừ địa ngục v.v... các tội một lúc đếu tiêu diệt, trong ngoài sáng lội, 
chẳng khác với cõi Tây phương, không chịu tu như thể này làm sao đến được 
cối kia? 

Đại chúng nghe nói rôi đều rõ ràng thấy được Tự tánh, thảy đêu lễ bái, 
đêu tán thán: “Lành thay!” Thưa rằng: “Khắp nguyện pháp giới chúng sanh 
nghe một thời liền ngộ hiểu. ” 


Đến đây Tổ hỏi đại chúng: Các người muốn thấy cõi Cực Lạc không? 
Cả chúng đều hoan nghĩnh, xin được thấy, nghĩ rằng Tổ có thần thông hiện 
cõi Cực Lạc ngay trước mắt. Tổ mới dạy: Muốn thấy cõi Cực Lạc phải ngay 
nơi tâm mình thanh tịnh, trừ dẹp những tâm xấu xa ác độc thì cõi Cực Lạc 
hiện tiền, không phải cầu sanh về nơi nào khác. Ngài bảo dẹp tham sân thì địa 
ngục mất, hết ngu si thì súc sanh không còn, dẹp phiền não thì sóng mòi lặng, 
đẹp tâm ác thì biển độc khô, dứt ngô ngã thì núi Tu-di ngã. Nếu đẹp sạch 
được các điều xấu xa nhơ nhớp thì cõi Cực Lạc hiện tiền, không cần chạy đi 
đâu để tìm Cực Lạc. Thế mà người thế gian không chịu đẹp cái xấu, cứ một 
bề đòi về Cực Lạc thì làm sao đến được cõi ấy! Có nhiều vị tu hành cũng lâu, 
cũng khá rồi nhưng tâm sân chưa đẹp sạch. Mỗi khi nghe lời trái tai liền nỗi 
giận rồi bảo: Tánh tôi như vậy! Nếu thật tánh mình là sân, như thế là chấp 
nhận mình ở địa ngục mãi sao? Đâu biết cái giận chỉ là một thói quen lâu 
ngày, biết nó là xấu phải mạnh dạn chừa bỏ, không nên chấp nhận và bảo đó 
là tánh của tôi. Điều cốt yếu của sự tu là tịnh tâm mình, tâm mình thanh tịnh 
rồi, dù ở đâu cũng là cõi thanh tịnh. 

Ví dụ nơi trường học có cậu học trò nhỏ vừa bắt đầu học lớp một, rồi 
muốn vào đại học ngay, việc đó được không? Dù người cai quản đại học có 
cảm tình với nó, cũng không thể nào đưa đứa học trò ây vào đại học được. 
Đứa học trò phải học từ từ, xong phần trung học rồi có đủ khả năng mới vào 
đại học. Việc tu hành cũng như thế, dù Phật có lòng từ vô lượng, muốn độ 
chúng ta về cõi Phật, nhưng nếu chúng ta xấu xa ô nhiễm, thử hỏi Phật có độ 
về cõi kia được chăng? Muốn về cõi Phật, chúng ta phải có đủ khả năng, tức 
là tâm phải thanh tịnh, thì Phật sẽ đưa về cõi tịnh, việc ấy là chắc chắn. Tổ lại 
nói rộng quan niệm của Ngài về việc tu. 


Tổ bảo: 


Này Thiện trì thức, nếu muốn tu hành, tại gia cũng được, không cần ở 
chùa, người tại gia mà hay hành như người ở phương Đông mà tâm được 
thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người ở phương Tây mà tâm 
ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là Tự tảnh Tây phương. 


Như vậy người tại gia mong vào chùa để được yên ổn tu hành, đứt bỏ 
những điều xấu đở, nhưng khi vào chùa lại không bỏ những điều xấu dở ấy, 
vẫn còn phiền não thì khi ấy sẽ chạy về đâu? Vì lẽ đó Tổ mới sách tấn chúng 
ta: Ở đâu cũng tu được, miễn là biết làm lành, miễn là biết trừ những tâm xấu. 
Chính việc đó Tổ đã làm, mười mấy năm Ngài sống chung với nhóm thợ săn 
dưới hình thức cư sĩ, tâm Ngài vẫn thanh tịnh. Thế nên Ngài dạy chúng ta ở 
chùa hay ở nhà mà biết tu cũng đều tốt, cũng đều quí. Tuy nhiên quí vị không 
nên hiểu lầm rồi sanh tự cao ngã mạn nói răng: “Tôi ở nhà mà làm lành còn 
hơn các vị ở chùa mà làm ác.” Nếu các vị ở chùa mà làm lành nữa vẫn còn 
hơn các vị ở tại gia làm lành một bậc. 


-—-o0O--- 


GIẢNG 02 
Thư sử Vĩ Cừ lại hỏi: 
Người tại gia làm sao tu hành? Cui xin Ngài vì chỉ dạy. 
Tổ bảo: 
Tôi vì đại chúng làm một bài tụng Vô tướng, chỉ y đây mà tu, thường 


cùng tôi đồng ở không khác, nếu không f4 nÏHw thể này dù có cạo tóc xuất gia 
đối với đạo cũng không có ích gì. Tụng rằng: 


Tám bình hà lao trì giới, 

Hạnh trực hà dụng tu thiên, 

Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, 
Nghĩa tắc thượng hạ tương lân. 


Người nào tâm bình rồi không nhọc phải giữ giới, hạnh được thắng rồi 
không cân phải tu thiền. Tại sao? Tâm bình nghĩa là tâm không động, tâm 
không động đâu còn tạo nghiệp nữa mà phải trì giới. Tâm bình ví như mặt 
nước lặng, bằng phẳng, đâu có sóng gió. Tâm bình đâu có dấy niệm tham sân 
si. Sở đĩ chúng ta giữ giới là để ngừa tham sân si, nếu tâm đã bình, đâu còn 
tham sân si để ngừa! Thế nên nói: Tâm bình không cần trì giới, hạnh trực 
không cần phải tu thiền. Hạnh đây cũng là tâm, tức là tâm hạnh nếu ngay 
thắng thì không cần phải tu thiền. Ngay thắng là thế nào? Là không vướng 


bên này, không kẹt bên kia. Thường chúng ta hay dây niệm chạy theo phải 
quấy tốt xấu, đó là hai bên. Nếu tâm mình ngay thắng không kẹt hai bên, còn 
gì nữa mà tu thiền? Tu thiền là dứt tâm lăng xăng, nêu tâm lăng xăng không 
còn nữa, tu thiền là dư, nên nói hạnh trực không cần tu thiền. 


Tuy nhiên nếu tâm chúng ta còn lăng xăng, nghĩ đây nghĩ kia thì cần tu 
thiền không? Dĩ nhiên là cần. Nếu tâm chúng ta chưa bình, gặp việc thì sân sỉ 
nôi dậy, có cần giữ giới không? Tắt nhiên là phải giữ giới, nếu không giữ giới, 
chắc tạo tội không sao kê xiết. Vì thế tâm chưa bình thì giới là quan trọng, 
hạnh chưa trực thì thiền rất thiết yêu. Khi nào tâm bình hạnh trực mới không 
cần giữ giới và tu thiền, nêu chưa được như thế mà đem hai câu này ra nói, là 
một điều lầm lỗi lớn. Tỉ dụ khi nghe ai khuyên trì giới thì nói: “Tâm bình cần 
gì trì giới, Tổ đã nói rõ ràng, các người còn hình thức quá!” Nghe ai dạy tu 
thiền thì bảo: “Hạnh trực đâu cần tu thiền, Tổ đã dạy rồi mà!” Nhưng thử hỏi 
tâm chúng ta đã bình chưa? Hạnh chúng ta đã trực chưa? Nếu tự biết tâm 
mình chưa bình, hạnh chưa trực thì trì giới và tu thiền rất cần thiết. Người học 
pháp thông thì ít, chấp thì nhiều, chấp chữ chấp nghĩa, đem kinh ra nói khoác 
mà không tu, trở thành công kích người khác, tạo tội ác khẩu, vậy chúng ta 
phải cân thận. Tóm lại muốn tu thiền, muốn giữ giới không gì hơn là tâm 
bình, hạnh trực. Tâm bình, hạnh trực là đủ cả giới, thiền trong đó. 


Về cách xử sự tại gia, Tổ dạy: “Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì 
trên dưới thương nhau.” Nói về ân, không ân nào cao bằng ân cha mẹ. Khi 
đọc đến đây chúng tôi thấy rõ tâm niệm Phật Tổ không hai. Chính trong kinh 
Tăng Nhất A-hàm có một bài kinh nói về báo ân, đức Phật bảo: “Người nào 
biết đền ân, giả sử ở xa ta ngàn dặm, cũng như ở bên cạnh ta, người không 
biết đền ân, dầu đứng hầu bên cạnh ta, cũng như cách xa ta ngàn dặm.” Phật 
giải thích: Không ân nào hơn ân cha mẹ, thân này có từ nơi cha mẹ, nên đem 
cả sanh mạng bù đắp cho cha mẹ cũng không phải là quá! Thế nên người biết 
đên ân, trước phải nhớ ân cha mẹ, kế đó biết đền ân những người mình đã 
chịu ân, những người ấy, Phật bảo là gần với Phật. Trong đoạn này, Tổ cũng 
dạy: Người biết â ân là phải nuôi dưỡng cha mẹ. Người biết ân như vậy đối với 
Tổ đó là người tốt, đối với Phật đó là người gần với Phật. 


Nói về nghĩa, tình thâm nghĩa nặng nhất là tình nghĩa ruột thịt, không 
gì hơn tình nghĩa anh chị em, kẻ trên người dưới đều thương nhau. Tương lân 
là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Như vậy đối với cha mẹ chúng ta 
hằng nhớ ân để đền đáp, đối với anh chị em hằng có tâm niệm thương nhau, 
đó là nền tảng đạo đức gia đình. Được như thế mới xứng đáng là người Phật 
tử biết đạo. Nếu chúng ta đi chùa vái lạy liên miên, khi về nhà gặp cha mẹ thì 
ngó ngang không chào hỏi, gặp anh em rây rà lớn tiếng, người lỗi xóm nhìn 
vào sẽ bảo đó là đạo đức giả. Đây là điều không tốt, chúng ta không thê chấp 


nhận những người như vậy. Muốn đi chùa, muốn lạy Phật, trước hết chúng ta 
phải biết cha biết mẹ rồi biết anh em. Từ cha mẹ đến anh em chúng ta cư xử 
tốt, khi vào đạo chúng ta mới là người tốt. Nếu chúng ta là người ngoan đạo 
mà ở gia đình là kẻ bất hiếu bất nghĩa, sự ngoan đạo ấy chỉ làm trò cười cho 
thiên hạ. Nếu trăm người Phật tử đều như vậy, chắc không ai đám vào đạo 
Phật nữa, vì vào đạo mà bắt hiểu bất nghĩa thì vào làm gì? Chúng tôi nhắc lại, 
người Phật tử chân chánh phải có những bài thuyết pháp sống ngay nơi mình, 
nghĩa là trong cuộc sống gia đình phải là người mẫu mực biết làm lành, làm 
phải, biết ân cha mẹ, biết tình nghĩa anh em. Nếu chỉ có nếp sống đạo đức ở 
chủa mà không áp dụng nơi gia đình, đạo đức ấy không phải thật, vì người 
Phật tử không ở chùa thường, chỉ đến chùa một hay hai lần trong tháng, mà Ở 
nhà thường trực hơn. Nếu sống thường trực nơi gia đình không ra gì thì sống 
một, hai ngày ở chùa có nghĩa lý gì đâu. Điều quan trọng là cách cư xử tại 
nhà: hiểu kính cha mẹ, thương mến anh em. Cha mẹ anh em là ân là nghĩa, là 
người ruột thịt gần gũi, nếu chúng ta không kể đến thì những người ngoài 
không có tình máu mủ, không ân nghĩa nặng nề, có làm điều trái ý, chúng ta 
có thê hại họ được. Tình thương ruột thịt không có thì tình thương xã hội khó 
mà tìm được. Hiểu được như vậy mới thấy rõ Phật, Tô đều dạy chúng ta điều 
căn bản là đối với cha mẹ phải lấy ân để đền đáp, đối với anh em phải lấy 
nghĩa mà thương mến nhau. 

Nhượng tắc tôn tỉ hòa mục, 

Nhân tắc chúng ác vô huyên, 

Nhược năng toản mộc xuất hỏa, 

Ứ nê định sanh hông liên. 


Nhượng tức là nhường. Nhường nhịn nhau trên dưới mới được hòa 
mục. Anh em thương nhau chưa đủ, còn phải nhường nhịn nhau mới ốn, kẻ 
trên người dưới đều hòa hợp nhau. Người ân nhẫn thì những việc ác không 
còn làm ồn náo họ nữa. Người không ân nhẫn được thường hay mích lòng, 
bực tức dễ nỗi sân si... nên việc ác làm ồn náo họ mãi. Nếu hay nhẫn được thì 
mọi sự ôn náo đều dứt sạch. Tóm lại Tổ dạy chúng ta ở tại gia phải làm sao 
cho tình anh em không mất, muốn được như vậy anh em phải nhường nhịn 
nhau, nhường nhịn nhau mới đem lại hòa mục, đem lại êm âm cho g1a đình. 


Ngài dạy tiếp: Nếu chúng ta hay dùi cây cho ra lửa, trong bùn nhất định 
hoa sen hồng mọc lên. Ngài muốn chỉ rằng người tại gia ở trong cảnh ôn náo 
khó tu, nhưng trong cảnh ấy mà vẫn cố gắng tiễn tu như dùi cây cho ra lửa, 
như hoa sen mọc trong bùn. Trong bùn mới có hoa sen còn trên tảng đá sạch 
sẽ này làm gì có hoa sen mọc. Vì thế người tại gia gặp nhiều phiền não mà 
khéo tu cũng như trong bùn mọc lên hoa sen, cũng như dùi cây ra lửa vậy. 
Đây là Tổ muốn khuyến khích người cư sĩ tại gia phải nỗ lực tiến tu đù ở hoàn 


cảnh khó khăn nào, không vì cảnh khó mà sanh tâm thối chuyên, như vậy mới 
biên được dở thành hay. 


Khổ khẩu đích thị lương được, 
Nghịch nhĩ tất thị trung ngôn, 
Cải quá tất sanh trí tuệ, 

Hộ đoản tâm nội phi hiển. 

Khổ khẩu là đăng miệng. Theo quan niệm xưa, thuốc hay tất phải đẳng 
miệng, lời nói nghịch tai là lời ngay thắng. Tại sao? Tỉ dụ chúng ta làm điều 
gì quây, có người gan dạ chỉ lỗi giùm: huynh làm điều ấy sai, nếu chúng ta 
nghe lời chỉ dạy, biết nhận lỗi, đó là thuốc hay; nếu chúng ta nghe trái tai một 
chút liền nổi sân lên, đó là không tốt. Nhưng đa số người thế gian, ai cũng 
như ai đều thích được khen và không chịu bị chê. Giả sử chúng ta làm quấy 
một trăm phần trăm nhưng được người khác khen, chúng ta cũng vui thích. Ví 
dụ có người ăn trộm, trong xóm trong làng ai cũng biết mặt. Nếu chú ấy ăn 
mặc chải chuốt, có người khen: “chà! chú mây giống như một nhà văn, một 
tài tử v.v...” thử hỏi chú â ấy có vui lên không? có muốn gây với người khen 
chú không? Trải lại, nếu gặp chú ăn trộm ăn mặc chải chuốt, chúng ta liền 
nói: “kẻ ăn trộm mà cũng ăn diện bảnh bao”, tức nhiên chú ấy sẽ gây với 
mình ngay. Như vậy người đời lúc nào cũng thích được khen dù lời khen 
không đúng sự thật, còn lời nói thắng dù đúng sự thật một trăm phần, người 
đời cũng vẫn giận, đây là nói chung cho tất cả mọi người, kế cả chúng ta. Vì 
thế chúng ta nên tập làm sao trước những lời nói trái tai vẫn vui vẻ nghe để 
sửa mình. Ai chỉ điều quấy, chúng ta liền nhận lỗi để sửa, như vậy mới là 
người biết tu. Những lời trái tai là lời trung thực, chúng ta ráng nghe để sửa 
mình. 


Tổ dạy tiếp: Cải quá ắt sanh trí tuệ, còn gìn giữ hay bảo hộ điều quấy 
trong tâm là không phải người hiện. Người có lỗi mà che giấu là không phải 
người hiền, trái lại người làm quấy mà biết sửa là người trí tuệ. Đây là điều rất 
thiết yêu cho việc tu. Đa số chúng ta thường có quan niệm lầm lẫn, cứ nhìn 
vào người xuất gia, cho là những thần tượng, là những bậc Hiền Thánh, là 
những vị đã vượt qua người thế gian. Nhưng nếu được ở gần các vị ấy một 
thời gian, mới thấy các vị ấy thỉnh thoảng cũng lộ ra đôi chút phiền não; lúc 
bấy giờ các thần tượng đều sụp đồ, các Phật tử mới than: “Tưởng các vị tu 
hành là Thánh hết, tại sao còn dở quá vậy?” Rồi chán nản không còn muốn tu 
theo. Như thế, quan niệm đó đúng hay sai? Đấy là điều tôi muốn nhắc quí vị. 
Người tại gia, kế cả người xuất gia, quí vị phải quan niệm cho đúng. Chúng 
tôi chưa có ai được vào hàng Thánh, chúng tôi là phàm Tăng, phàm N¡; đã là 
phàm tức là đang tu, đang tu tức là chưa sạch. Quí vị nên nhớ rõ, người nào 
đang tu tức người đó chưa sạch, như chiếc áo còn đang giặt chưa phải là áo 


sạch, nếu sạch rồi không ai giặt nữa. Như vậy còn giặt là còn nhơ, còn tu là 
còn khuyết điểm; còn khuyết điểm nên mới tu cho hết điều dở, xấu; hết 
khuyết điểm thì tu làm chi nữa, vì đã là Phật rồi. Vì thế đối với người tu, 
không nên đòi hỏi các vị ấy phải là thần tượng, phải là hiện thân của chân lý. 
Tuy nhiên có thể đòi hỏi các người tu như thế này: Nếu người tại gia xấu một 
trăm phần thì ít ra người xuất gia cũng được năm chục phần tốt, chỉ còn năm 
chục phần xấu, điều đó khả dĩ được. Người còn tu chưa phải toàn vẹn trăm 
phần, toàn vẹn là khi nào thành Phật. Người đang tu hơn được quí vị chừng 
hai, ba mươi phần trăm, hay khá lắm là năm mươi phần trăm là được lắm rồi, 
không nên đòi hỏi quá đáng. Hiểu như vậy, quí vị mới có thê thông cảm được 
với người tu và ở gân không chán. Nhưng người tu có nhiều điểm khác người 
thế gian, như người thế gian nghe lời trái tai có thể giận mười năm không bỏ; 
với người tu thì khác, trong sách có câu “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là 
Tăng giận không quá một đêm. Như vậy người tu hay người thế gian đều có 
giận nhưng người tu chỉ giận chốc lát rồi bỏ. Không nên đòi hỏi người tu 
không còn tâm giận, vì tham sân si là ba cái gốc của cõi luân hồi này, còn ở 
cõi này tức là còn tham sân s1. Khi nào dẹp sạch ba độc này là chứng quả A- 
la-hán; song hiện nay mấy ai chứng quả A-la-hán? Nhưng có điều hay là 
người tu khi làm điều đở bị phê bình liền biết hối cải. Tỉ dụ như người biết tu 
khi vừa nổi sân liền bị người chỉ lỗi “đó là hắc phong”, người biết tu liền hối 
hận bỏ ngay. Như vậy là tốt, là đáng khen, chớ đừng bảo người tu không có 
giận. Tất cả quí Phật tử cũng vậy, khi làm việc gì dở, được sự chỉ dạy của 
người trên, hoặc sự nhắc nhở của đồng bạn hay tự mình biết điều đó là đở liền 
bỏ, đó là người trí tuệ. Đừng bao giờ nghĩ răng mình không có điều đở, chúng 
ta có đở, nhưng biết sửa đổi, đó là tốt, là trí tuệ. Nếu dở mà cứ che giấu trong 
lòng hoài, đó là người không hiền. Không hiền là người gì? Là kẻ dữ. Người 
che giấu lỗi hoài là kẻ dữ, còn người hiền có lỗi gì phơi bày ra rồi chừa bỏ, đó 
là người tốt, người khôn ngoan, người trí tuệ. 


Tóm lại, lời dạy của Tổ thực tế vô cùng, Ngài chỉ cho chúng ta tu một 
cách thiết thực. Ngài bảo ở trong gia đình, trên kính thờ cha mẹ, dưới thương 
anh em và nhường nhịn nhau cho trong nhà được an vui, đem lại sự hòa mục, 
nhẫn nhịn để lòng mình hết ồn náo. Được như vậy là mình khéo ở trong bùn 
mà mọc hoa sen. Ngài lại dạy lời nói ngay nghe trái tai nhưng có lợi, vì đó là 
lời trung thực cũng như thuốc đắng đã tật vậy; có lỗi liền biết sửa, đó là trí 
tuệ, có lỗi mà che giấu thì không phải là người hiền, hay nói nặng hơn, đó là 
kẻ dữ. 

Nhật dụng thường hành nhiêu ích, 
Thành đạo phi do thí tiên, 


Bồ-đề chỉ hướng tâm mích, 
Hà lao hướng ngoại câu huyÊH. 

Mỗi ngày thường làm những điều lợi ích cho mọi người, cho chúng 
sanh. Nhiêu ích là lợi ích cho nhiêu người, cho chúng sanh. Người tu thành 
đạo không phải đem tiên thí mà thành đạo; thành đạo là do tu nơi tâm mình, 
thí tiên chỉ là phước ở bên ngoài. Thê nên người tu muôn giác ngộ là phải Tự 
tâm mình giác ngộ, chớ không phải cúng thí nhiêu mà giác ngộ. Cúng thí là 
tạo phước đê mình được những quả tôt cho đời sau, chớ không phải là thành 
đạo. Bô-đê chỉ cho Tánh giác. Bô-đê chỉ hướng trong tâm mà tìm, đâu có 
nhọc hướng ra ngoài câu sự huyện diệu. Muôn giác ngộ phải ngay nơi tâm 
mình giác, đừng mong tìm ở bên ngoài, bên ngoài không có những huyện 
diệu đó. 

Thính thuyết y thử tu hành, 
Táy phương chỉ tại mục tiên. 

Nghe nói y đây tu hành, Cực Lạc chỉ ngay trước mắt. Ngài bảo người 
nào y theo bài kệ Ngài dạy mà tu hành thì cõi Cực Lạc ở ngay trước mắt, 
không có xa xôi, không có cách mười muôn ức cõi. Vậy muôn thây Cực Lạc 
thì hăng ngày ứng dụng đúng như bài kệ này sẽ thây Cực Lạc hiện tiên. 

Tổ lại bảo: 

Này Thiện tri thức, thảy phải y kệ đây mà tu hành, nhận lấy Tự tánh, 


thắng đó thành đạo. Pháp không đợi nhau, mọi người hãy giải tản, tôi trở về 
Tào Khê, chúng nếu có nghỉ, lại đến hỏi nhau. 


Khi ấy Thứ sử quan liêu ở trong hội, kẻ thiện nam tín nữ mỗi người đều 
được khai ngộ, tin thọ váng làm. 
-—-oÔO--- 
PHẢM 04. ĐỊNH TUỆ 
DỊCH 


Tổ dạy chúng: 


Này Thiện tri thức, pháp môn của ta đây lẫy Định Tuệ làm gốc, 
đại chúng chớ lầm nói Định Tuệ riêng, Định Tuệ một thể không phải là 
hai. Định là thể của Tuệ, Tuệ là dụng của Định, ngay khi Tuệ, Định ở tại 
Tuệ, ngay khi Định, Tuệ ở tại Định, nếu biết được nghĩa này tức là cái 
học Định Tuệ bình đẳng. Những người học đạo chớ nói trước Định rồi 
sau mới phát Tuệ, trước Tuệ rồi sau mới phát Định, mỗi cái riêng khác. 


Khởi cái thấy như thế ấy thì pháp có hai tướng. Miệng nói lời thiện mà 
trong tầm không thiện thì không có Định Tuệ, Định Tuệ không bình 
đắng. Nếu tâm, miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, Định Tuệ tức 
là bình đẳng. Tự ngộ tu hành không ở chỗ tranh cãi, nếu tranh trước 
sau tức là đồng với người mê, không dứt sự hơn thua, trở lại tăng ngã 
và pháp, không lìa bốn tướng. 

Này Thiện tri thức, Định Tuệ ví như cái gì? VÍ như ngọn đèn và 
ánh sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là tối, đèn là thể 
của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn, tên tuy có hai mà thể vốn đồng 
một, pháp Định Tuệ này cũng lại như thế. 


Tổ dạy chúng: 

Này Thiện tri thức, Nhất hạnh tam-muội là đối với tất cả chỗ, đi đứng 
ngồi năm thường hành một trực tâm ây vậy. Kinh Tịnh Danh nói: Trực tâm 
là đạo tràng, trực tâm là Tịnh độ. Tâm chớ làm những chuyện siêm khúc, 
miệng chỉ nói trực, miệng nói Nhất hạnh tam-muội mà không hành trực tâm; 
còn hành trực tâm, đối với tất cả pháp chớ có chấp trước. Người mê chấp 
Pháp tướng, chấp Nhất hạnh tam-muội, chỉ nói ngồi không động, tâm vọng 
không khởi tức là Nhất hạnh tam-muội, người khởi hiểu thế này tức là đồng 


với vô tình, trở lại là nhần duyên chướng đạo. 


Này Thiện tri thức, đạo phải thông lưu, do đầu trở lại ngưng trệ, 
tâm không trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. Tâm nếu trụ pháp gọi là 
tự phược, nếu nói thường ngồi không động, Ấy chỉ như ngài Xá-lợi- -phất 
ngôi yên trong rừng lại bị ngài Duy-ma-cật quở trách. 


Này Thiện tri thức, lại có người dạy ngồi khán tâm quán tịnh, 
không động không khởi, từ đây mà lập công khóa, người mê không hiểu 


liền chấp thành ra điên cuồng; những người như thế này thật là đông, 
dạy nhau như thế, nên biết đó là lầm lớn. 


Tổ dạy chúng: 


Này Thiện tri thức, xưa nay chánh giáo không có đốn tiệm, tánh 
người tự có lợi và độn, người mê thì lần lần khế hợp, người ngộ thời 
chóng tu, tự biết Bản tâm, tự thấy Bản tánh, tức là không có sai biệt, do 
đó nên lập giả danh đốn tiệm. 


Này Thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trước đến nay, trước 
lập Vô niệm làm tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm bản. Vô tướng là 
đối với tướng mà lìa tướng; vô niệm là đối với niệm mà không niệm; vô 
trụ là Bản tánh của người. Ở thế gian nào là thiện ác, tốt xấu, cho đến 
những việc oán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua 
v.v... thầy đều đem về không; không nghĩ trả thù hại lại, trong mỗi niệm 
không nghĩ cảnh trước, nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong 
mỗi niệm tương tục không dứt gọi là hệ phược (trói buộc). Đối trên các 
pháp mỗi niệm không trụ, tức là không phược, đây là lấy vô trụ làm 
góc. 

Này Thiện tri thức, ngoài lìa tẤt cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa 
nơi tướng tức là Pháp thể thanh tịnh, đây là lẫy vô tướng làm thể. 


Này Thiện tri thức, đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô 
niệm. Đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh 
tâm. Nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết, một niệm dứt tức 
là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là lầm to. Người học đạo suy nghĩ đó, 
nếu không biết cái ý của pháp thì tự lầm còn có thể, lại dạy người khác 
(là không nên), tự mê không thấy lại còn chê bai kinh Phật, vì thế nên 
lập vô niệm làm tông. 

Này Thiện tri thức, thế nào lập vô niệm làm tông? Chỉ vì miệng 
nói thấy tánh, người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, 
tẤt cả trần lao vọng tưởng từ đây mà sanh. Tự tánh vốn không một 
pháp có thể được, nêu có sở đắc, vọng nói họa phước tức là trần lao tà 
kiến, nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Này Thiện tri thức, vô là 
vô việc gì? niệm là niệm vật nào? Vô đó là không có hai tướng, không có 
các tâm trần lao; niệm là niệm Chân như Bản tánh. Chân như tức là thể 
của niệm, niệm tức là dụng của Chân như, Chân như Tự tánh khởi 
niệm, không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm, Chân như có tánh 
cho nên khởi niệm, Chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc thanh 
chính khi ấy liền hoại. 


Này Thiện tri thức, Chân như Tự tánh khởi niệm, sấu căn tuy có 
thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn cảnh, mà Chân tánh thường 
tự tại, nên kinh nói “hay khéo phân biệt các pháp tướng mà đối với nghĩa 
đệ nhất không có động”. 


-—-o0O--- 


GIẢNG 


Tổ dạy chúng: 


Này Thiện trì thức, pháp môn của ta đây lấy Định Tuệ làm góc, đại 
chúng chớ lâm nói Định Tuệ riêng, Định Tuệ một thể không phải là hai. Định 
là thể của Tuệ, Tuệ là dụng của Định, ngay khi Tuệ, Định ở tại Tuệ, ngay khi 
Định, Tuệ ở tại Định, nếu biết được nghĩa này tức là cái học Định Tuệ bình 
đẳng. Những người học đạo chớ nói trước Định rồi sau mới phát Tuệ, trước 
Tuệ rồi sau mới phát Định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thể ấy thì 
pháp có hai tướng. Miệng nói lời thiện mà trong tâm không thiện thì không có 
Định Tuệ, Định Tuệ không bình đăng. Nếu tâm, miệng đếu là thiện, rong 
ngoài một thứ, Định Tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành không ở chỗ tranh 
cãi, nếu tranh trước sau tức là đông với người mê, không dứt sự hơn thua, trở 
lại tăng ngã và pháp, không lìa bốn tướng. 


Này Thiện trì thức, Định Tuệ ví như cải gì? Vĩ như ngọn đèn và ảnh 
sáng. Có ngọn đèn tức có ảnh sáng, không đèn tức là tối, đèn là thể của ảnh 
sáng, ánh sảng là dụng của đèn, tên tuy có hai mà thể vốn đồng một, pháp 
Định Tuệ này cũng lại nhự thế. 


Phẩm này là những điều chủ yếu của sự tu thiền. Thường trong các 
kinh hay nói do Định mà được Tuệ, do Định phát ra Tuệ, như vậy chúng ta 
thấy Định trước, Tuệ sau; nhưng trong đoạn này Tổ dạy Định Tuệ bình đẳng, 
không có trước sau, như vậy thành ra khác. Nói Định trước Tuệ sau là lỗi nói 
của Tiểu thừa, còn theo lời Tổ dạy thì Định Tuệ đồng thời. Tại sao? Điều này 
khi chúng ta tu rồi tự nhiên thấy. Tôi chỉ cho quí vị thấy một chút. Tỉ dụ như 
khi chúng ta ngồi thiền tâm chúng ta lặng, đó là Định. Nhưng tâm chúng ta 
lặng mà hằng giác tri, giác tri đó là gì? Là Tuệ. Như vậy Tuệ đâu có rời Định. 
Trong khi Định thì có Tuệ, Tuệ sẵn ở trong Định, Định Tuệ không tách rời 
được, nên không thê nói đợi cái này dứt mới phát cái kia, như vậy là thấy 
Định Tuệ riêng biệt, thế nên Tổ không chấp nhận. Lối dạy của Tổ là Định Tuệ 
đồng thời bình đăng, không có trước, không có sau. Ngài dẫn ví dụ như ngọn 
đèn và ánh sáng. Khi chúng ta đốt ngọn đèn lên, ngay khi ngọn đèn vừa cháy 
là có ánh sáng phát ra. Như vậy ngọn đèn là thể, ánh sáng là dụng, thể dụng 
không rời nhau. Cũng thế Định là thể, Tuệ là dụng. Khi tâm mình lặng gọi là 
Định, bởi lặng nên nó mới sáng, cũng như nước trong thì mới sáng, vậy cái 
trong là sáng; cũng như cái gương không có bụi, gương trong thì tự sáng, cái 
sáng không tách rời gương trong được. Định Tuệ cũng thế. Khi những vọng 


tưởng không dây khởi thì tâm lặng, đó gọi là Định, và khi Định thì Tuệ đã sẵn 
ở trong, nên nói trí tuệ không rời chánh định mà chánh định cũng không rời trí 
tuệ, hai cái không hai, không khác, nếu thấy hai, thấy khác, tức nhiên không 
đúng lẽ thật. Như ngọn đèn và ánh sáng tuy hai tên nhưng hai cái có tách rời 
được không? Nếu nghe hai tên chúng ta nói cái này riêng cái kia riêng thì 
không bao giờ đúng; như vậy để hiểu rõ rằng ngọn đèn và ánh sáng không rời 
nhau được, thì Định Tuệ cũng không rời nhau được, đó là thí dụ để hiểu rõ 
pháp. 
Tổ dạy chúng: 


Này Thiện trì thức, Nhất hạnh tam-muội là đối với tất cả chỗ, đi đứng 
ngôi nằm thường hành một trực tâm ấy vậy. Kinh Tịnh Danh nói: Trực tâm là 
đạo tràng, trực tâm là Tịnh độ. Tám chớ làm những chuyện siểm khúc, miệng 
chỉ nói trực, miệng nói Nhất hạnh tam-muội mà không hành trực tâm, còn 
hành trực tâm, đổi với tất cả pháp chớ có chấp trước. 


Tiếp theo Tổ dạy về Nhất hạnh tam-muội. Tam-muội là chánh định. 
Một hạnh ở trong chánh định là thế nào? Nghĩa là trong tất cả chỗ, đi, đứng, 
ngồi, nằm chỉ là một trực tâm, gọi là Nhất hạnh tam-muội. Không phải chỉ 
ngôi thăng mới là Nhất hạnh tam-muội. Không phải chỉ ở tại chùa, mà ở tất cả 
chỗ, nghĩa là ở chợ, ở xóm làng v.v... đi đứng năm ngồi đều một trực tâm, đó 
là Nhất hạnh tam-muội. Ngài dẫn kinh Tịnh Danh (kinh Duy-ma-cật): “Trực 
tâm là đạo tràng, trực tâm là Tịnh độ” nghĩa là tâm mình ngay thắng đó là đạo 
tràng, tâm mình ngay thăng đó là Tịnh độ. Chữ ngay thắng này tôi sợ nhiều 
người hiểu lầm, nên tôi giản trạch rõ một chút. Có nhiều người nói: Tôi không 
cân niệm Phật, không cân tụng kinh, không cần thọ giới, không cần tu thiền gì 
cả, tâm tôi ngay thăng là được rồi! Họ cho rằng họ thấy thế nào thì nói thế ấy, 
đó là tâm ngay thăng. Nói như thế đối với đạo Phật chưa phải ngay thắng. Tại 
sao? Vì còn ở trong “Có, Không, Phải, Quấy” nên chưa ngay. Khi nói phải, 
khi nói quấy, khi nói có, khi nói không, thành ra còn ở hai bên, chớ chưa phải 
là ngay. Trực tâm đây là không kẹt ở hai bên. Điều này thật không đơn giản 
đâu. Đừng nghĩ rằng: “tôi thấy sao nói vậy” là trực tâm, đó là trực tâm ở thế 
ø1an, còn trực tâm Tổ nói đây là tâm không kẹt hai bên. Người được như vậy 
thì ở chỗ nào cũng là đạo tràng, ở chỗ nào cũng là Tịnh độ. 

Ngài quở: Có những người chỉ nói ở ngoài miệng là trực mà hạnh 
không trực, tức là không hành trực tâm; còn người hành trực tâm là đối với tất 
cả pháp không có chấp trước, tức là đối với tất cả pháp không dính không kẹt 
vào bên này hay bên kia... Như vậy đối với tất cả pháp chớ có chấp trước! 


Người mê chấp Pháp tướng, chấp Nhất hạnh tam-muội, chỉ nói ngôi 
không động, tâm vọng không khởi tức là Nhát hạnh tam-muội, người khởi 
hiệu thê này tức là đông với vô tình, trở lại là nhân duyên chướng đạo. 


Người mê không hiểu, chấp trước Nhất hạnh tam-muội, họ cho rằng chỉ 
khi ngồi yên bất động, tâm vọng không khởi nữa, đó là Nhất hạnh tam-muội, 
hiểu như vậy Tổ cho là đồng với vô tình. ĐI, đứng, nằm, ngồi, nơi nơi đều 
trực tâm, nơi nơi đừng dính mắc, đó mới là Nhất hạnh tam-muội, chớ không 
phải ngồi đè cho tâm lặng xuống không biết gì cả là Nhất hạnh tam-muội. 
Nếu chỉ đè cho tâm lặng xuống không biết gì thì Tổ bảo đó là đồng, VỚI Cây 
đá, đồng với vô tình, chớ không phải là tri giác. Lặng mà hằng tri, hằng giác 
mới đúng. Trái lại đè để tâm không biết gì đó là đồng với vô tình, là nhân 
duyên chướng đạo. 


Này Thiện trí thức, đạo phải thông lưu, do đâu trở lại ngưng trệ, tâm 
không trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. Tâm nếu trụ pháp goi là tự phược, 
nếu nói thường ngôi không động, ấy chỉ như ngài Xá-lợi-phất ngôi yên trong 
rừng lại bị ngài Duy-mma-cật quở trách. 


Đạo là phải thông lưu. Thông lưu tức là luôn luôn linh động mà không 
dính mắc. Đạo không phải là việc ngồi kềm đè cho tâm lặng yên rồi gọi là 
đạo, mà luôn luôn trong mọi động tác đi, đứng, năm, ngồi đều không dính 
mắc, đó mới là đạo. Đạo là thông lưu như vậy. Hiểu như thế, chúng ta mới 
thấy đạo không phải do tâm chúng ta kẹt một chỗ, trái lại đối với pháp luôn 
luôn không dính mắc, đó là thông lưu. Cũng như một bè cây thả trôi trên 
sông, nếu bẻ cây tấp vào bờ nào thì bè cây đó không trôi suông, vì trôi suông 
là không bị dính, không tấp vào đâu cả. Cũng thế đạo hạnh được thông lưu là 
không dính, không mắc, nếu ai đối tất cả pháp không dính không mắc, đó là 
người thấy đạo, trái lại người nào còn dính mắc thì không thấy đạo, cả đến 
dính mắc vào pháp mình tu, chấp vào đó để kềm tâm cũng không thấy đạo 
nữa, đó là chỗ chân thật. 


Nếu tâm chúng ta kẹt vào một pháp nào thì gọi là tự phược. Nếu 
nói ngồi yên không động là đạo thì tại sao ngài Xá-lợi-phất ngồi yên 
trong rừng lại bị ngài Duy-ma-cật quở trách? Như vậy việc ngồi yên 


chưa hắn là đạo, đạo là thông lưu tức là không dính không chấp. 


Này Thiện trì thức, lại có người dạy ngôi khản tâm quán tịnh, không 
động không khởi, từ đáy mà lập công khóa, người mê không hiệu liên chấp 


thành ra điên cuông; những người như thế này thật là đông, dạy nhau như 
thế, nên biết đó là lâm lớn. 

Đây là Tổ muốn chỉ ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú dạy ngồi thiền là 
khán tâm quán tịnh tức là nhìn tâm mình và nhìn chỗ nó lặng lẽ. Nếu nhìn chỗ 
lặng lẽ thì lặng lẽ là cái bị nhìn, không phải mình mà chấp là mình, đó là lầm. 
Số người lầm như thế rất nhiều, nếu dạy nhau như vậy là lầm lớn. 


Tổ dạy chúng: 


Này Thiện tri thức, xưa nay chánh giáo không có đồn tiệm, tánh người 
tự có lợi và độn, người mê thì lần lần khế hợp, người ngộ thời chóng tu, fự 
biết Bản tâm, tự thấy Bản tánh, tức là không có sai biệt, do đó nên lập giả 
danh đốn tiệm. 


Này Thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trước đến nay, trước lập Vô 
niệm làm tông, Vô tướng làm thê, Vô trụ làm bản. 


Tông tức là chủ, vô tướng là cái không tướng, bản là gốc. Đây là ba 
điểm then chốt trong lỗi dạy của Lục Tổ: vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, 
vô trụ làm bản. 

Vô tướng là đổi với tướng mà lìa tưởng; vô niệm là đối với niệm mà 
không niệm; vô trụ là Bản tảnh của người. 

Vô tướng là thế nào? Ngay nơi tướng mà lìa tướng đó gọi là vô tướng. 
Tỉ dụ như ngay bình bông này mà lìa bình bông là thế nào? Chúng ta cũng 
nhìn bình bông, nhưng không có niệm phân biệt đẹp xấu, là ngay bình bông 
mà lìa bình bông. Nếu vừa nhìn bình bông liền phân biệt đẹp xấu là dính mắc 
nơi bình bông, như vậy lìa bình bông là thấy mà không dính, chớ không phải 
nhắm mắt đừng thấy nó mới gọi là lìa. Điểm này phải hiểu thật rõ cho khỏi 
lầm, nghe nói lìa tướng rồi đi đâu cũng che mắt lại, không nhìn cảnh vật vì sợ 
thấy nó là kẹt với tướng. Không phải như thế. Ngay nơi tướng, thấy vẫn thấy 
nhưng không thêm niệm gì để phân biệt, để so sánh thì đó là lìa tướng; nơi 
tướng mà lìa tướng đó là vô tướng. 

Vô niệm là thế nào? Đối với niệm mà không niệm. 

Vô trụ là thế nào? Bản tánh của người là vô trụ nên mới lập vô trụ làm 
bản, tức là Bản tánh của chúng ta không dính, không mắc, dính mắc đó là 
vọng chớ không phải Bản tánh. 

Ở thể gian nào là thiện ác, tốt xấu, cho đến những việc oán cùng với 
thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua v.v... thảy đều đem về không; 
không nghĩ trả thù hại lại, trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, nếu niệm 


trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong môi niệm tương tục không dứt gọi là hệ 
phược (trói buộc). 


Ở thể gian, tất cả những việc hơn thua, phải quấy, tốt xấu v.v... đều đưa 
về không. Tại sao? Thí dụ việc phải quấy ở thế gian, có có định hay không? 
Một việc vào ngày xưa là phải, ngày nay cũng phải và muôn đời là phải? hoặc 
vào ngày xưa là quấy, ngày nay cũng quấy và muôn đời là quấy? hay việc 
phải quây chỉ tùy thời? Vào một thời nào đó đặt cho một việc nào đó là phải 
thì nó phải, đến một thời khác đối nó là quây thì nó quấy. Như vậy phải quây 
đâu có có định, đã không có định thì chấp làm gì? Không cố định nên nói nó 
là không. Tôi thí dụ một việc nhỏ như người Việt Nam ra đường đi phía tay 
mặt là phải, nếu sang Ấn Độ hay sang Anh thì đi phía tay trái là phải. Như 
vậy phải quấy là tùy địa phương và tùy thời, chớ không có định. Thế nên 
chúng ta phải hiểu rõ rằng tất cả những việc phải quây chỉ là đối đãi thôi, 
không có thật; đã không thật mà chấp là chân lý thì sai, cho nên nói tất cả đều 
đưa vào không. Cả tốt xấu cũng vậy, ví dụ như có một người nam hoặc một 
người nữ thật đẹp, nhưng bất thần một hôm họ bị nỗi đơn thì lúc đó quí vị còn 
khen người đó đẹp nữa không? Như vậy cái đẹp xâu không cô định, nó không 
thật, những cái không thật mà chúng ta chấp, rồi mê say có phải là điên cuồng 
hay không? Nếu không thật thì đưa nó vào không! 


Tóm lại, tất cả những phải quấy, tốt xấu, hơn thua đều không thật, nên 
khi nó xảy đến liền đưa vào chỗ hư giả thì mọi việc đều an bài. Trái lại, nếu 
chấp phải, chấp quấy thì buồn bực phiền não đủ thứ... Đó là Tổ chỉ cho chúng 
ta một lẽ thật. Thế nên tất cả đều đưa vào không, “không nghĩ trả thù hại lại, 
trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước”, tức là trong mỗi niệm không suy 
nghĩ về cảnh này cảnh khác. “Nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau, trong 
môi niệm tương tục không dứt gọi là hệ phược.” Nếu chúng ta quen nghĩ việc 
này việc kia rồi niệm trước mất, niệm kế hiện, niệm kế mất, niệm sau hiện 
liên tục không dừng thì đó là bị trói buộc. Người nào cứ niệm niệm liên tục là 
kẻ bị trói buộc. Chúng ta có bị không? Tất cả chúng ta đều bị trói buộc là vì 
niệm niệm không dừng, nên không bao giờ chúng ta được an ổn. Nếu có 
những lúc lặng hết niệm, chúng ta đi tới đi lui, hoạt động mà vẫn an nhiên, đó 
là tự tại thì cảnh nào cũng là Tây phương, là Tịnh độ cả. Như vậy trói buộc là 
tại nệm của mình trói buộc nên nói là bị phược. 

Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ, tức là không phược. Đây là lấy 
vô trụ làm góc. 

Đối với các pháp chúng ta không dấy niệm dính với nó là không bị trói, 
nếu dính với nó là bị trói. Chúng ta cứ nói rằng chúng ta ở trong cõi phiền não 
trần lao bị trói buộc, cảnh trói buộc hay aI trói buộc? Chính mình trói mình, 


mình trói mình với vật này, với cảnh kia, nên khi vật đó bị mắt mình sầu khô. 
Ví như quí đạo hữu đang mang một chiếc cà rá quí, khi nó TƠI mất, hoặc bị ai 
giật mắt thì thế nào? Nếu nó mất rồi thôi, thì an lành biết mấy, còn nếu mắt 
rồi về nhà rầu rĩ v.v... như vậy là chiếc cà rá trói mình hay mình trói chiếc cà 
rá? Rõ ràng là mình trói nó. Nó chỉ là một bộ phận vô tình thôi, vì mình cứ 
nhớ nó thành mình khổ. Như vậy đề thấy rằng vì chúng ta dính vào các pháp, 
nên chúng ta thấy pháp trói mình, chớ sự thật pháp nào có trói mình! Đây là 
lấy vô trụ làm gốc. Vô trụ là như thế, tức là không dính không mắc với pháp 
nào cả thì đó là vô trụ, đó là sống trở về với Bản tánh của mình, vì Bản tánh là 
vô trụ nên chính Bản tánh là góc. 

Này Thiện trì thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi 
tưởng tức là Pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Này Thiện trì 
thức, đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Đối trên niệm 
thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. 


Tổ lại định nghĩa thế nào là lẫy vô tướng làm thể. Ngay các tướng 
chúng ta không dính mắc các tướng thì Pháp thể của mình lúc nào cũng thanh 
tịnh. Ba điều này tuy nói là ba, nhưng nhìn kỹ thấy không có khác. Vô tướng 
là ngay nơi tướng mà lìa tướng, vô trụ là ngay nơi cảnh mà không dính cảnh, 
vô niệm là ngay nơi niệm mà buông xả không khởi; như vậy đối với cảnh 
không dính, không kẹt, không dấy niệm chạy theo cảnh thì đó là vô niệm, vô 
tướng, vô trụ. Rõ ràng là thế! 


Nếu chỉ trăm vật chăng nghĩ, niệm phải trừ hết, một niệm dưt tức là 
chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ây là lâm to. 


Ngài lại nhắc đến cái bệnh Ngài đã nói trong đoạn trước. Ngài sợ chúng 
ta ngồi rồi cứ đè không cho nghĩ gì hết. Phương pháp Tổ dạy chúng ta tuy 
khó, nhưng nếu biết tu thì rất nhàn. Chúng ta không phải ngôi suốt ba, bốn 
tiếng đồng hồ, chúng ta vẫn đi tới đi lui, tiếp xúc mọi cảnh, nhưng trên cảnh 
mà không dính cảnh là vô trụ, ngay nơi cảnh mà lìa cảnh là vô tướng, ngay 
nơi cảnh mà không dây niệm là vô niệm. Như vậy Ngài bắt chúng ta đối cảnh 
chớ không trốn cảnh, đối cảnh nhưng đi đứng nằm ngồi... trong mọi hoạt động 
đều thông lưu, không kẹt trên cảnh, đó là đúng lời dạy của Ngài. Trái lại nếu 
chúng ta cứ đè tâm mình cho nó không ngơ thì dứt niệm. Ngài bảo nếu niệm 
hết là chết, vì niệm là dụng của Tâm thể mà Tâm thê bặt rồi tức là chết, chết 
rôi là đi thọ sanh nơi khác. Như thế là lầm. 

Người học đạo suy nghĩ đó, nếu không biết cái ý của pháp thì tự lâm 
còn có thể, lại dạy người khác (là không nên), tự mê không thấy lại còn chê 
bai kinh Phật, vì thế nên lập vô niệm làm tông. Này Thiện tri thức, thế nào lập 


vô niệm làm tông? Chỉ vì miệng nói thấy tánh, người mê ở trên cảnh có niệm, 
trên niệm lại khởi tà kiến, tắt cả trần lao vọng tưởng từ đây mà sanh. 

Ngài lại giải thích: Tại sao lập vô niệm làm tông? Vì có nhiều người 
nói rằng mình thấy tánh, nhưng trên cảnh lại khởi niệm, rồi trên niệm lại sanh 
tà kiến. Tỉ dụ như trên cảnh này, tôi khởi niệm hoa hường đẹp, hoa hường quí. 
Nếu có người khác nói hoa hường không quí bằng hoa mẫu đơn chăng hạn, 
tức nhiên tôi không chịu rồi cãi nhau... Hoa là hoa, không tự nói quí tiện. 
Chúng ta chấp cái này quí, cái kia tiện thì đó là tà kiến. Trên niệm khởi thêm 
tà kiến, người nghiêng bên này, người nghiêng bên kia thành ra chuyện cãi 
nhau vô ích, do đó sanh ra đủ thứ trần lao vọng tưởng. 


Tự tánh vốn không một pháp có thể được, nếu có sở đắc, vọng nói họa 
phước tức là trần lao tà kiến, nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. 


Tổ chỉ chỗ tu của chúng ta. Người tu thâm sâu rồi thì sống với Tự tánh 
thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh không có một pháp, như Ngài đã từng nói “Bản 
lai vô nhất vật”; ở đây Ngài cũng nhắc lại Bản tánh không có một pháp. Đã 
không một pháp có thể được, nêu vừa hơi yên liền nói tôi được thanh tịnh, rồi 
nói chuyện họa phước của người... như ông kia ba tháng nữa sẽ gặp tai nạn, 
bà này ba tháng nữa sẽ được phước gặp điều may v.v... thì đó là tà kiến. 
Chúng ta biết Tự tánh vốn thanh tịnh, không có một pháp thì nói gì là sở đắc, 
không sở đắc thì có gì mà nói họa nói phước cho người. Nhưng hiện nay có 
một số người tu được chút ít hay nói họa nói phước, nói chuyện quá khứ vị lai 

v.... chúng ta biết những người đó là tà, không phải là người chân chánh. 

Này Thiện tri thức, vô là vô việc gì? Niệm là niệm vật nào? Vô đó là 
không có hai tướng, không có các tâm trần lao; niệm là niệm Chân như Bản 
tánh. 

Ngài nhắc lại: Pháp môn của Ngài lập vô niệm làm tông. Vô là vô việc 
gì? Ngài dạy: Vô là tất cả phiền não trần lao không dấy động. Niệm là niệm 
vật nào? Niệm là hằng nhớ Chân như Tự tánh của mình, hằng nhớ Tánh giác 
của mình, không chạy theo cảnh... 


Chân như tức là thể của niệm, niệm tức là dụng của Chán nhựụ, Chán 
như Tự tánh khởi niệm, không phải mắt, tai, mũi, lưỡi hay khởi niệm, Chán 
như có tánh cho nên khởi niệm, Chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc 
thanh chính khi ấy liên hoại. Này Thiện tri thức, Chân như Tự tảnh khởi niệm, 
sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn cảnh, mà Chân tảnh 
thường tự tại, nên kinh nói “hay khéo phân biệt các pháp tướng mà đối với 
nghĩa đệ nhất không có động ”. 


Sau cùng Ngài chỉ cho chúng ta hiểu niệm khởi là từ Chân như. Như 
vậy chúng ta khởi nệm để niệm Chân như thì được, còn khởi niệm chạy theo 
cảnh thì sai. Khởi niệm chạy theo cảnh đó là dính với cảnh, còn xoay niệm trở 
về Chân như là đúng. Nhưng xoay niệm niệm Chân như là thế nào? Là nghe 
tiếng mà không chạy theo tiếng, hằng nhớ mình có cái hay nghe, có cái đang 
nghe mới biết nghe tiếng; cũng như thấy cảnh mình không phân biệt cảnh đẹp 
hay xấu mà biết mình đang thấy, đó là niệm Chân như. Hằng nhớ Tự tánh của 
chính mình, nhớ là niệm, niệm Bản tánh của mình đó là nệm Chân như. 


Tóm lại, trong phần này Tổ nói về Định Tuệ. Theo Tổ, Định Tuệ bình 
đăng không có trước sau, và điểm chủ yếu Tổ dạy chúng ta tu gồm có ba 
phần: vô niệm, vô tướng và vô trụ. Vô niệm là tông, vô tướng là thể, vô trụ là 
bản. Đó là những điều thiết yếu trong sự tu hành, ai tu theo Lục Tổ mà không 
biết ba điều này là không biết đường lối tu. 


-—-OÔO--- 


PHẨM 05. TỌA THIÊN 


DỊCH 


Tổ dạy chúng: 


Pháp môn Tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không 
chấp nơi tịnh, cũng chắng phải chắng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vôn 
là vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp 
tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy Chân như, chỉ 
không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh trở lại 
sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh 
không hình tướng trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu, người khởi kiến 
giải này là chướng tự Bản tánh trở lại bị tịnh trói. 

Này Thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả 
người, không thấy việc phải quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người tức là Tự 
tánh bất động. 

Này Thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói 
việc phải quấy, hay đở, tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp 
tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo. 


Tổ dạy chúng: 


Này Thiện tri thức, sao gọi là Tọa thiền? Trong pháp môn này 
không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm 
niệm chẳng khởi gọi là tọa, trong thấy Tự tánh chẳng động gọi là thiền. 


Này Thiện tri thức, sao gọi là Thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, 
trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn; 
ngoài nêu lìa tướng tầm tức chắng loạn, Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì 
thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn; nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng 
loạn â ấy là chân định vậy. 


Này Thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn 
tức là định, ngoài thiên trong định, ây gọi là Thiên định. Kinh Bô-tát Giới 
nói: Bản tánh của ta vôn tự thanh tịnh. 


Này Thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được Bản tánh thanh 
tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. 


-==0()0--- 


GIẢNG 


Tổ dạy chúng: 


Pháp môn Tọa thiên này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi 
tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết 
tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tảnh người vốn 
là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy Chân như, chỉ Không có vọng tưởng thì tánh 
tự thanh tịnh. Khởi tám chấp tịnh trở lại sanh ra cải tịnh vọng. Vọng không có 
chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh không hình tướng trở lại lập tướng tịnh, nói là 
công phu, người khởi kiến giải này là chướng tự Bản tánh trở lại bị tịnh trói. 


Phẩm này cho chúng ta biết rõ chủ trương của Lục Tổ dạy tọa thiền. 
Ngài nêu lên ba điểm trong pháp môn tọa thiền của Ngài: điểm thứ nhất là 
“không chấp tâm”, điểm thứ hai là “không chấp tịnh”, điểm thứ ba là “cũng 
chẳng. phải chẳng động” tức là có động, nếu động làm sao tọa thiền? Đoạn 
sau TỔ giảng rõ. Tại sao không chấp. tâm? Tâm mà chúng ta cho là tâm mình, 
Ngài nói tâm đó nguyên là vọng. Dấy khởi phân biệt, nghĩ việc này việc kia 
v.v... cho đó là tâm thì tâm đó làm sao thật được. Thế nên nếu chấp tâm tức là 
chấp vọng, nếu chấp vọng là mình, thì đúng hay sai? Nên nói tâm vốn là 
vọng, chỉ cần biết nó như huyễn, nghĩa là biết nó hư giả là được. Người tu 
phải thấy rõ lẽ thật, không nên chấp, nghe nói tâm mình mà không biết tâm 
như thế nào. Những vọng tâm dấy động, nay biết rõ nó là vọng, tự nhiên nó 
hết, chấp làm gì. 


Lại có nhiều người ngồi nhìn, khi được yên lặng, chấp cái thanh tịnh là 
mình, đó là chấp tịnh. Ngài dạy rằng: Tánh người vốn là tịnh, Bản tánh mình 
như tánh nghe tánh thấy của chúng ta, tịnh hay động? Vì nó vô tướng, vì nó 
hằng bất động nên nó thanh tịnh. Tỉ dụ như cái nghe của mình, nếu tìm lại 
tướng của nó thì không có nhưng hằng nghe; cái thấy của mình tìm tướng 
không có nhưng hằng thấy, chính cái không tướng đó là thanh tịnh. Như vậy 
tự nó đã thanh tịnh, tìm tịnh làm chị. Tìm tịnh thành ra tìm thêm một cái thứ 
hai nữa, như vậy tự nhiên chúng ta mất Tự tánh của mình mà không hay. Cái 
nghe, cái thấy cho đến tâm niệm thanh tịnh của mình, tất cả là một Thể thanh 
tịnh sẵn có của tất cả chúng ta, do vọng niệm dây lên che đậy Chân như. Chân 
như chỉ tánh tịnh sẵn có của chúng ta. Vì vọng niệm dây lên nên cái tịnh bị 
khuất, nay chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh, vì thế chỉ cần 
không vọng tưởng là đủ, chớ đừng tìm cái thanh tịnh. Nhiều người không hiểu 
cứ ngồi tìm cho tướng thanh tịnh hiện ra, đến khi nào có? Nếu ngồi yên tịnh, 
vọng tưởng dấy lên biết là vọng, không theo nó thì vọng lặng xuống, Chân 
như hay Bản tánh thanh tịnh hiện tiền không cần phải tìm, phải chấp, chấp 
tịnh là bệnh. Thế nên nói nếu khởi tâm chấp tịnh trở lại sanh tịnh vọng. Tịnh 
là không vọng, tự nó là tịnh, tịnh đó mới thật, còn khởi niệm tìm tịnh thì tịnh 
đó là tịnh vọng. Vì thế khi tu phải thận trọng, có người nghe nói tâm mình 
thênh thang như hư không, lại tưởng tâm mình rộng như hư không, họ tưởng 
như thế và nói như vậy là đúng. Thênh thang là tự nó thênh thang, chớ tưởng 
nó thênh thang thì cái tưởng đó là bệnh, đây là chỗ lầm lẫn của nhiều người 
tu. Vọng không có chỗ nơi, do chấp mà thành vọng. Nếu hiểu thật kỹ thì trong 
cuộc sống của chúng ta, việc tu thật là đễ, còn không hiểu thì việc tu thật là 
khó. A1 tu cũng sợ vọng. Vọng liên miên không dừng, nhưng thử hỏi tại sao 
có vọng? - Tại chấp mà có! Thí dụ như tôi đang đi, chợt nghe một đứa bé gọi 
tên tôi. Nếu tôi cười và đi thắng thì tôi có vọng không? Nếu nghe gọi tên, tôi 
nghĩ thăng bé hỗn, dám gọi tên người lớn, vừa nghĩ như thế là bao nhiêu vọng 
tưởng sanh. Như vậy vừa dây một niệm chấp là bao nhiêu vọng tưởng sanh. 
Trái lại nễu bỏ qua không chấp thì không có vọng tưởng. Thế nên vọng không 
có chỗ nơi, nó không thật, do chấp mà thành vọng. Giả sử quí vị đang ngôi 
nói chuyện với nhau, có ai lỡ nói một câu quá đáng, nếu thông qua thì không 
loạn, nêễu chấp vào câu đó cho là họ khi mình hay mỉa mai mình, vừa có niệm 
nghĩ như thế là bất an ngay, vậy bất an gốc từ đâu? Từ chấp mà ra, nên niệm 
chấp biến thành vọng. Nếu chúng ta không có niệm chấp thì vọng không có. 
Người không chấp thì an ôn. Nếu chúng ta gan dạ, nghe thấy mọi việc đều 
không chấp thì chúng ta tu rất dễ. Hiện nay, sở đĩ ai cũng than thở tu khó là tại 
chấp; do đây chúng ta mới hiểu rõ ý lời nói “Thiền tông phá chấp” là thế. Nếu 
hết chấp thì đâu có vọng. Nay muốn đẹp vọng mà không phá chấp thì làm sao 
vọng hết? Ngồi thiền muốn vọng không khởi, nhưng ai nói câu gì cũng chấp, 


cũng phân biệt phải quấy khen chê, như vậy có hết vọng được không? Hăn là 
không. Tột cùng chỗ không yên của chúng ta gốc từ chấp, nếu buông được 
chấp thì mọi việc đều yên. Vì thế người tu càng chấp nhiều thì càng khó tu. 
Người nào mở miệng nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, người đó khó tu 
nhất, còn người nào gặp việc gì cũng xí xóa bỏ qua thì người đó dễ tu. Thế 
nên tất cả chấp là gốc của phiên não, của vọng tưởng, vÌ thế Tổ bảo: “vọng 
không có xứ sở, do chấp thành vọng”, nhớ điểm đó mới hiểu ý nghĩa “phá 
chấp” trong Thiền tông. 


Tuy nhiên hiện nay có nhiều người hiểu lầm, nghe nói tu thiền phá 
chấp mới bày đặt những hình thức lạ đời nói là để phá chấp. Ví dụ như người 
tu mà ăn mặc xốc xếch, áo không gài hoặc vô quán ngôi ăn mặn rồi nói tôi 
phá chấp. Như vậy phải phá chấp không? Hay chỉ làm chướng mắt thiên hạ, 
lại thêm bệnh? Tất cả những việc phá chấp như vậy là sự lầm lẫn của những 
người nông nôi, không hiểu được ý Tổ, ý Phật, lại đem những lời Phật, Tổ ra 
để ngụy biện cho những hành động lầm lẫn tội lỗi của họ, đó không phải là 
người hiểu đạo. Phá chấp là khi việc xảy đến hoặc khen chê, hoặc hơn thua, 
phải quấy, chúng ta không chấp, đó mới là phá chấp. Vì thế Phật tử hay Tăng 
Ni phải hiểu thấu đáo lời Phật, Tổ dạy. Chúng ta biết vọng gốc từ chấp, nêu 
không chấp là vọng hết, vậy muốn hết vọng trước tiên phải hết chấp, chớ nếu 
vân cứ chấp : thì không bao giờ đẹp hết vọng được. Cũng như sóng dây động là 
bởi gió, muốn sóng lặng trước hết gió phải lặng. Biết cái nào trước, cái nảo 
sau thì sự tu hành của chúng ta mới không tốn công vô ích. Nếu chúng ta ngồi 
cứ đè vọng cho nó lặng xuống, nhưng ai nói chi mình chấp nấy thì chừng nào 
mới hết vọng? Kèm mãi rôi đau đầu, rồi phiền não, cho là tu không hiệu quả 
gì cả. Không hiệu quả, gốc tại cái chấp của mình. Nói thế để rõ trong việc tu, 
việc nào là gốc, việc nào là ngọn, nếu không hiểu thì tu không kết quả, lại 
sanh nhọc nhẫn. 


Vọng tưởng gốc từ chấp mà ra, ai buông được các chấp thì hết vọng 
tưởng. Nhưng chấp những gì? Đó là câu hỏi thiết yếu. Trong phần trên, tôi đã 
nói lược qua, chấp là chấp phải quấy, tốt xấu v.v... Ví như tôi nói bình bông 
này đẹp, nhưng người có con mắt mỹ thuật khác tôi, nói bình bông không đẹp. 
Nếu tôi chấp lời nói của tôi là chân lý thì, tôi nổi giận ngay, trái lại nếu tôi 
không chấp, tôi chỉ cười, việc sẽ êm. Mình có cái nhìn khác, người có cái nhìn 
khác, tại sao bắt người phải nhìn giống mình? Cả đến con người mình, sự ăn 
mặc của mình cũng vậy. Thí dụ chúng ta cao, người ta nói mình cao như cây 
tre nêu, mình giận; nếu mình lùn, họ nói mình lùn tt mình cũng giận. Tại sao 
chúng ta giận? Chỉ vì chấp mình là đẹp nên ai nói xấu thì mình giận. Giả sử 
chúng ta đang ăn cơm, có người đến chê thức ăn của ta thế này thế kia, nếu 
chúng ta giận là ta cũng chấp rồi. Hoặc chúng ta mặc chiếc áo, có người chê 


màu áo là xấu, họ chê mặc họ, mình thích thì cứ mặc, không phải vì lẽ họ nói 
sắc áo xấu rồi chiếc áo biến thành xấu nên chúng ta giận họ. Tóm lại từ ngôn 
ngữ đến việc ăn mặc, nhà cửa, con cái, tất cả chúng ta đều chấp là chân lý, là 
hơn hết nên ai vừa chạm đến là chúng ta nổi sân liền. Nếu cứ chấp như vậy, 
chúng ta sẽ phiền não nhiều, vì có người trực tính thấy xấu thì nói xấu, thấy 
tốt thì nói tốt, nhưng chúng ta chỉ thích nghe nói tốt, nên nghe nói xâu là 
phiền não. Lại có nhiều người xấu tính, thích mỉa mai chơi, thấy chúng ta 
thích được khen, sợ bị chê, họ mỉa mai chơi vài lời chúng ta cũng phiền não.. 
Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta sống đúng với sở nguyện, còn người 
chung quanh cũng có quyền nhìn những gì tốt xâu theo nhãn quan của môi 
người, vậy chúng ta không nên cố chấp; không cố chấp tức nhiên không có 
vọng tưởng, giả sử có thì cũng nhẹ thôi, buông xả sẽ đễ dàng. Nếu buông xả 
được chấp thì việc tu sẽ dễ được năm mươi phần trăm rồi, trái lại nếu chấp 
quá nặng thì việc tu sẽ thật khó. Nếu cứ cô chấp, dầu phương pháp hay do 
Phật đem tới cũng không giúp hết vọng được, vì chấp không bỏ thì vọng 
không bao giờ dừng, đó là một lẽ thật. Thế nên khi học đạo một câu nói của 
Phật, của Tổ đủ cho chúng ta sống, nhưng tiếc là chúng ta hơi xem thường 
nên tu không tiễn được. 


Tóm lại, điểm đầu tiên là vọng gốc từ chấp mà ra, nên chấp tâm cũng là 
bệnh. Điểm thứ hai là nhiều người tu cứ khán tịnh, tức là trông thấy cái tịnh, 
nhưng tịnh cần gì trông thấy, chỉ không vọng là tịnh, vậy chấp tịnh cũng là 
tịnh của vọng chớ không phải là tịnh chân thật. 


Này Thiện trí thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả 
người, không thây việc phải quáy, tôt xáu, lôi lâm của người tức là Tự tánh 
bát động. 


Thấy tất cả người, nhưng không thấy việc phải quấy tốt xấu của họ thì 
chúng ta đâu có phê bình, không phê bình thì đâu có loạn tưởng. Trái lại thấy 
ai chúng ta cũng thấy phải quấy tốt xấu, tự nhiên chúng ta sẽ phê bình, có phê 
bình tức nhiên có vọng tưởng, thấy mười người thì mười lần vọng tưởng, 
vọng tưởng tức là động. Theo Tổ, không phải người tu ngôi nhắm mắt là hết 
động. Tổ cho chúng ta thấy tất cả người, nhưng khi thấy tất cả người, đừng 
thấy việc phải quấy, tốt xâu của họ, đó là bất động. Như vậy, thấy tất cả người, 
lúc đó là động nhưng trong động mà không động, vì nhìn tất cả người nhưng 
chúng ta không kẹt vào việc phải quấy tốt xấu của người thì đâu có động. Như 
vậy phương pháp Tổ dạy rất là dễ, nhưng cũng rất là khó, là vì không bắt 
chúng ta ngôi thiền, mắt nhìn xuống một chỗ, Ngài cho chúng ta tiếp xúc với 
tất cả, chỉ đừng thấy điều phải quây, hay dở của người thì sự tiếp xúc không 
có lỗi gì cả, tức là động mà bất động. Còn chúng ta ngồi nhắm mắt nhưng cứ 
nhớ người này phải, người kia quấy thì nhắm mắt ngồi yên vẫn là động. Tóm 


lại Ngài dạy tu hạnh bất động là khi thấy tất cả người không thấy việc phải 
quấy, tốt xấu, lỗi lầm của người, “tức là Tự tánh bất động”. Cái bất động đó là 
cái bất động của Tự tánh, cái bất động chân thật, không do đè hay kềm gì cả. 

Này Thiện trí thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liên nói việc 
phải quấy, hay đở, tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm, 
chấp tịnh tức là chướng đạo. 


Đến đây Tổ mới quở. Người mê ngồi yên, nghiêm chỉnh lắm, thân 
không động nhưng mở miệng thì nói việc phải quây, hay đở, tốt xấu của 
người, như vậy là trái với đạo. Tại sao? Vì khi nói như thế là tâm đã động, 
tâm động tức trái với đạo! Thấy như thanh tịnh nhưng thật không tịnh. Trái lại 
nếu thấy tất cả người mà không thấy việc phải quây của người thì thân xem 
như động (vì tới lui, qua lại) nhưng tâm vân không động, đó mới là Tự tánh 
định, tức định của Tự tánh. Vậy nên ngôi thiền hay không ngồi thiền? Nếu 
không ngồi thiền thì phải thấy như lời Tổ dạy mới được, chớ không ngồi thiền 
sa đến người này người kia Tôi về phê bình người này thế này, người kia thế 

.. thì việc không ngồi thiền đó là bệnh, bệnh nặng! Tổ dạy thật là đơn giản, 
Ngài chỉ cho chúng ta thấy chủ yếu của sự tu hành. Thế nên người tu nếu phải 
quấy, hay đở, tốt xấu đều không chấp đó là hợp với đạo; nếu còn chấp là trái 
với đạo, dầu ngồi yên cũng chưa phải là yên. Sau cùng Ngài kết thúc: Chấp 
tâm, chấp tịnh tức là chướng đạo. 


Tổ dạy chúng: 


Này Thiện tri thức, sao gọi là Tọa thiển? Trong pháp môn này không 
chướng không ngại, ngoài đổi với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng 
khởi gọi là tọa, trong thấy Tự tánh chẳng động gọi là thiên. 

Đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm không khởi, đó là tọa; thành 
ra tọa này là tâm lặng xuống gọi là tọa chớ không phải ngồi là tọa. Trong thấy 
Tự tánh chăng động gọi là thiền. Nhận ra Tự tánh bất động của mình là thiền. 
Giả sử đang đi ngoài đường mà chúng ta sống. được với Tự tánh mình, tâm 
không khởi, đó là tọa thiền, còn ngồi một chỗ nghiêm chỉnh nhưng không 
thấy Tự tánh, tâm cứ khởi thì chưa phải là tọa thiền. Lục Tổ dạy tọa thiền thật 
đặc biệt, Ngài không có chấp hình thức, Ngài không dạy ngồi kiết-già hay bán 
già chi cả, nên nhiều người đọc kinh tìm phương pháp Lục Tổ dạy tọa thiền 
nhưng không thấy; vì theo Ngài, tâm không chạy theo cảnh tức là yên, yên là 
tọa, nhận được Tự tánh của mình, sống được với Tự tánh là thiền, tọa thiền là 
như thế. Người được như vậy là tọa thiền. 


Này Thiện tri thức, sao gọi là Thiên định? Ngoài la tướng là thiên, 
trong chăng loạn là định. 


Tiếp đến Ngài định nghĩa Thiền định: Ngoài đối tướng không kẹt tướng 
là thiền, trong không loạn là định, tu thiền định là tu như vậy. Nhiều khi có 
người hỏi: Thưa Thầy, Thầy tu thiền định như thế nào? Chúng ta thường đáp: 
Tu thiền định là phải ngồi kiết-già v.v... Đối với Lục Tổ không phải như thế. 
Thiền định của Ngài dạy là: ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là 
định; như vậy chúng ta đi ngoài đường hay. cuốc cỏ nhưng ngoài lìa tướng và 
trong tâm không loạn là chúng ta đang thiền định. Có khi chúng ta ngồi nơi 
chợ mà được ngoài lìa tướng, trong tâm không loạn cũng là chúng ta đang 
thiền định; trái lại ngồi trên chùa nhưng cứ nhớ tướng mãi là không phải thiền 
định. Tổ dạy thật là rõ, chính điểm này mới thấy được giá trị chân thật của sự 
tu hành. 


Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn. 


Sở dĩ tâm chúng ta loạn là vì chúng ta chấp tướng, nếu không chấp 
tướng là tâm mình không loạn. Rốt cuộc loạn cũng từ chấp mà ra. Chấp tướng 
tức là chấp tướng đẹp, tướng xấu, tướng hay, tướng đở... Những tướng đó vừa 
chấp là tâm loạn, vì thế nói ngoài lìa tướng tức là đối với tất cả tướng mình 
không chấp đó là thiền, trong tâm không loạn đó là định. 

Ngoài nếu lìa trỏng tâm tức chẳng loạn, Bản tánh tự tịnh, tự định. 


Nếu ngoài lìa tướng thì trong tâm không động, tâm không động đó là 
Bản tánh minh tự tịnh tự định. Có nhiều người ngôi thiền trông cho được 
định. Không cần phải trông, ngồi mà mắt thấy tai nghe nhưng không chạy 
theo cảnh, đó là la tướng, là thiền; tâm lặng lẽ, không dấy khởi, đó là định, 
khi ấy gọi là thiền định. Thiền định như thế mới gọi là Tự tánh thanh tịnh 
thiền, thiền thanh tịnh của Tự tánh, chớ không phải định là quên hết tất cả, 
không nghe tiếng, không thấy người, không phải thiền do đè mà tâm yên hay 
là say trong chấp cảnh. Có nhiều lối đạy tu thiền như dùng một đề mục, như 
quán bất tịnh chăng hạn, người tu theo dõi cảnh bất tịnh đó, tâm say trong đó 
rồi quên thân, nghĩa là mượn cảnh mà quên, đó là thiền Tiểu thừa. Hoặc là 
tưởng không, tưởng lửa hay tưởng nước..., do tâm tưởng rồi say trong tưởng, 
quên thân gọi là định, nhưng đó là định trong tưởng. Định do Tổ dạy là định 
của Tự tánh nên nó thâm trầm, rất nhẹ, khác hơn tất cả. Định này không phải 
kềm mà được, mà do trí phá được chấp, đối cảnh không chấp nên không kẹt 
nơi tướng, tâm không động tức đó là tịnh, là định. 


Ngài nói đến bệnh của chúng ta: 


Chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm 
chăng loạn, ây là chán định vậy. 


Thấy cảnh liền suy nghĩ cảnh nên loạn, nếu thấy tất cả cảnh, tâm không 
loạn, đó là định chân thật. Như vậy trong mọi hành động đi đứng nằm ngồi, 
và cả trong việc tiếp xúc với mọi người, làm thế nào cảnh qua rồi tâm không 
dính mặc thì không có bệnh và định như thế mới là chân định. Nếu định do 
chúng ta cô kềm tâm một chỗ hay mượn một cảnh để trụ tâm thì định đó có 
xuất có nhập, không phải là định chân thật. Tâm hằng an tịnh, không dính với 
cảnh, đó mới là định chân thật, không xuất không nhập gọi là đại định. Đại 
định là như thế, chớ không phải nhập được định rồi quên thân thì gọi là đại 
định. Tôi nhắc lại: Đi đứng nằm ngồi không bị cảnh chỉ phối, tâm hằng lặng 
lẽ thanh tịnh, đó là đại định, không có xuất, nhập. 


Ngài lặp lại một lần nữa: 


Này Thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiên, trong chẳng loạn tức là 
định, ngoài thiên trong định, áy gọi là Thiên định. 


Như vậy bất cứ chỗ nào cũng tu thiền định được cả. Thiền định này 
không cần ngôi một chỗ, mắt nhìn xuống. Thiền định này là trong mọi hoạt 
động, trong mọi công tác, làm mà không kẹt nơi tướng, không chạy theo cảnh, 
tâm hằng lặng lẽ. Cuốc đất cũng thiền định, bửa củi cũng thiền định, nâu cơm 
cũng thiên định, như thế mới đúng là thiền định của Lục Tổ dạy. Vì thế mới 
hiểu tại sao thuở xưa có một lần Lục Tổ gặp một vị Tăng đang ngồi thiền, 
Ngài cảm gậy đập cho một gậy, ông Tăng hoảng chạy. Tại sao Tổ đánh? Vì 
chủ yếu của Ngài là thiền định trong mọi hành động, chớ không đợi ngồi mới 
gọi là thiền định. Nhưng hiện nay người nào ngôi lim dim mới nói là thiền 
định, có nhiều người ngôi tưởng đủ chuyện cũng nói là thiền định! Tôi nhắc 
lại: Thiền định của Tổ dạy là ngoài lìa tướng, trong tâm không loạn. Ngoài 
làm thế nào lìa tướng? Trước tiên nhờ trí tuệ biết tất cả tướng là hư giả, không 
quan trọng nên tâm không dính mắc nơi tướng, đó là lìa tướng, tự nhiên trong 
tâm không loạn; như vậy lúc nào cũng thiền định, đi đâu cũng thiền định, ngồi 
chơi cũng thiền định, cả đến làm công tác cũng thiền định. Thiền định của 
Lục Tổ không chướng ngại sự sanh hoạt, nên Tổ Bá Trượng nói: “Một ngày 
không làm, một ngày không ăn.” Nếu thiền định phải ngồi lim dim hoài thì 
ngài Bá Trượng đâu dám nói câu đó. 

Tóm lại chúng ta có làm thế nào để thiền định được trong mọi hoàn 
cảnh, nghĩa là trong cảnh nào chúng ta vẫn làm việc và vẫn thiền định. Thiền 
định này nếu ứng dụng đến mức thì rất hay, vừa lợi cho mình, vừa lợi cho xã 
hội. Một Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh có ruộng gần cầu Bình Lợi, mỗi 
sáng ông đi xe đạp, đến đó, ông cứ nhìn tới trước và đạp xe thôi, chớ không 
nhìn gì khác nên đến nơi mà không hay và cũng không thấy mệt. Giả sử khi 
nào đang đạp mà ông nghĩ một việc gì khác thì xe đảo qua, đảo lại, còn nếu 


cứ nhìn tới, chăm chăm đạp, không nghĩ gì thì xe chạy đều, không bị đảo. 
Ứng dụng vào nghề may, nếu người nào may, cứ chăm chăm trong đường 
may, không nhìn gì khác cũng không lo ra, đường chỉ sẽ thắng và đều... Như 
vậy càng tu thiền việc làm càng khéo, càng tinh nhuệ. Nếu cuốc rẫy mà biết tu 
thiền thì thế nào? Khi cuốc chúng ta cứ cuốc đừng nghĩ gì cả, đừng nhìn đồng 
hồ, đừng nhìn mặt trời... Phần nhiều chúng ta cuốc một lát thấy hơi mệt liền 
nhìn mặt trời, nhìn đồng hồ, rồi ngắn, ngồi lại hút thuốc, nói khào... mất bao 
nhiêu là thì giờ. Trái lại nếu chúng ta chăm chỉ cuốc, không nghĩ gì cả, đến 
trưa mà không hay, như vậy vừa có lợi vừa không ngán. Vậy nêu ai biết ứng 
dụng đúng thì trong mọi hành động đêu tu được. Nếu ngôi thiền mới là tu thì 
đó là tiêu cực, vì người ham tu cứ ngồi hoài, không làm gì được cả. Phải vừa 
tu vừa làm việc được mới đúng chỗ thiết yêu Lục Tổ dạy, chớ không phải 
ngồi yên một chỗ mới gọi là Thiên định. 

Ngài định nghĩa rất rõ: Ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn 
là định. Chúng ta làm tất cả mà không chạy theo cảnh là lìa tướng, tâm không 
theo cảnh thì tâm yên không loạn, như vậy hành động nào cũng là thiền định. 
Có thế mới hiểu được câu ông Duy-ma-cật trả lời Đồng tử Quang Nghiêm. 
Đồng tử từ thành Tỳ-da đi ra, vừa đến cửa thì gặp ông Duy-ma-cật từ ngoài 
thành đi vào. Đồng tử hỏi: “Trưởng giả từ đâu lại?” Ông Duy-ma-cật trả lời: 
“Tôi từ đạo tràng lại.” Thường đạo tràng là chỗ nào? Là chùa, là nơi ngồi fu, 
là nơi giảng kinh... Rõ ràng ông từ ngoài thành vào, tại sao lại nói từ đạo tràng 
lại? Người mới đọc chắc nghĩ: Ông nói không đúng sự thật. Nếu hiểu được lời 
trên “ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định”, mới hiểu được 
câu trả lời của ông Duy-ma-cật. Chỗ nào mà chúng ta thiền định thì chỗ đó là 
đạo tràng, dù giữa chợ mà lìa tướng, tâm không loạn thì giữa chợ cũng là đạo 
tràng, không đợi lên đến Tu viện Chân Không mới là đạo tràng. Làm thế nào 
ngôi ngoài chợ mà vẫn là ngồi nơi đạo tràng đó mới là hay! Hiểu như thế mới 
thấy tinh thần Thiền là dạy chúng ta tâm không dính với cảnh, tức nhiên tâm 
không loạn, như vậy lúc nào cũng thiền định. 


Ngài dẫn: 
Kinh Bồ-tát Giới nói: Bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. 


Bản tánh chúng ta vốn tự thanh tịnh nên không dính cảnh, không loạn 
là sông với Bản tánh, sông với Bản tánh tức là Tự tánh thanh tịnh thiên. 

Này Thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được Bản tánh thanh tịnh, 
tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. 

Sau cùng Ngài nhắc nhở: Nếu người nào trong mỗi niệm, tức là hằng 
phút hăng giây, tự thầy Bản tánh thanh tịnh của mình, không nhớ chuyện phải 
quây, hay dở của người, đó là mình tự tu, tự hành và tự thành Phật đạo. 


Trong phẩm này trước nói Tọa thiền sau nói Thiền định, tuy chia hai 
nhưng không phải là hai. Về Tọa thiền Ngài dạy ngoài không chấp cảnh là 
tọa, trong nhận ra được Bản tánh là thiền. Ngài lại dạy ngoài lìa tướng là 
thiền, trong không loạn là định. Như vậy Tọa thiền hay Thiền định tuy nói hai 
nhưng chủ yếu thật không hai, cũng là cốt không chấp cảnh, không chấp cảnh 
đó là thiền, tâm an định, không loạn đó là định. Hiểu như thế tức nhiên hiểu 
được đường lối tu thiền của Lục Tổ, đó cũng chính là đường lối của Thiền 
tông. Không phải chỉ riêng Thiền tông, chính trong kinh Phật, kinh Duy-ma- 
cật cũng nói rõ như vậy không khác. Tất cả kinh Đại thừa, đối với chỗ này 
đều khế hợp, nên Tổ nói rằng Tổ là người được truyền tâm ấn của Phật. Ngài 
đâu có nói khác với Phật, chỉ vì Ngài không giải thích như trong kinh, Ngài 
cũng không dùng phương tiện từ thấp đến cao mà Ngài chỉ thăng chỗ cứu 
kính, nên mới nghe chúng ta không hiểu, thấy dường như khác kinh, chớ sự 
thật không có khác. 


_—-OÔ0O--- 


PHÁM 06. SÁM HÓI 
DỊCH 


Khi ấy Tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ Quảng Châu, Thiều Châu 
đua nhau đên trong núi nghe pháp, Tô mới đăng tòa bảo chúng: 


Đến đây, các Thiện tri thức, tánh này phải từ trong Tự tánh mà 
khởi, trong tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu, tự hành, thấy 
Pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ, tự giới mới được, 
không nhờ đến đây. Đã từ xa đến, một hội ở đây đều cùng có duyên, nay 
có thể mỗi vị quÌ gối, trước tôi vì truyền cho Tự tánh Ngũ phần Pháp 
thân hương, kế đó là trao Vô tướng sám hối. 


Chúng đều quì gối, Tổ bảo: 

Một là Giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không 
có ác, không tật đô, không tham sân, không cướp hại, gọi là Giới hương. 

Hai là Định hương tức là thấy các cảnh tướng thiện ác, Tự tâm 
chăng loạn gọi là Định hương. 

Ba là Tuệ hương là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ 
quán chiều Tự tánh, chắng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà tầm 
không châp trước, kính bậc trên thương kẻ dưới, cứu giúp người cô 
bân. gọi là Tuệ hương. 


Bốn là Giải thoát hương tức Tự tâm mình không có chỗ phan 
duyên, chăng nghĩ thiện, chắng nghĩ ác, tự tại vô ngại gọi là Giải thoát 
hương. 


Năm là Giải thoát tri kiến hương, Tự tâm đã không có chỗ phan 
duyên thiện ác, không thể trầm không trệ tịch, tức phải học rộng nghe 
nhiều biết Bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, 
không ngã không nhần, thẳng đến Bồ-đề, Chân tánh không đôi, gọi là 
Giải thoát tri kiến hương. 


Này Thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân ở trong, chớ 
hướng ra ngoài tìm. 


Nay tôi vì các ông trao Vô tướng sám hối để diệt tội trong ba đời, 
khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Này Thiện tri thức, mỗi người đồng 
thời nói theo lời tôi: 

Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi 
niệm không bị ngu mê làm nhiễm, từ trước có những nghiệp ác, ngu mê 
v.v... các tội, thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không 
khởi lại. 


Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi 
niệm không bị kiêu cuống làm nhiễm, từ trước có những nghiệp ác, kiêu 
cuống v.v... các tội, thảy đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng 
không khởi lại. 


Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi 
niệm không bị tật đồ làm nhiễm, từ trước có những nghiệp ác, tật đồ 
v.v... các tội, thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không 
khởi lại. 


Này Thiện tri thức, về trước là Vô tướng Sám hối. Thế nào gọi là 
sám? Thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có 
những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đồ v.v... các tội, thảy đều sám 
hết hằng không khởi lại, gọi đó là sám. Hồi là hối những: lỗi về sau, từ 
nay về sau có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuống, tật đồ v.v... các tội, 
nay đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ầ Ấy gọi là hối, nên 
gọi là sám hồi. Người phàm phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng 
biết hối lỗi sau, do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. 
Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được. 


Này Thiện tri thức, đã sám hối xong, vì Thiện tri thức phát Tứ 
hoằng thệ nguyện, môi người phải dụng tâm chánh lắng nghc: 


Tự tầm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 

Tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, 

Tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, 

Tự tánh Vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. 


Này Thiện tri thức, cả thảy đâu chẳng nói: chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ, nói thê ây, vả lại không phải là Huệ Năng độ. 


Này Thiện tri thức, chúng sanh trong tâm, chỗ gọi tâm tà mê, tâm 
cuống vọng, tâm bắt thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, những tâm như thế 
trọn là chúng sanh, mỗi người nên Tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ. Sao 
gọi là Tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm những chúng sanh tà kiến, phiền 
não, ngu sỉ, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí 
Bát-nhã đánh phá những chúng sanh ngu sỉ mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà 
đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện 
độ, độ như thế gọi là chân độ. Lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, 
đem Tự tánh Bát-nhã trí trừ tâm tư tưởng hư vọng ấy vậy. Lại pháp 
môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh của mình, thường hành 
chánh pháp, ấy gọi là chân học. Lại Vô thượng Phật đạo thệ nguyện 
thành, đã thường hay hạ tâm hành nơi chân chánh, lìa mê, lìa giác, 
thường sanh Bát-nhã trừ chân trừ vọng, tức thấy được Phật tánh, liền 
ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu hành, ấy là pháp 
nguyện lực. 


Này Thiện tri thức, nay phát Tứ hoằng thệ nguyện rồi lại vì Thiện 
tri thức mà trao Vô tướng Tam qui y giới. Này Thiện tri thức, 


Qui y Giác Lưỡng túc tôn, 
Qui y Chánh Ly dục tôn, 
Qui y Tịnh Chúng trung tôn. 


Từ ngày nay trở đi xưng Giác làm thầy, lại chẳng qui y tà ma 
ngoại đạo, dùng Tự tánh Tam Bảo thường tự chứng mình, khuyên 
Thiện tri thức qui y Tự tánh Tam Bảo. Phật là Giác, Pháp là Chánh, 
Tăng là Tịnh vậy. Tự tâm qui y Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri 
túc hay lìa tài sắc, gọi là Lưỡng túc tôn. Tự tâm qui y Chánh, niệm niệm 
không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã cống cao, tham 
ái, chấp trước gọi là Ly dục tôn. Tự tâm qui y Tịnh, tất cả cảnh giới 
trần lao ái dục, Tự tánh đều không nhiễm trước gọi là Chúng trung tôn. 
Nếu tu hạnh này, Ấy là tự qui y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối, 


thọ Tam qui giới, nếu nói qui y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy 
Phật thì nương vào chỗ nào mà qui, nói lại thành vọng. 


Này Thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, 
kinh văn rõ ràng nói tự qui y Phật, chẳng nói qui y với Phật khác, tự 
Phật mà chẳng qui thì không có chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi 
người phải qui y Tự tâm Tam Bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài 
thì cung kính mọi người, ấy là tự qui y vậy. 


Này Thiện tri thức, đã qui y tự Tam Bảo xong, mỗi người phải chí 
tâm, tôi vì nói một thể ba thân Tự tánh Phật, khiến các ông thấy được 
ba thân rõ ràng tự ngộ Tự tánh. Phải nói theo tôi: 


Nơi tự sắc thân qui y Thanh tịnh Pháp thân Phật, 
Nơi tự sắc thân qui y Viên mãn Báo thân Phật, 
Nơi tự sắc thân qui y Thiên bá ức Hóa thân Phật. 


Này Thiện tri thức, sắc thân là nhà cửa không thể nói qui hướng, 
ba thân Phật ở trong Tự tánh người đời thảy đều có, vì Tự tâm mê 
không thấy tánh ở trong nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng 
thấy ở trong thân có ba thân Phật. Các ông lắng nghe tôi nói khiến các 
ông ở trong tự thân thấy được Tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật 
này từ nơi Tự tánh sanh, chẳng phải từ ngoài mà được. 


Sao gọi là Thanh tịnh Pháp thân Phật? Người đời Bản tánh là 
thanh tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả việc ác tức 
sanh hạnh ác, suy nghĩ tất cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các 
pháp ở trong Tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt trăng 
thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối, chợt gặp gió 
thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người 
đời thường phù du như là mây trên trời kia. 


Này Thiện tri thức, trí như mặt trời, tuệ như mặt trăng. trí tuệ 
thường sáng, do bên ngoài chấp cảnh nên bị mây nỗi vọng niệm che phủ 
Tự tánh không được sáng suốt. Nếu gặp Thiện tri thức, nghe được pháp 
chân chánh, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều sáng suốt, nơi Tự tánh 
muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng lại như thế, Ấy gọi là Thanh 
tịnh Pháp thân Phật. 


Này Thiện tri thức, Tự tâm qui y Tự tánh là qui y chân Phật. Tự 
qui y là trừ bỏ trong lự tánh tâm bất thiện, tầm tật đó, tâm siễm khúc, 
tâm ngô ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm lấn người, tâm tà 
kiến, tâm công cao và hạnh bất thiện trong tẤt cả thời, thường tự thấy 


lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, ấy là tự qui y. Thường tự hạ 
tâm, khắp hành cung kính tức là thây tánh, thông đạt lại không bị ngăn 
trệ, ây là tự qui y. 


Sao gọi là Viên mãn Báo thân Phật? Thí như một ngọn đèn hay 
trừ ngàn năm tối, một trí tuệ hay diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ vê 
trước, đã qua không thể được. Thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm mỗi 
niệm tròn sáng, tự thấy Bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà Bản tánh 
không có hai, tánh không hai đó gọi là Tánh thật. Ở trong Thật tánh 
không nhiễm thiện ác, đây gọi là Viên mãn Báo thân Phật. Tự tánh khởi 
một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhân lành, Tự tánh khởi một niệm thiện 
thì được hằng sa ác hết, thắng đến Vô thượng Bồ-đề, niệm niệm tự thấy 
chắng mắt bản niệm gọi là Báo thân. 


Sao gọi là Thiên bá ức Hóa thân Phật? Nếu chẳng nghĩ muôn 
pháp thì tánh vốn như không, một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa. Suy 
nghĩ việc ác là hóa làm địa ngục, suy nghĩ việc thiện thì hóa làm thiên 
đường, độc hại thì hóa làm rồng rắn, từ bỉ thì hóa làm Bồ-tát, trí tuệ thì 
hóa làm thượng giới, ngu sỉ thì hóa làm hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là 
nhiều, người mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường đi trong 
con đường ác, xoay vê một niệm thiện, trí tuệ liền sanh, đầy gọi là Tự 
tánh Hóa thân Phật. 


Này Thiện tri thức, từ Pháp thân suy nghĩ tức là Hóa thân Phật, 
niệm niệm Tự tánh tự kiến tức là Báo thân Phật, tự ngộ tự tu, Tự tánh 
công đức, ấy là chân thật qui y. Da thịt là sắc thân, sắc thân đó là nhà 
cửa, không nói là qui y vậy. Chỉ ngộ Tự tánh ba thân tức là biết được 
Tự tánh Phật. Tôi có một bài tụng Vô tướng, nếu người hay trì tụng, 
ngay nơi lời nói. liền khiến cho ông, tội mê từ nhiều kiếp, một lúc liền 
tiêu diệt. Tụng rằng: 


Người mê tu phước chẳng tu đạo, 
Chỉ nói tu phước liền là đạo, 

Bồ thí cúng dường phước vô biên, 
Trong tâm ba ác xwd nay tạo. 
Nghĩ muốn tu phước để diệt tội, 
Đời sau được phước, tội vẫn còn, 
Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, 
Mỗi người Tự tánh chân sám hồi. 
Chọt gặp Đại thừa chân sám hỗi, 
Trừ tà hành chánh tức không tội, 
Học đạo thường nơi Tự tánh quán, 


Tức cùng chư Phật đồng một loại. 

Tổ ta chỉ truyền pháp đốn giáo, 

Khắp nguyện kiến tánh đồng một thể, 
Nếu muốn đời sau tìn Pháp thân, 
Lìa các pháp tướng trong tâm sạch. 
Nỗ lực tự thấy chớ lơ là, 

Một miệm chợt dứt một đời thôi, 

Nếu gặp Đại thừa được thấy tánh, 
Thành tâm cung kính chấp tay cầu. 


(Mê nhân tu phúc bắt tu đạo, 

Chỉ ngôn tu phúc tiện thị đạo, 

Bồ thí cúng dường phúc vô biên, 

Tâm trung tam ác nguyên lai tạo. 

Nghĩ tương tu phúc dục diệt tội, 

Hậu thế đắc phúc, tội hoàn tại, 

Đãn hướng tâm trung trừ tội duyên, 

Các Tự tánh trung chân sám hối. 

Hốt ngộ Đại thừa chân sám hối, 

Trừ tà hành chánh tức vô tội, 

Học đạo thường ư Tự tánh quán, 

Tức dữ chư Phật đồng nhất loại. 

Ngô Tổ duy truyền thử đốn pháp, 

Phố nguyện kiến tánh đồng nhất thể, 

Nhược dục đương lai mích Pháp thân, 

Ly chư pháp tướng tâm trung tây. 

Nỗ lực tự kiến mạc du du, 

Hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu, 

Nhược ngộ Đại thừa đắc kiến tánh, 

Kiền cung hiệp chưởng chí tâm cầu.) 

Tổ nói: 

Này Thiện trï thức, phải tụng lẫy, y đây tu hành, ngay nơi lời 
nói mà thấy tánh, tuy: cách tôi ngàn dặm như thường ở bên cạnh tôi; 


nơi lời nói này mà chẳng ngộ tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn 
dặm. đâu cần từ xa đến đây. Trần trọng đi được an vui. 


Cả chúng nghe pháp rồi không ai mà chăng khai ngộ, đều hoan hỉ 
phụng hành. 


-—-o0O--- 


GIẢNG 01 - NGŨ PHÀN PHÁP THÂN HƯƠNG 


Khi ấy Tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ Quảng Cháu, Thiểu Châu đua 
nhau đến trong núi nghe pháp, Tổ mới đăng tòa bảo chúng: 


Đến đây, các Thiện tri thức, tảnh này phải từ trong Tự tánh mà khởi, 
trong tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu, tự hành, thấy Pháp thân 
của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ, tự giới mới được, không nhờ đến 
đây. Đã từ xa đến, một hội ở đây đêu cùng có duyên, nay có thể mỗi vị quì 
gối, trước tôi vì truyền cho Tự tánh Ngũ phân Pháp thân hương, kế đó là 
trao Vô tướng sám hồi. 


Trong phẩm Sám Hối này Tổ dạy những phần sau đây: Ngũ phần 
Pháp thân hương, Vô tướng sám hôi, Tứ hoăng thệ nguyện v.v... 


Trước hết chúng tôi giảng về Ngũ phần Pháp thân hương. Đầu tiên Tổ 
thấy sĩ thứ từ xa đến núi nghe pháp, Ngài mới bảo: Tánh này ở ngay trong 
tánh của mình mà khởi, không phải từ ngoài. Như vậy muốn sống được Tự 
tánh của mình thì trong tất cả thời mỗi niệm tự tịnh tâm mình, tự tu, tự hành, 
thấy được Pháp thân, thấy được tâm Phật của mình, tự độ, tự giới mới được, 
không phải nhờ đến núi này. 

Bây giờ quí vị đã lỡ đến đây rồi, không lẽ làm thinh. Lẽ ra mỗi người 
phải tự tu, tự độ, nhưng quí vị đã đến đây tức là có duyên với nhau. Vậy quí 
vị hãy quì gối xuống, trước tôi sẽ truyền cho Tự tánh Ngũ phần Pháp thân 
hương, rồi sau sẽ trao cho Vô tướng sám hối. 


Chúng đếu quì gối, Tổ bảo: 


Một là Giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không có 
ác, không tát đó, không tham sân, không cướp hại, gọi là Giới hương. 


Hai là Định hương tức là thấy các cảnh tướng thiện ác, Tự tâm chẳng 
loạn gọi là Định hương. 


Ba là Tuệ hương là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuỆ quản 
chiêu Tự tảnh, chăng tạo các ác, ty tH các hạnh lành mà tâm không chấp 
trước, kính bậc trên thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bán, gọi là Tuệ 
hương. 


Một là Giới hương, là ngay ở trong tâm mình không có quấy, không 
có ác, không có tật đó, không có tham sân và không có cướp hại. Hai là Định 
hương, tức là thấy những cảnh tướng tốt xấu lành đữ ở bên ngoài mà tâm 
mình vẫn an nhiên bất động. Ba là Tuệ hương, đến đây Tổ dạy từ cao đến 
thấp, cao là tâm mình vô ngại, thường dùng trí tuệ quản chiều Tự tánh, kế đó 
là không tạo những điều ác, và tuy làm các điều lành mà tâm không chấp 


trước. Không tạo ác có khi làm được, còn khi tạo các điều lành mà không 
chấp thì dễ hay khó? Tỉ dụ như có nhiều người thật tốt hay làm những điều 
lành, thấy ai gặp nguy hiểm hoặc nghèo đói, liền theo khả năng giúp đỡ, thật 
là tốt, nhưng giúp rôi thì nhớ hoài, giúp người này, lại: kế cho người kia 
nghe. Như vậy tốt thì tốt, điều thiện thì có làm mà tâm vẫn còn chấp trước. 

Cho nên khi mình giúp đỡ ai, rồi mai chiều họ có vẻ quên ân bạc nghĩa thì 
mình tức giận. Vì vậy trước là làm điều thiện rồi sau lồng cái ác vào, đến khi 
tức giận thì nói nặng lời, hoặc có thể hại người nữa; cho nên trong cái thiện 
mà chấp thì nó dễ biến thành ác. Vì vậy chúng ta không làm ác là tốt rồi, mà 
khi làm thiện cũng đừng chấp nữa mới thật là hay, còn làm thiện mà chấp 
cũng không được. Chính điều này chúng tôi đã thấy khá nhiều qua kinh 
nghiệm sông. Có một vị có phương tiện sống dễ dàng, đem một đứa cháu 
mồ côi về nuôi nắng cho nó ăn mặc rất là đầy đủ, học hành đàng hoàng. Duy 
có một điều là khi nỗi giận kê công ơn nuôi dưỡng đủ điều; khi đứa bé lớn 
lên nghe mãi lời kế ơn nó sanh chán nản, tự ái, chịu không nối, rồi bỏ đi. Vì 
vậy làm ơn mà sau trở thành oán, là vì chấp vào việc làm thiện của mình. 
Cho nên chúng ta phải biết rõ điều thiện chúng ta làm rất tốt, rất đáng khen, 
nhưng không chấp nữa thì cái tốt mới thật là tốt, đó gọi là Tuệ hương. Nếu 
làm thiện mà còn chấp chưa phải là Tuệ hương. Điều ác không làm, và làm 
tất cả điều lành lại không có chấp lành đó mới thật là tốt. Kế đến, trên thì 
kính người trưởng thượng, dưới thì thương kẻ thấp kém hơn mình, tức là 
người trên mình cung kính, kẻ dưới mình thương yêu, đồng thời gặp ai côi 
cút cô bần mình giúp đỡ, được như vậy gọi là Tuệ hương. 


Tổ dạy thật là kỹ vừa lý vừa sự đầy đủ, lý tức là tâm vô ngại, thường 
dùng trí tuệ quán chiếu Tự tánh; sự là không làm ác, hằng làm lành mà 
không chấp, kính người trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, như 
vậy sự lý đầy đủ không thiếu sót. Nhưng có một ít người học đạo không hiểu 
thấu đáo, nghe lời Phật lời Tổ dạy trong kinh phải sống trở về Tự tâm Tự 
tánh của mình, rồi cứ chấp như vậy và nói tôi trở về Tự tâm Tự tánh, ai làm 
gì thì làm cũng bất cần. Đó là bệnh chấp lý mà bỏ sự. Người có trí tuệ biết 
sống trở về Tự tâm Tự tánh của mình, nhưng đối với người ngoài cũng phải 
có trí tuệ, bỏ ác làm lành; để cho cái lành được viên mãn là đừng chấp; rồi 
kính người trên thương kẻ dưới, đó mới là đạo đức. Nếu bảo đạo đức là trở 
về Tự tâm mình, rồi đối với thiên hạ ngang ngang ngược ngược không kể ai 
hết, như vậy gọi là đạo đức chăng? Chúng ta thây rõ Tổ dạy thật là chí lý, 
đầy đủ cả hai mặt lý và sự, không thiên lệch một bên nào. Đó là nói về Tuệ 
hương. 


Bốn là Giải thoát hương tức Tự tâm mình không có chỗ phan duyên, 
chăng nghĩ thiện, chăng nghĩ ác, tự tại võ ngại gọi là Giải thoát hương. 


Giải thoát hương là tâm mình không có dính mắc, chữ phan duyên có 
nghĩa là vin theo, là dính mắc. Chỗ giải thoát này là tâm không dính mắc với 
ngoại cảnh, cũng không mắc kẹt với điều nghĩ lành nghĩ dữ; giải thoát là như 
vậy. Đừng nghĩ giải thoát là bay bổng lên mây xanh, mà giải thoát là tâm 
không chạy theo cảnh, không bị việc thiện việc ác lôi cuốn, được tự tại vô 
ngại, gọi đó là Giải thoát hương. 


Năm là Giải thoát tri kiến hương, Tự tâm đã không có chỗ phan duyên 
thiện ác, không thể trầm không trệ tịch, tức phải học rộng nghe nhiễu biết 
Bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã 
không nhân, thẳng đến Bồ-để, Chân tánh không đổi, gọi là Giải thoát trí 
kiến hương. 


Này Thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân ở trong, chớ hướng 
ra ngoài tìm. 

Đây là phần sâu hơn khi chúng ta không chạy theo cảnh, không dính 
cảnh, cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, rôi mình mắc kẹt, chỉm trong 
cái lặng lẻ đó, nên gọi là trầm không thủ tịch. Khi đến đây rồi tức phải học 
rộng nghe nhiều biết Bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang 
tiếp vật. Thế nào là hòa quang tiếp vật? Chúng tôi mượn một thí dụ để hiểu: 
Như mỗi buổi sáng mặt trời lên, nhìn lên trên nhà, nếu là nhà tường nhà 
ngói, nhìn qua những chỗ kiếng, thấy ánh sáng rọi vào nhà. Nhìn chỗ ánh 
sáng rọi vào, chúng ta thấy những hạt bụi lẫn lộn bay. Như vậy ánh sáng là 
quang, bụi hòa lẫn trong chỗ ánh sáng đó. Nếu là nhà lá, qua mấy kẽ hở ánh 
sáng rọi vào nhà, chúng ta thấy bụi bay loanh quanh. Như vậy hòa quang nói 
cho đủ là hòa quang đồng trần, tức là đem ánh sáng hòa với bụi, đó là hình 
ảnh thí dụ để chỉ người đạt được lý đạo TỒi, không chấp ở chỗ thanh tịnh của 
mình mà đi vào trong cuộc đời, lăn mình trong cảnh nhớp nhúa của xã hội, 
để làm lợi ích chúng sanh. Người đạt đạo thanh tịnh ví dụ như ánh sáng, còn 
chúng sanh mê muội ví như bụi, hai cái hòa nhau để mà tiếp dẫn tức là tiếp 
cứu, lợi tha, giúp đỡ họ và đưa họ ra khỏi chỗ mê lầm. Khi cứu giúp đời như 
vậy, người đạt đạo không có ngã, không có nhân, thắng đến Bồ-đề, Chân 
tánh không đổi, gọi đó là Giải thoát tri kiến hương. 


Hương thứ năm này, mỗi ngày chúng ta thắp hương cầu nguyện mà 
thật không biết chừng nào chúng ta thực hành được. Hương thứ tư (Giải 
thoát hương) tuy khó mà còn có thể ráng làm, còn hương thứ năm này đúng 
ra trong mười mục chăn trâu thuộc mục “buông thõng tay vào chợ”. Chỗ này 
chúng tôi nhắc lại một lần nữa cho thật rõ: Giải thoát tri kiến hương là gì? 
Tức là tâm mình đã không có bị phan duyên thiện ác, không nghĩ thiện, 
không nghĩ ác rồi, mà cũng không mắc kẹt ở chỗ chìm nơi không, giữ nơi 


tịch. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác rồi, bây giờ phải học cho nhiều, hiểu 
cho rộng, biết Bản tâm mình, và đạt được lý của Phật dạy, gọi đó là tâm 
thông và thuyết thông. Được như vậy rồi phải lẫn lộn trong quần chúng để 
dìu đắt và giáo hóa họ. Khi đìu dắt và giáo hóa chúng sanh mà không thấy 
ngã, thấy nhân, chỉ một bề đưa họ tới Bồ-đề, mới là viên mãn bản nguyện. 
Đó là Giải thoát tri kiến hương. Nếu bây giờ chúng ta qui y cho các Phật tử, 
lâu lâu kiểm số coi năm nay được mấy trăm người qui y, đó cũng là còn ngã, 
còn nhân! 


Đến đây chúng tôi nhắc lại, mỗi khi quí vị đến chùa thường nghe niệm 
Ngũ phân Pháp thân hương. 


Một là Giới hương tức là trong tâm mình không quấy, không ác, 
không tật đô, không tham sân, không cướp hại, đó là Giới hương. 


Hai là Định hương, tức là đối với tất cả cảnh tướng ác hay thiện, tốt 
hay xâu mình đêu không có loạn, đó là Định hương. 


Ba là Tuệ hương tức là nơi tâm mình không có ngăn ngại và thường 
dùng trí tuệ quán chiếu Tự tánh của mình, đó là về lý; về sự thì phải không 
làm ác, tu các điều lành mà đừng chấp lành, đồng thời kính bậc trên, thương 
kẻ dưới, cứu giúp kẻ cô bần, đó là Tuệ hương. 

Bồn là Giải thoát hương, tức là tâm mình không có chỗ phan duyên, 
nghĩa là không chạy theo cảnh cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, được 
tự tại vô ngại, đó là Giải thoát hương. 


Năm là Giải thoát tri kiến hương tức là tâm mình đã không chạy theo 
cảnh bên ngoài rồi, lại cũng không chìm nơi không, kẹt nơi vắng lặng, mà 
phải học rộng hiểu nhiều, biết Bản tâm mình rõ ràng, biết lý Phật một cách 
thấu đáo, để rồi lăn lộn trong quần chúng tiếp dẫn họ mà không thấy có mình 
có người, đưa họ thắng đến Bồ-đẻ, không có chướng ngại, đó là Giải thoát 
tri kiến hương. 


-—-o0O--- 


GIẢNG 02 - VÔ TƯỚNG SÁM HÓI 


Đến phân sám hối, mỗi khi chúng ta sám hối phải thế nào cho đúng? 

Nay tôi vì các ông trao Vô tướng sám hối để diệt tội trong ba đời, 
khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Này Thiện trì thức, môi người đông thời 
nói theo lời tôi: 


Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, môi niệm 
không bị ngu mê làm nhiêm, từ trước có những nghiệp ác, ngu mê V.V... các 
lội, thảy đêu sảm hồi, nguyện một thời tiêu diệt, hăng không khởi lại. 


Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, môi niệm 
không bị kiêu cuông làm nhiêm, từ trước có những nghiệp ác, KiÊU cuông 
v.v... các tội, thảy đêu sảm hội, nguyện một thời tiêu diệt, hăng không khởi 
lại. 


Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, môi niệm 
không bị tật đồ làm nhiêm, từ trước có những nghiệp dc, tật đồ v.v... các tội, 
thảy đêu sảm hồi, nguyện một lúc tiêu diệt, hăng không khởi lại. 


Đây là Tổ đã trao pháp Vô tướng sám hối, tức Ngài dạy chúng ta sắm 
hối từng tâm niệm, niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, môi niệm do nøu 
mê, do kiêu cuống, do tật đố làm ô nhiễm, tạo thành tội, đều xin sám hối, 
nguyện một lúc tiêu diệt, từ đây về sau không có khởi lại. Như vậy sám hối 
ngu mê, sám hối kiêu cuống, sám hối tật đố và nguyện không có khởi lại, gọi 
là “Vô tướng sám hồi”. Ngu mê là si, kiêu cuống là tham, tật đồ là sân. Tức 
là sám hồi tất cả tội lỗi do tham sân si gây ra đều thanh tịnh. 


Sau đây Tổ định nghĩa Sám hối là gì. 


Này Thiện tri thức, về trước là Vô tướng sám hồi. Thể nào gọi là sảm? 
Thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những 
nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đồ v.v... các tội, thảy đêu sảm hết hằng 
không khởi lại, gọi đó là sám. Hối là hồi những lỗi về sau, từ nay VỀ sau có 
những nghiệp ác, ngu mê, kiêu CuỒng, lật đồ v.v... các tội, nay đã giác ngộ, 
thảy đêu hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy goi là hồi, nên gọi là sám hi. 
Người phàm phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau, do vì 
không hồi nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, 
lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hồi được? 


Như vậy sám hối là gì? Sám là sám những lỗi trước, còn hối là chừa 
những lỗi sau. Tỉ dụ như trong chúng ta có một Phật tử đã nguyện trước Tam 
Bảo giữ năm giới, trong ây có giới không uống rượu. Một hôm nhân đi chơi 
với bạn bè, bất thần bị rủ vào ngôi quán, khi đó từ chối không được, uống 
hết một chung rượu. Đến khi về nhà, nghĩ lại biết mình có lỗi vì đã hứa 
trước Tam Bảo không được uống rượu; bữa nay vì bị rủ rê, lỡ uống rượu rồi, 
tức nhiên phải sám, nghĩa là đến trước Phật hoặc chư Tăng thưa răng: “Con 
tên gì, pháp danh gì, trước đã nguyện giữ giới không uống rượu. Hôm nay vì 
si mê nên bị bạn bè rủ, con không giữ giới được, ngày nay con xin sám lỗi 
trước của con đã làm.” Chỉ sám như vậy chưa đủ, mà phải hối nữa: “Con 
nguyện từ nay về sau chừa cải không dám uống rượu nữa.” Có hối như vậy 


mới tránh được lỗi trước; nếu chỉ sám lỗi trước thôi, còn từ nay về sau 
không dám hứa chừa lỗi, như vậy không khỏi sẽ tái phạm lỗi cũ. Cho nên 
chúng ta sám lỗi trước mà cũng phải hứa từ đây về sau nhất định không 
phạm lại điều đó nữa, thì mới đủ ý nghĩa sám hối. Đa số chúng ta bây giờ 
thường sám lỗi trước thôi, còn phần sau thì để dành lại. Cho nên đến ngày ba 
mươi, ngày rằm đi tới chùa sám hối, vài ngày sau phạm y lỗi cũ; rồi đến 
ngày ba mươi, ngày rằm lại đi sám hối nữa, như thế hết năm này đến năm 
kia cũng không hết tội. Đó là vì lầm lẫn, không hiểu đúng ý nghĩa sám hối. 
Cho nên phải hiểu sám hồi là nguyện sám lỗi trước, và nguyện chừa lỗi sau, 
như vậy mới gọi là sám hối. 


---0(0--- 
GIẢNG 03 - TỨ HOẰĂNG THỆ NGUYÊN 

Này Thiện trị thức, đã sám hồi xong, vì Thiện tri thức phát Tứ hoằng 
thệ nguyện, môi người phải dụng tâm chánh lăng nghe: 

Tiếp theo là phần Tứ hoằng thệ nguyện, bài nguyện này chúng ta hằng 
tụng trong mỗi buôi chiêu tôi. Ở đây Tô dạy chúng ta có khác hơn một chút 
là: 

Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện đó, 

Tự tám phiên não vô biên thệ nguyện đoạn, 

Tự tảnh pháp môn vô tận thệ nguyện học, 

Tự tảnh Vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. 


Này Thiện trị thức, cả thảy đáu chẳng nói: Chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ, nói thê áy, vả lại không phải là Huệ Năng độ. 


Tổ dạy như vậy, còn chúng ta luôn luôn đọc: “chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ...” như vậy là ai độ mình, hay mình độ ai? Tổ bảo là không phải 
Ngài độ chúng ta được, Tổ dạy chúng sanh đây là chúng sanh ở trong tâm, 
chớ không phải chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh trong tâm là gì? 


Này Thiện tri thức, chúng sanh trong tâm, chỗ gọi tâm tà mê, tâm 
cuông vọng, tâm bát thiện, tâm tật đó, tâm ác độc, những tâm như thê trọn 
là chung sanh, môi người nên Tự tảnh tự đó, áy gọi là chân độ. 


Cho nên chúng ta học Tổ rồi mới hiểu được ý kinh. Như trong kinh 
Kim Cang Phật bảo: “độ tất cả chúng sanh vào Vô dư Niết-bàn”, nếu hiểu 
theo nghĩa chúng sanh bên ngoài thì không bao giờ hiểu nỗi ý kinh. Nhờ Tổ 
giải chúng ta mới hiểu chúng sanh đây là chúng sanh ở trong tâm của mình. 


Chúng sanh trong tâm mình là chúng sanh nào? Tức là chúng sanh tà mê, 
chúng sanh cuống vọng, chúng sanh bắt thiện, chúng sanh tật đồ, chúng sanh 
ác độc, chính những tâm đó là chúng sanh, chớ không có chúng sanh nào 
khác. Tâm tà mê dây lên là chúng sanh, tâm cuống vọng dấy lên là chúng 
sanh, tâm bắt thiện dây lên là chúng sanh, tâm tật đỗ dây lên là chúng sanh, 
tâm ác độc dấy lên là chúng sanh, tất cả những tâm đó dấy lên đều là chúng 
sanh cả, độ hết tất cả những chúng sanh Ấy, cho nên gọi là Tự tánh tự độ, tức 
là chúng ta độ ngay trong Tự tánh của mình, chớ không phải độ ở ngoài, ấy 
gọi là chân độ, mới thật là độ chân chánh vậy. 


Sao gọi là Tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm những chúng sanh tà kiến, 
phiên não, ngu si, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí 
Bát-nhã đánh phá những chúng sanh ngu sỉ mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà đến 
thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ, độ 
như thế goi là chán độ. 


Độ như vậy mới gọi là độ chân thật. Trong chúng ta đâu có người nào 
ích kỷ, phải vậy không? Ngày nào chúng ta cũng độ chúng sanh bên ngoài, 
nhưng chúng sanh ngay trong tâm mình, mình không độ. Độ được chúng 
sanh trong tâm, mới độ được chúng sanh ở ngoài; chúng sanh trong tâm mà 
độ không được, thì chúng sanh ở ngoài không bao giờ độ được, tại sao vậy? 
Tỉ dụ chúng sanh tật đó, chúng sanh sân hại mà mình chưa độ hết, lại độ 
người ở ngoài, khi tật đố hay sân hại dấy lên thì thế nào? Lúc ấy muốn đánh 
họ, muốn giết họ. Thành ra không thể nào độ được chúng sanh ở ngoài, nếu 
chúng sanh ở trong chưa độ được. Vì vậy ở đây chúng ta phải độ chúng sanh 
ở trong trước, đó mới thật là độ. Nhưng khổ thay người tu chúng ta hiện nay 
muốn làm Bồ-tát quá sớm, lo độ chúng sanh ở ngoài mà chúng sanh ở trong 
không chịu độ, cho nên làm Bồ-tát một lúc rồi sanh sân hận, là vì độ ở ngoài 
rồi bị kẹt, ban đầu thì rất tốt nhưng sau hết tốt đi, đó là chỗ lầm lẫn của 
mình. Cho nên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng độ chúng sanh, mà gần nhất 
là chúng sanh trong tâm mình phải ráắng độ nó trước, sau đó độ chúng sanh ở 
ngoài mới được. Độ chúng sanh trong tâm mới là chân độ, đó là Tự tâm 
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. 

Lại phiên não vồ biên thệ nguyện đoạn, đem Tự tánh Bát-nhã trí trừ 
tâm tư tưởng hư vọng ấy vậy. 

Tức là đem Trí tuệ Bát-nhã của Tự tánh mình trừ dẹp những tâm tư hư 
vọng v.v... Độ hết những tâm đó gọi là Tự tâm phiền não vô biên thệ 
nguyện đoạn. 

Lại pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh của mình, 
thường hành chánh pháp, ấy gọi là chân học. 


Học đây là học ngay nơi Tự tánh của mình, tức là học pháp môn nào 
mà ngộ được Tự tánh của mình, chớ không phải học những gì khác ở ngoài. 
Cho nên nói pháp môn vô tận thệ nguyện học là như vậy. 


Lại Vô thượng Phát đạo thệ nguyện thành, đã thường hay hạ tám 
hành nơi chán chánh, la mê, lìa giác, thường sanh Bảt-nhã trừ chân trừ 
VỌNg, tức thấy được Phát tánh, ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường 
nhớ tu hành, ấy là pháp nguyện lực. 


Tức là phải thấp tâm hạ lòng mình xuống, lìa hai bên mê giác, chân 
vọng, nghĩa là không bị mắc kẹt hai bên; ngay nơi một câu hay một lời nói 
liên thành Phật đạo. Đó là sức mạnh của nguyện mình. 


Tóm lại trong phần “Tứ hoằng thệ nguyện”, Lục Tổ dạy chúng ta thệ 
nguyện như sau: Tự tâm chúng sanh của mình, mình phải độ, Tự tâm phiền 
não của mình, mình cũng phải đoạn. Rồi nguyện học vô tận pháp môn tức là 
học pháp môn tự thấy tánh (kiến tánh), do thấy tánh để hành chánh pháp. 
Rồi do không mắc kẹt hai bên mê giác, chân vọng, ngay nơi đó liền thành 
Phật đạo. 


---000--- 
GIẢNG 04 - VÔ TƯỚNG TAM QUI Y GIỚI 


Này Thiện tri thức, nay phát Tứ hoằng thệ nguyện rồi lại vì Thiện tri 
thức mà trao Vô tướng Tam qui y giới. Này Thiện trì thức, 


Qui y Giác Lưỡng túc tôn, 
Qui y Chánh Ly dục tôn, 
Qui y Tịnh Chúng trung tôn. 


Kế đến Tổ trao Vô tướng Tam qui y giới. Thường ở chùa chúng ta hay 
đọc: qui y Phật Lưỡng túc tôn, qui y Pháp Ly dục tôn, qui y Tăng Chúng 
trung tôn, nhưng Lục Tổ lại dạy khác: qui y Giác Lưỡng túc tôn, qui y 
Chánh Ly dục tôn, qui y Tịnh Chúng trung tôn. Vậy Giác là giác của Tự 
tâm, Chánh là chánh của Tự tâm, và Tịnh là tịnh của Tự tâm, đây là Phật 
Pháp Tăng của Tự tâm; còn chúng ta qui y Phật Pháp Tăng ở ngoài, cho nên 
khác nhau ở chỗ đó. 

Từ ngày nay trở đi xưng Giác làm thầy, lại chẳng qui y tà ma ngoại 
đạo, dùng Tự tánh Tam Bảo thường tự chưng mình, khuyên Thiện tri thức 
qui y Tự tảnh Tam Bảo: Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh vậy. 


Như vậy qui y Giác là qui y Phật, đó là Phật của chính mình, không 
phải Phật nào khác. Giác, Chánh, Tịnh là săn nơi Tự tâm của mình, chớ 
không ở đâu xa. 


Tự tâm qui y Giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc, hay lìa tài sắc, 
goi là Lưỡng túc tôn. 


Chữ túc là chân, cũng có nghĩa là đủ. Lưỡng túc tôn là hai cái đầy đủ 
tức là tà mê chăng sanh, thiêu dục tri túc hay lìa tài và sắc, lìa tài la sắc đó 
là lưỡng túc, hai cái đủ, lìa tà mê là hai cái đủ. Hai cái đó đêu lìa được gọi là 
Lưỡng túc tôn. 

Tự tâm qui y Chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là 
không nhắn ngã công cao, tham di, cháp trước gọi là Ly dục tôn. 

Chánh tức là chánh kiến; bởi chánh kiến nên không có tà kiến; bởi 
không tà kiên nên mình không có châp nhân, châp ngã, công cao, tham ái, 
châp trước, lìa những tham dục, đó gọi là Ly dục tôn. 


Tự tâm qui y Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, Tự túnh đều không 
nhiêm trước gọi là Chúng trung tôn. 


Qui y Tịnh tức là trở về tâm thanh tịnh của mình, thì tất cả các trần 
lao, ái nhiễm v.v... ngay Tự tánh mình đêu không nhiêm trước, gọi đó là 
Chúng trung tôn. Như vậy Tô đêu qui hướng Phật, Pháp, Tăng trở vê Tự tâm 
mình. 


Nếu tu hạnh này, ấy là tự qui y. Phàm phu không hiểu, từ sảng đến 
tôi, thọ Tam qui giới, nếu nói qui y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy 
Phật thì nương vào chỗ nào mà qui, nói lại thành vọng. 


Tổ giải thích, như chúng ta phát nguyện trước Tam Bảo: Qui y Phật, 
thử hỏi Phật ở đâu? Nếu nói Phật trên bàn thờ thì Phật có nói câu nào mà 
nương với Ngài được? Còn nếu nói Phật ở Ấn Độ thì Ngài đã tịch hơn hai 
ngàn năm trăm năm rồi. Như nói qui y là nương về, nương, về với hình tượng 
không biết nói năng, hay nương vê với Phật xa xưa đã mắt từ lâu rồi, đó là 
nương về cái rỗng. Cho nên Tổ bảo nương về Tánh giác của mình, đó là qui 
y Phật. Tánh giác nơi mình mới là thật, mới là chỗ để trở về. Nếu chúng ta 
không đạt được lý này, thành ra nói rỗng, không có lẽ thật. 


Qui y Pháp, Pháp tức là Chánh, đây là chánh kiến, hằng thấy được 
điều tà ngoại không theo, đó là qui y Pháp. Qui y Tăng, Tăng tức là Tịnh, đó 
là Tâm thanh tịnh của mình. Như vậy Tổ muốn dạy chúng ta xoay trở về Tự 
tâm thanh tịnh của mình, có đầy đủ Tam Bảo, đó mới là qui y chân thật, đó 
mới là chỗ qui hướng đạt đạo; còn nếu chúng ta cứ hướng về bên ngoài khơi 


khơi như vậy, thì biết đến bao giờ đạt đạo! Đó là điều căn bản cần phải hiểu. 
Cho nên trong mỗi thời khóa tụng kinh đều có hai đợt lạy Tam Bảo: Phần 
đầu sau khi tán dương Phật rồi, chúng ta lạy ba lạy là lạy Tam Bảo ở ngoài, 
tức là Tam Bảo mười phương đã có công giáo hóa chúng ta. Đến phần cuối 
khi chấm dứt thời kinh, chúng ta lạy ba lạy: Tự qui y Phật, tự qui y Pháp, tự 
qui y Tăng, là lạy Phật, Pháp, Tăng của mình. Đức Phật xa xưa là bậc trưởng 
thượng chúng ta lạy là phải, nhưng vì sao mình lạy mình? Tự qui y là: 


“Tự qui y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô 
thượng tâm.” Chúng tôi giải thích ý nghĩa của buổi lễ. Tự qui y Phật là trở 
vê nương tựa ông Phật của mình, tức là Tánh giác. Đương nguyện chúng 
sanh là nguyện cho tất cả chúng sanh. Thể giải đại đạo là thể nhập và hiểu 
thấu đạo lớn. Phát vô thượng tâm là phát tâm vô thượng. Phần trước chúng 
ta lạy Tam Bảo ở ngoài là vì lòng thành kính và ngưỡng mộ, còn ở đây mình 
lạy với tánh cách thệ nguyện, mình biết trở về Phật của mình, rồi nguyện cho 
tất cả chúng sanh đều hiểu được đạo lớn và phát tâm vô thượng. Vì biết trở 
về ông Phật của mình, mà chúng sanh chưa biết, nên mình lạy nguyện với 
Tam Bảo cho tất cả chúng sanh sẽ được như con, tức là trở về Phật của 
mình, hiểu được đại đạo và phát tâm vô thượng như con vậy. 


“Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí 
tuệ như hải.” Tức là mình biết trở về với Pháp của nội tâm mình là chánh 
kiến, nhưng nhớ đến chúng sanh chưa biết điều đó, nên mình nguyện tất cả 
chúng sanh đều thâm nhập được kinh tạng, vào trí tuệ rộng như biển cả. 


“Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất 
thiết vô ngại.” Khi biết trở vê với vị Tăng của mình, tức là tâm thanh tịnh 
của mình, chúng ta nguyện tất cả chúng sanh thống lý đại chúng tức là quản 
lý tất cả chúng, mà không có chướng ngại. Thường trong nhà Phật nói rằng 
chúng ta tu làm lợi ích cho mình cho người thì dễ, nhưng nhiếp chúng là cả 
một vấn đề. Nhiếp chúng tức là coi chúng để dạy họ sống hòa thuận an vui 
không bị phiền não rắc rối, đó là một chuyện hết sức khó. Cho nên nguyện 
tất cả chúng sanh quản lý hết chúng mà không có chướng ngại. 


Như vậy mỗi khi lễ Phật rồi, chúng ta đều trở về Tam Bảo của Tự 
tâm, và không quên nghĩ đến chúng sanh nên nguyện cho tất cả đều được ba 
điều lớn lao đó. Mỗi một lần tự qui M rồi, chúng ta lạy Phật một lạy đê thệ 
nguyện của mình được thực hiện. Biết được ý nghĩa tự qui y là trở về qu1 
hướng với Tam Bảo nơi mình, đó mới là nghĩa chân thật vậy. 

Này Thiện trì thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm, kinh 
văn rõ ràng nói tự qui y Phát, chẳng nói qui y với Phát khác, tự Phát mà 
chẳng qui thì không có chỗ nào mà y được. 


Tức là ông Phật của mình mà mình không chịu trở về, thì không còn 
chô nào đê mình nương được. 


Nay đã tự ngộ, mỗi người phải qui y Tự tâm Tam Bảo, trong thì điễu 
hòa tâm tảnh, ngoài thì cung kính mọi người, ây là tự qui y vậy. 


Này Thiện trì thức, đã qui y tự Tam Bảo xong, mỗi người phải chí 
tâm, tôi vì nói một thê ba thân tự tảnh Phát, khiên các ông thây được ba 
thán rõ ràng tự ngộ Tự tánh. 


Sau phần tự qui y Tam Bảo, Tổ nói về một thê ba thân Tự tánh Phật. 
Ba thần là Pháp thân, Báo thân và Hóa thân, ba thân này là Tự tánh Phật của 
chính mình, đêu là Tự tánh mình có săn, chớ không đâu khác. 


Phải nói theo tôi: Nơi tự Sắc thân qui y Thanh tịnh Pháp thân Phậi, 
nơi tự Sắc thán qui y Viên mãn Báo thán Phật, nơi tự Săc thân qui y Thiên 
bà ức Hóa thán Phật. 


Này Thiện tri thức, Sắc thân là nhà cửa không thê nói qui hướng. 


Nghĩa là Sắc thân mình mang đây là nhà cửa để mình tạm trú, chớ 
không phải là chỗ đê mình qui y, nay mai nó tan rã, làm sao nương tựa nó 
được. 


Ba thân Phật ở trong Tự tánh người đời thảy đểu có, vì Tự tâm mê 
không thấy tánh ở trong nên chạy ra ngoài từn ba thân Như Lai, chẳng thấy 
ở trong thân có ba thân Phật. Các ông lắng nghe tôi nói khiến các ông ở 
trong tự thân thấy được Tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phát này từ nơi 
Tự tánh sanh, chẳng phải từ ngoài mà được. 


Sao gọi là Thanh tịnh Pháp thán Phật? Người đời Bản tánh là thanh 
tịnh, muôn pháp từ nơi tảnh mà sanh, suy nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh 
ác, suy nghĩ tất cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thể các pháp ở trong 
Tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thưởng sáng, vì mây che 
phú nên ở trên sáng, ở dưới tôi, chợt gặp gió thối mây tan, trên dưới đếu 
sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người đời thường phù du như là mây 
trên trời kia. 

Này Thiện tri thức, trí nhự mặt trời, tuệ nhự mặt trăng, trí tuệ thường 
sáng, do bên ngoài chấp cảnh nên bị mây nổi vọng niệm che phủ Tự tánh 
không được sáng suốt. Nếu gặp Thiện tri thức, nghe được pháp chân chánh, 
tự trừ mê vọng, trong ngoài đêu sáng suốt, nơi Tự tánh muôn pháp đêu hiện. 
Người thấy tánh cũng lại như thể, ấy gọi là Thanh tịnh Pháp thân Phật. 


Trong đoạn văn trên Tổ giải thích mỗi người chúng ta ai cũng có đủ 
ba thân Phật: Thanh tịnh Pháp thân Phật, Viên mãn Báo thân Phật, Thiên bá 


ức Hóa thân Phật. Thanh tịnh Pháp thân Phật là gì? Là chỉ cho mỗi người 
chúng ta đều có sẵn Bản tánh thanh tịnh, từ Bản tánh đó dây niệm nghĩ lành 
thì làm lành, dây niệm nghĩ dữ thì làm dữ. Tỉ dụ như có mây đứa bé chừng 
năm, ba tuổi xuống biển tắm, thấy sóng nó hỏi: Sóng tại sao mà có, hay sóng 
từ đâu có? Người lớn liền trả lời: Sóng từ nước mà có. Rõ ràng sóng từ dưới 
nước dây lên, nếu không có nước làm gì có sóng được. Nhưng khi nước dấy 
lên thành sóng rồi, thì thể lặng của nước không còn. Cũng như vậy, niệm 
thiện niệm ác từ đâu dây lên? Rõ ràng là từ Tự tánh thanh tịnh dây lên, nếu 
không có Tánh thanh tịnh sẵn thì niệm thiện niệm ác đâu dây được. Nhưng 
mình chỉ nhớ niệm thiện niệm ác mà quên đi Tự tánh thanh tịnh, đó là điều 
quan trọng của sự tu hành. Bởi có Tánh thanh tịnh nên mới dây niệm thiện 
niệm ác, dấy niệm thiện rồi làm thiện, dấy niệm ác rồi làm ác. Cho nên 
người biết nghĩ thiện, biết nghĩ ác, biết nghĩ điều này, việc kia v.v.. . gỐC là từ 
Tự tánh sẵn có. Tổ bảo rằng nếu không có tánh thì người đó chết mắt rồi. 
Khi niệm dấy lên, chúng ta mải chạy theo niệm mà quên mất Tự tánh, nên 
Tổ dùng ví dụ sau đây hết sức rõ ràng: Như mặt trời mặt trăng trong bầu trời 
trong chiếu sáng, ánh sáng bủa cùng khắp, chợt có mây kéo đến che phủ mịt 
mù, nên ở trên sáng ở dưới tối. Khi gió thổi mây tan thì trên dưới đều sáng 
tỏ. Bầu trời xanh trong là tỉ dụ cho Tự tánh, do Tự tánh trong sạch nên trí tuệ 
mới hiện, mặt trời là trí, mặt trăng là tuệ. Khi bị mây che phủ thì bầu trời tối 
lại, khi mây tan thì ánh sáng mặt trời mặt trăng bủa cùng khắp. Cũng như 
vậy. Tự tâm chúng ta thanh tịnh, khi vọng niệm vừa dây khởi thì trí tuệ bị 
mờ tối, nêu niệm lặng xuống thì trí tuệ sáng ngời. Như vậy muốn cho trí tuệ 
sáng thì đám mây vọng niệm phải tan. Nếu không hiểu điều này, tu hành mà 
lo luyện phép v.v... làm sao trí tuệ phát hiện được. Khi tất cả mây mù vọng 
tưởng tan rồi thì Tự tánh Thanh tịnh Pháp thân hiện. 


Này Thiện trì thức, Tự tâm qui y Tự tánh là qui y chân Phật. Tự qui y 
là trừ bỏ trong Tự tánh tâm bắt thiện, tâm tật đố, tâm siểm khúc, tâm ngô 
ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm lấn người, tâm tà kiến, tâm công 
cao và hạnh bắt thiện trong tất cả thời, thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói 
tốt xấu của người khác, ấy là tự qui y. Thường tự hạ tâm, khắp hành cung 
kính tực là thấy tảnh thông đạt lại không bị ngăn trệ, ấy là tự qui ÿ. 


Tự qui y là Tự tâm mình trở về với Tự tánh mình, đó gọi là qui y chân 
Phật. Tự qui y là trừ hết trong tâm mình những điều bất thiện như là tâm tật 
đố, tâm siễm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm mạn 
người, tâm tà kiến, tâm công cao, những tâm ác trong tất cả thời mình phải 
trừ sạch hết. Tổ lại dạy: Thường tự thấy lỗi mình, không nói lỗi xấu của 
người khác, đó gọi là tự qui y. Rồi phải tập thường hạ tâm mình và cung 
kính người khác, để thấy được Bản tánh, lại không bị ngăn trệ, ây là tự qui y. 


Ở chỗ nảy nên hiểu, người thấy tánh khác hơn người không thấy tánh, người 
không thấy tánh mà tu, cảng tu càng tự cao tự đại tự mãn; còn người thấy 
tánh càng tu lại càng thấp mình, càng khiêm hạ, vì sao? Bởi vì càng tu cảng 
thấy vô ngã, mà vô ngã thì cái gì cao? Người không thấy tánh tu một lúc 
thấy mình được nhiều công đức, mình có những phép lạ, mình có thần 
thông, thấy những điềm tốt, các người khác chưa được, do đó nên sanh tâm 
khinh người mà tự cao. Ngược lại người thấy tánh mà tu thì biết thân này, 
tâm này là hư giả, bởi biết hư giả nên càng tu càng hạ thấp nó xuống, càng 
mất nó chớ không cao nó được, cao nó tức là ngã mạn, là tướng của s1 mê, 
mà si mê thì bao giờ giác được. Hiểu đúng như vậy, mới thấy lời Tổ nói là 
chân lý. Người tu thường phải thấp. tâm xuống, cung kính người khác, thấy 
tánh thông suốt, không có ngăn trệ, ấy là tự qui y. 


Sao gọi là Viên mãn Báo thân Phật? Thí nhự một ngọn đèn hay trừ 
ngàn năm tôi, một trí tuệ hay điệt muôn năm ngu. 


Điều này có tin được không? Tỉ dụ như cái nhà tối mịt một ngàn năm, 
bây giờ muôn nó sáng lại thì phải bao lâu? Chỉ cần thắp ngọn đèn đem vào 
nhà thì sáng ngay, cái tối ngàn năm phút chốc liền mắt. Hiện nay chúng ta tu 
cũng vậy, một phen trí tuệ sáng rồi thì cái ngu của muôn năm cũng mắt. Như 
khi tất cả chúng ta chưa được duyên học đạo thì đối với thân này, đối với 
vọng tưởng này thấy là thật mình. Nhưng khi học đạo rồi, có thê nghe Phật, 
Tổ nói một câu hai câu, chúng ta thấy rõ thân này và vọng tưởng không phải 
là thật mình. Khi thấy rõ như vậy tức nhiên cái ngu ngàn đời tự nó mất. Còn 
nếu không mất luôn thì lâu lâu cái ngu tái lại, mình lại nhận thấy sự thật nữa, 
mãi rồi cái ngu cũng phải tan. Như vậy chúng ta thấy rằng ngọn đèn trí tuệ 
một phen thắp lên thì cái ngu không bao giờ còn được. Cho nên nói khi trí 
tuệ phát ra hay diệt được muôn năm ngu là như vậy. 


Chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể được. Thường phải nghĩ về 
sau, mỗi niệm môi niệm tròn sảng, tự thấy Bản tánh. 


Ở đây Tổ dạy chúng ta đừng suy nghĩ những lỗi về trước. Giả sử khi 
trước chúng ta có làm những điều gÌ sai lầm, nay đã biết lỗi sám hồi rồi thôi, 
không nên nhớ mãi các lỗi đã qua rồi buôn tủi tu hành không được. Những 
lỗi gì qua rồi thì thành tâm sám hối, nguyện từ nay về sau chừa bỏ, không tái 
phạm, sám hối xong là thôi, nếu còn hối hận mãi đó là chướng đạo. Cho nên 
Tổ bảo chúng ta thường phải nghĩ về sau, trong mỗi niệm tròn sáng, tự thấy 
Bản tánh. 


Thiện ác tuy là khác mà Bản tảnh không có hai, tảnh không hai đó gọi 
là Tánh thật. 


Niệm thiện niệm ác tuy là hai niệm khác nhau, nhưng trên Bản tánh 
nó không có hai, tánh không hai đó gọi là Tánh thật. Tỉ dụ như khi ngồi tu, 
niệm niệm dây khởi, hoặc là niệm lành, hoặc là niệm dữ. Nhưng khi niệm 
lành hoặc dữ lặng xuống rồi, thì cái hằng biết đó là lành hay đữ? Cái hằng 
biết trong tâm mình nghĩa là hằng biết lúc có niệm, lúc không niệm, cái hằng 
biết ấy thuộc về lành hay dữ? - Nó không có lành dữ. Cho nên khi dấy niệm, 
thì niệm niệm khác nhau, có lành có dữ, khi niệm lặng xuống, chỉ có cái liễu 
tri thường hằng không có lành dữ, nên nói tánh không hai mới là Tánh thật, 
còn niệm lành hay dữ không phải là cái thật. Tổ chỉ dạy rõ như ban ngày 
không có gì phải nghi ngờ nữa. Dấy niệm lên thì có thiện ác là thuộc về hai, 
mà hai thì không thật; niệm thiện hoặc ác lặng xuống trở về Bản tánh, thì 
Bản tánh là không hai, mà không hai mới là Tánh chân thật, thật quá rõ ràng. 
Thế nên chúng ta muốn sống với Tánh chân thật là phải dừng niệm thiện và 
ác, nếu không hiểu lý này chúng ta sẽ thắc mắc, bỏ niệm ác thì được, vì sao 
lại bỏ niệm thiện? Bởi vì thiện là đối với ác, những niệm đó còn dây lên là 
sanh diệt, lặng những cái sanh diệt ấy mới là chân thật, cái chân thật ở ngay 
nơi đó, không đâu xa. Vì thế nói Bản tánh thì không hai, tánh không hai đó 
gọi là Thật tánh. 


Ở trong Thật tánh không nhiễm thiện ác, đây goi là Viên mãn Báo 
thán Phát. 


Nghĩa là trong Tánh thật không có nhiễm thiện ác, đó là Viên mãn 
Báo thân Phật. Như vậy tìm đâu thấy Phật? Chỉ có lặng hai niệm thiện ác thì 
Viên mãn Báo thân Phật hiện tròn đầy, cho nên nói viên là tròn, mãn là đầy, 
Báo thân Phật là tròn đầy. Niệm dây lên là tướng sanh diệt, thiên lệch, hoặc 
là thiện hoặc là ác, hai cái thiên lệch đó lặng xuông chỉ còn một Tánh giác 
tròn đầy, đó là Viên mãn Báo thân Phật. Vì vậy ngay nơi mỗi người đều có 
Báo thân Phật, vì chúng ta không lặng được niệm thiện ác cho nên không 
nhận được, nếu lặng được niệm thiện ác thì ngay nơi tâm mình đã đầy đủ 
Báo thân Phật. 


Tự tảnh khởi một niệm ác thì điệt muôn kiếp nhán lành, Tự tảnh khởi 
một niệm thiện thì được hàng sa ác hêt, thăng đền Vô thượng Bô-đê, niệm 
niệm tự tháy chăng mát bản niệm gọi là Bảo thán. 


Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhân lành, Tự tánh khởi 
một niệm thiện thì cái ác dù nhiều như số cát sông Hằng cũng đều hết sạch. 
Những niệm dấy lên nhưng mình không mất bản niệm, tức là không mất Bản 
tánh hằng tri, đó gọi là Báo thân. Nói tóm lại, Báo thân Phật là gì? Là do hai 
niệm thiện ác lặng xuống, chỉ còn một Tánh giác thanh tịnh tròn đầy, đó là 
Báo thân Phật. 


Sao gọi là Thiên bá ức Hóa thân Phật? Nếu chẳng nghĩ muôn pháp 
thì tánh vốn như không, một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác 
là hóa làm địa ngục, suy nghĩ việc thiện thì hóa làm thiên đường, độc hại thì 
hóa làm rồng rắn, từ bi thì hóa làm Bỏ-tát, trí tuệ thì hóa làm thượng giới, 
ngu sỉ thì hóa làm hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiễu, người mê không 
hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường đi trong con đường ác, xoay về một 
niệm thiện, trí tuệ liền sanh, đây gọi là Tự tánh Hóa thân Phật. 


Nếu mình không khởi duyên với muôn pháp thì tánh mình lặng lẽ như 
hư không, không có tướng mạo, dây niệm suy nghĩ liền biến hóa. Trăm ngàn 
muôn ức niệm ác mình biết xoay trở về thiện tức là trở về với Tự tánh mình, 
đó là Hóa thân Phật. Dấy niệm ác bị dẫn đi trong lục đạo, niệm lành thì dẫn 
đi đến các cõi lành. Nếu xoay ngàn muôn ức niệm trở về Tự tánh, tức là 
chuyên cái biến hóa trở về cái thật, gọi đó là Hóa thân Phật. 


Như vậy Tổ chỉ cho chúng ta thấy rõ ba thân Phật: 
- Pháp thân là Tánh thanh tịnh của mình. 


- Báo thân là do lặng được hai niệm thiện ác, chỉ còn cải liễu tri 
thường hăng. 


- Hóa thân tức là xoay tât cả niệm ác trở vê Tự tánh. 


Này Thiện trì thức, từ Pháp thân suy nghĩ tức là Hóa thân Phát, niệm 
niệm Tự tánh tự kiến tức là Báo thân Phật, tự ngộ tự tu, Tự tảnh công đực, 
ấy là chân thật qui y. Da thịt là Sắc thân, Sắc thân đó là nhà cửa, không nói 
là qui y vậy. Chỉ ngộ Tự tảnh ba thân tức là biết được Tự tánh Phật. 

Nếu căn cứ trên Pháp thân dây niệm đó là Hóa thân Phật, mỗi niệm 
mình đều thấy rõ Tự tánh của mình, đó là Báo thân Phật. Chúng ta nói tự qui 
y nghĩa là trở về với Pháp thân, Báo thân, Hóa thân Phật của Tự tâm, chớ 
không phải trở về với thân xác thịt hôi thúi này, thân xác thịt này chỉ là nhà 
cửa che đậy bên ngoài không phải là thật. Nếu chúng ta ngộ được Tự tánh 
mình có đủ ba thân Phật tức là biết được Tự tánh Phật. 


---000--- 
GIẢNG 05 - BÀI TỤNG VÔ TƯỚNG 
Đề kết thúc Tổ bảo: 


Tôi có một bài tụng Vô tưỚHg, nễu người hay trì tụng, ngay HƠI lời nói 
liễn khiến cho ông, tội mê từ nhiều kiếp, một lúc liễn tiêu diệt. Tụng răng: 


Mê nhân tu phúc bất tu đạo, 

Chỉ ngôn tu phúc tiện thị đạo, 
Bồ thí cúng dường phúc vô biên, 
Tám trung tam ác nguyên lai tạo. 


Tổ nhắc các cư sĩ tu hành: Người mê chỉ biết tu phước mà chăng tu 
đạo, nghĩa là người mê chỉ biết làm phước bên ngoài, mà không biết buông 
xả các điên đảo vọng tưởng để trở về Tâm thể chân thật. Chỉ nói tu phước 
liền là đạo, chỉ nói chúng tôi làm phước, đó là hợp với đạo rồi, đó là tu rồi. 
Tổ mới giải thích tiếp: Nếu phát tâm bố thí cho kẻ nghèo, người đói, biết 
phát tâm cúng dường chư Tăng, chư Ni, đó là có phước nhiều lắm chớ 
không phải là không, nhưng trong tâm ba ác xưa nay cứ tạo, tức là ba ác 
tham sân sĩ trong tâm chúng ta còn hoài. Biết bó thí, biết cũng dường thì có 
phước thật, nhưng chưa hết ba độc. Trong hàng Phật tử chúng ta có nhiều 
người biết bố thí, biết cũng dường mà ba độc vẫn còn nguyên. Muốn hết ba 
độc tức phải hướng về tâm buông xả mới hết, không phải tu phước cúng 
dường là hết ba độc. Nếu ba độc không hết thì làm sao thoát ly sanh tử, vì 
vậy nên nói tu phước không phải là đạo. Ai muốn hưởng phước thì tu hạnh 
bố thí cúng dường, đó là phước vô biên, đâu phải không có phước. Nhiều 
người không hiểu, khi nghe Tổ dạy phải quay về Tự tánh thì nói: Như vậy 
tôi tu phước cúng dường không có phước sao? Phước thì vẫn có, nhưng 
tham sân si thì không hết. 


Nghĩ tương tu phúc dục diệt tội, 
Hậu thế đắc phúc tội hoàn tại, 
Đân hướng tám trung trừ tội duyên, 
Các Tự tánh trung chân sám hồi. 


Các người tu cứ nghĩ rằng mình tu phước bố thí cúng dường là để hết 
tội, nhưng thật có hết tội chăng? Cho nên Tổ dạy tiếp: Tu phước thì đời sau 
được phước, nhưng nếu làm tội thì tội vẫn còn, tại sao vậy? Vì mình làm 
phước là tạo nhân phước, thì thọ quả phước, nhưng ba độc vân còn nguyên. 
Vì vậy có khi làm phước mà vẫn sân, có khi làm phước mà vẫn có niệm bất 
bình v.v... cho nên tội vân còn. Nhà Phật thường gọi thân chúng ta hiện tại là 
thân tổng báo, tổng báo tức là cái quả báo chung trong đó có lành có đữ, có 
thiện có ác v.v... người làm lành nhiều thì hiện ra nhiều tướng tốt gặp nhiều 
phước duyên, người làm lành ít thì thiếu tướng tốt, và cũng ít gặp phước 
duyên, nhưng cũng có một chút phước nên được sanh làm người. Vì vậy 
nhiều người có phước thật nhiều, được sanh trong những gia đình đầy đủ 
sung sướng, nhưng trái lại họ mang thân tật nguyên, vì sao? Vì trong khi làm 
phước họ vẫn có làm tội, cho nên làm phước thì hưởng phước, tạo tội thì đền 
tội, thân tông báo của chúng ta là như vậy. Chúng ta có thê trong nhiều đời, 


làm phước nhiều nên gặp được những điều tốt, điều thiện phù hợp với sở 
nguyện của mình, nhưng lâu lâu cũng vẫn có xảy ra tai nạn hay có những 
điều bất như ý, đó là vì từ đời trước đã tích lũy nhiều tội, nên bây giờ gặp 
duyên thì phải trả quả, chớ không có gì lạ. Hiểu như vậy chúng ta không còn 
hoang mang trước những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình. 


Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, đó mới là chân sám hối. Chúng ta 
phải nhìn thắng trong tâm mình trừ những tội duyên như là tâm tật đó, tâm 
bất thiện, tâm siễm khúc, tâm ngô ngã, tâm hư dối, tâm cuống vọng, tâm 
khinh người, tâm mạn người, tâm tà kiến v.v... cứ ngay trong tâm mình đẹp 
sạch những tâm niệm đó, vì đó là duyên để tạo tội, nêu chúng ta không nhằm 
vào đó để đẹp nó, thì làm sao hết tội được? Chúng ta chỉ biết tu phước làm 
lành bên ngoài, thì không bao giờ đời mình được trọn vẹn an lành. Muốn 
được an lành, chúng ta phải nhắm thắng trong tâm mình, đẹp sạch các duyên 
tạo tội thì đời sau mới được hết tội. Lục Tổ đã chỉ cho người tu chúng ta rõ 
ràng như vậy. 


Hồi ngộ Đại thừa chán sám hồi, 
Trừ tà hành chánh tức vồ tội, 

Học đạo thường Tự tảnh quản, 
Tức dữ chư Phát đồng nhất loại. 


Chợt gặp pháp sám hối chân thật của Đại thừa, biết trừ những tâm tà, 
hành những tâm chánh, đó mới là không tội. Người học đạo thường ở trong 
Tự tánh mình mà quán sát, tức cùng với chư Phật đồng một loại không khác. 
Nhìn lại mình để quán sát Tự tánh mình, bỏ những lỗi lầm, dứt các tội duyên 
để trở về sống với Tự tánh, thì mình với Phật không hai không khác. Nếu 
nhắm ra ngoài làm việc thì sẽ cùng với chư Phật khác xa. Đó là Tổ đã chỉ 
thắng pháp sám hồi của Đại thừa, và đúng với hạnh của chư Phật. 


Ngô Tô ồ duy truyền thử đốn pháp, 

Phổ nguyện kiến tánh động nhất thể, 
Nhược dục đương lai mích Pháp thân, 
Ly chư pháp tướng tâm trung tẩy. 


Tổ của tôi chỉ truyền pháp đốn giáo này, khắp nguyện người thấy tánh 
đồng một thể. Nếu muốn đời sau tìm thấy được Pháp thân, tức phải lìa các 
tướng ở trong tâm, rửa sạch bóng dáng của sáu trần ngay trong tâm mình. 
Cho nên người tu diệt vọng là rửa sạch trong tâm mình những niệm tưởng 
nhớ đến người đến cảnh, đó là bóng dáng của pháp trần rơi vào tâm thức cần 
phải tây trừ, mới thấy được Pháp thân. 


Nỗ lực tự kiến mạc du du, 
Hậu niệm hồi tuyệt nhất thê hưu, 


Nhược ngộ Đại thừa đắc kiến tánh, 
Kiên cung hiệp chướng chí tâm câu. 


Trong các câu kệ chót của bài tụng, Tổ khuyên chúng ta phải nỗ lực tự 
thấy chớ có lơ là, du du là lơ là; nỗ lực để tự thấy Bản tánh mình, tự biết 
những niệm mà buông bỏ. Một niệm dứt là chỉ cho hơi thở cuối cùng vừa 
thở khì ra mà không hít lại, thì một đời buông tay. Vì vậy Tổ bảo chúng ta 
phải nỗ lực tiễn tu, chớ có lơ là, chớ có chần chờ, nếu một phen thở ra mà 
không hít vào thì một đời buông xuôi. Nếu gặp những hàng Đại thừa được 
thấy tánh, phải thành tâm cung kính, hay là cung kính chấp tay, chí tâm cầu 
pháp Đại thừa, chớ có lôi thôi khinh thường, bởi vì người học đạo mà không 
được Thiện tri thức chỉ dẫn thì một đời tu học cũng khó mà đến đâu. 

Tổ nói: 

Này Thiện trí thức, phải tụng lấy, y đây tu hành, ngay nơi lời nói mà 
thấy tánh, tuy cách tôi ngàn dặm như thường ở bên cạnh tôi; nơi lời nói này 
mà chăng ngộ tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa 
đến đây. Trân trọng đi được an vui. 

Cả chúng nghe pháp rồi không ai mà chẳng khai ngộ, đều hoan hỉ 
phụng hành. 


Tóm tắt lại, phẩm Sám Hối này gồm phần văn xuôi trong đó Tổ dạy 
Ngũ phần Pháp thân hương v.v... và phần kết thúc là bài tụng Vô tướng văn 
vần, dễ hiểu, dễ nhớ, y đó mà tu mới là cái tu chân thật. Tô dạy rõ ràng tu là 
phải hướng về mình, không nên chạy ra ngoài, vì tu bên ngoài không bao giờ 
hết nghiệp được. Cho nên mỗi buổi tụng kinh chúng ta đều có tự qui y, tự 
qui y là trở về với mình, tức là trở về ba thân Phật: Pháp thân, Báo thân, Hóa 
thân nơi mình sẵn có. Tự qui y Phật là trở về với Phật của mình, tự qui y 
Pháp là trở về với Pháp của mình, tự qui y Tăng là trở về với Tăng của mình. 
Nơi mình có đủ ba thân Phật, nơi mình có đủ Tam Bảo, mình phải hướng về 
đó, nghĩa là phải bỏ hết những niệm xấu như ngã mạn, công cao, lừa dối, ác 
độc v.v... bỏ cho hết sạch những niệm đó, là biết tự qui y. Bản tánh thanh 
tịnh sẵn có gọi là Pháp thân Phật. Buông cả hai niệm thiện ác để thấy Báo 
thân Phật, rồi xoay các niệm trở về Tự tánh đó là Hóa thân Phật, tức là 
chuyên hóa thân trở về thành Phật. Nói tóm lại tự qui y không phải là tự qui 
y với thân xác thỊt này, mai mốt nó rã rồi còn đâu! Tự qui y là trở về Tự tánh 
thanh tịnh là Pháp thân, trở về nơi Tự tánh tròn đầy không có hai niệm là 
Báo thân, trở về Tự tánh mình bằng xoay mọi niệm về nơi Tự tánh đó là Hóa 
thân Phật. 


-—-oÔO--- 


PHÁM 07. CƠ DUYÊN 
DỊCH 


Tổ từ được pháp ở Huỳnh Mai, về đến Thiều Châu, thôn Tào 
Hầu, mọi người đều không biết. Có một nho sĩ là Lưu Chí Lược kính 
trọng Ngài lắm. Chí Lược có người cô làm Ni tên là Vô Tận Tạng, 
thường tụng kinh Đại Niết- bàn, Tổ nghe qua liền biết được diệu nghĩa, 
mới vì cô Ni giải nói. Nỉ cầm quyền kinh hỏi chữ. Tổ bảo: 


Chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. 

Cô Ni nói: 

Chữ còn không biết, sao có thể hiểu nghĩa? 

Tổ bảo: 

Diệu lý của Chư Phật chăng có quan hệ đến văn tự. 

Cô Ni kinh lạ mới bảo khắp hàng kỳ đức” trong thôn rằng: 

Đây là hàng tu sĩ có đạo, nên thỉnh cúng dường. 

Khi ấy có cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương 
và dân cư trong làng đua nhau đên chiêm lề Tô. Khi ây chùa cô Bảo 
Lâm, từ cuôi đời Tùy bị binh lửa làm tàn phê, mới y nơi nên cũ dựng lại 
ngôi chùa, mời Tô trụ trì ở đó, không bao lâu thành một ngôi chùa rât 
trang nghiêm. Tô ở đó hơn chín thắng lại bị bọn ác đuôi theo, Tô bèn 
trốn đến trước núi, bị họ phóng hỏa, đốt cỏ cây, Tổ ẫn thân vào trong 
kẹt đá được khỏi, trên đá ngày nay dấu Tổ ngôi kiết- -già và vết nếp y của 


Tổ vẫn còn, nhân đó gọi là hòn đá tị nạn. Tổ nhớ Nøũ Tổ dạy đến Hoài 
và Hội dừng ân, Ngài mới ân ở hai âp ây. 

] Tăng Pháp Hải, người quê ở Khúc Giang, Thiều Châu, ban đầu đến 
tham vấn Tổ, hỏi rằng: 

Tức tâm tức Phật, cúi xin Ngài chỉ dạy. 

Tổ bảo: 

Niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chăng diệt tức Phật; 
thành tât cả tướng tức tâm, lìa tât cả tướng tức Phật, nêu tôi nói cho đủ, 
cùng kiêp cũng không hết, hãy lăng nghe tôi nói kệ: 

Tức tâm là tuệ, 
Tức Phật là định, 
Định tuệ bình đăng, 


Trong ý thanh tịnh. 
Ngộ pháp môn này, 
Do ông tập tảnh, 
Dụng vẫn không sanh, 
Song tu là chánh. 


(Tức tâm danh tuệ, 
Tức Phật nãi định, 
Định tuệ đẳng đẳng, 
Ý trung thanh tịnh. 
Ngộ thử pháp môn, 
Do nhữ tập tánh, 
Dụng bản vô sanh, 
Song tu thị chánh.) 

Ngài Pháp Hải ngay lời đó liền đại ngộ, làm bài kệ tán thán: 
Tức tâm nguyên là Phật, 
Chẳng ngộ mà tự khinh, 
Con biết nhân định tuệ, 
Đồng tu lìa các vật. 

(Tức tầm nguyên thị Phật, 
Bắt ngộ nhỉ tự khuất, 

Ngã tri định tuệ nhân, 
Song tu ly chư vật.) 


Tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc bảy tuổi, thường 
tụng kinh Pháp Hoa, đên lễ Tô mà đầu không sát đât. Tô mới quở: 

Lễ mà đầu không sát đất, chỉ bằng đừng lễ, trong tâm ông ắt có 
một vật, vậy ông chứa chât sự nghiệp gì? 

Pháp Đạt thưa: 

Tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến ba ngàn bộ. 

Tổ bảo: 

Nếu ông tụng đến muôn bộ, được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt 
cùng với ta sánh vai, nay ông mang sự nghiệp này, trọn không biệt lôi, 
nghe ta nói kệ: 

Lễ cốt chặt cờ mạn, 
do đâu không sát đát? 


Có ngã tội liền sanh, 
Quên công phước vô tỉ. 
(Lễ bản chiết mạn tràng, 
Đâu hê bât chí địa, 
Hữu ngã tội tức sanh, 
Vong công phúc vô tỉ.) 
Tổ lại hỏi: Ông tên gì? 
Pháp Đạt thưa: Tên Pháp Đạt. 
Tổ bảo: Ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp. 
Lại nói bài kệ: 
Nay ông tên Pháp Đạt, 
Chuyên tụng chưa từng thôi, 
Tụng rông chỉ theo tiêng, 
Sáng tâm hiệu Bô-tát. 
Nay ông vì có duyên, 
Nay tôi vì ông nói, 
Chỉ tin Phật không lời, 
Hoa sen từ miệng phát. 


(Nhữ kim danh Pháp Đạt, 
Cần tụng vi hưu yêt, 

Không tụng đãn tuần thanh, 
Minh tầm hiệu Bô-tát. 

Nhữ kim hữu duyên cô, 

Ngô kim vị nhữ thuyết, 

Đãn tín Phật vô ngôn, 

Liên hoa tùng khâu phát.) 

Ngài Pháp Đạt nghe kệ hối hận, tạ lỗi thưa: 

Từ nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả. Đệ tử tụng kinh 
Pháp Hoa mà chưa hiệu được nghĩa kinh, tầm thường có nghỉ, Hòa 
thượng là bậc trí tuệ rộng lớn, cúi mong lược nói nghĩa lý trong kinh. 

Tổ bảo: 

Pháp Đạt, pháp tức rất thâm đạt mà tâm ông chẳng đạt, kinh vốn 
là không nghỉ mà tầm ông khởi nghỉ. Ông tụng kinh này, lây cái gì làm 
tông? 

Pháp Đạt thưa: 


Học nhân căn tánh ám độn, từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng 
niệm, đầu có biêt tông thú. 

Tổ bảo: 

Tôi không biết chữ, ông thử lấy kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông 
giải nói. 

Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm Thí Dụ, Tổ bảo: 


Dừng! Kinh này nguyên lai lẫy nhân duyên ra đời làm tông, dù 
nói nhiều thứ thí dụ cũng không vượt qua chỗ này. Sao là nhân duyên? 
Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện 
ở đời, một đại sự đó là Tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài nên 
chấp tướng, mê bên trong nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa 
tướng, nơi không mà lìa không thì trong ngoài chằng mê, nếu ngộ được 
pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai Tri kiến Phật. Phật tức là giác, 
phân làm bốn môn: Khai giác tri kiến, Thị giác tri kiến, Ngộ giác tri 
kiến, Nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập tức là giác 
tri kiến, chân tánh xưa nay mà được xuất hiện. Ông dè dặt chớ hiểu lầm 
ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là Tri kiến của 
Phật, chúng ta thì vô phần. Nếu khởi cái hiểu này tức là chê bai kinh, 
hủy báng Phật vậy. Phật kia đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì 
phải khai nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là Tự tâm của ông, 
lại không có Phật nào khác; vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang 
minh, tham ái trần cảnh, ngoài thì duyên (với ngoại cảnh), trong tâm thì 
lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhọc đức Thế Tôn kỉa từ trong tam- 
muội mà dậy, dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đắng miệng, khuyên 
bảo khiến các ông buông dứt chớ hướng ra ngoài tìm cầu thì cùng Phật 
không hai, nên nói khai Phật tri kiến. Tôi cũng khuyên tất cả người nên 
thường khai Tri kiến Phật ở trong tâm của mình. Người đời do tâm tà, 
ngu mê tạo tội, miệng thì lành tâm thì ác, tham sân tật đố, siễm nịnh, 
ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu hay 
chánh tâm, thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác làm 
lành, ấy là tự khai Tri kiến Phật. Ông phải mỗi niệm khai Tri kiến Phật, 
chớ khai tri kiến chúng sanh, khai Tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri 
kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc nhăn chấp việc tụng 
niệm làm công khóa thì nào khác con trâu ly mến cái đuôi của nó! 


Pháp Đạt thưa: 
Nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa, chắng cần phải tụng kinh chăng? 
Tổ bảo: 


Kinh có lỗi gì? Đâu có chướng ngại ông tụng, chỉ vì mê ngộ là tại 
người, tốn giảm hay lợi ích là do mình, miệng tụng tâm hành tức là 
chuyển được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành tức là bị kinh 
chuyền. Hãy nghe ta nói kệ đây: 


Tâm mê Pháp Hoa chuyển, 
Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa, 
Tụng lâu không rõ nghĩa, 
Cùng nghĩa trở thành thù. 
Không miệm niệm là chánh, 
Có niệm niệm là tà, 

Có không đều chẳng chấp, 
Hằng ngôi xe bạch ngưu. 
(Tâm mê Pháp Hoa chuyển, 
Tâm ngộ chuyển Pháp hoa, 
Tụng kinh cửu bất minh, 
Dũ nghĩa tác thù gia. 

Vô niệm niệm tức chánh, 
Hữu niệm niệm thành tà, 
Hữu vô câu bắt kế, 

Trường ngự bạch ngưu xa.) 


Pháp Đạt nghe kệ rồi bất giác rơi lệ dầm đề, ngay lời nói liền 
đại ngộ và thưa với Tổ: 

Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển Pháp Hoa mà 
bị Pháp Hoa chuyền. 

Lại thưa: 

Kinh nói các vị Đại Thanh văn cho đến Bồ-tát đều đem hết khả 
năng suy nghĩ cùng chung nghĩ lường cũng không thể nào đo được 
trí của Phật, ngày nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được Tự tâm liền 


gọi là Tri kiến Phật, tự chẳng phải là hàng thượng căn nên chưa khỏi 


nghỉ báng. Lại kinh nói ba xe: xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trầu 
trắng khác nhau như thế nào? Cúi xin Hòa thượng rủ lòng từ khai 
thị cho. 

Tổ bảo: 

Ý kinh rõ ràng, ông tự mê trái. Các hạng người Tam thừa không 
thể đo lường được Trí tuệ Phật, đó là lỗi tại chỗ đo lường. Dù ông đem 
tẤt cả sự suy nghĩ mà suy xét lại càng thêm xa vời. Phật vốn vì phàm 
phu mà nói, chẳng phải vì Phật mà nói, lý này nếu chẳng tin chắc thì sẽ 
như những vị Thanh văn trong hội Pháp Hoa thối tịch vậy. Đâu chẳng 
biết đã ngồi trên xe bạch ngưu lại tìm ba xe ngoài cửa; huống là kinh 
văn rõ ràng nhằm ông mà nói, chỉ một Phật thừa, không có thừa nào 
khác; hoặc là hai, hoặc là ba cho đến vô số phương tiện, bao nhiêu nhân 
duyên thí dụ, ngôn từ nói về pháp ấy đều vì một Phật thừa. Ông sao 
chẳng tỉnh, ba xe là giả, là việc thuở xưa, một xe là thật, là việc hiện nay, 
chỉ dạy ông dẹp giả trở về thật, sau khi trở về thật, thật cũng không tên. 
Nên biết có những của báu trọn thuộc về ông, do ông thọ dụng, lại 
không khởi tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không 
khởi tưởng dùng, ấy gọi là trì kinh Pháp Hoa, từ kiếp này đến kiếp 
khác, tay không rời quyền kinh, từ sáng đến tối không lúc nào chẳng 


tụng kinh. 


Pháp Đạt nhờ chỉ dạy, vui mừng nhảy nhót liền nói kệ khen rằng: 


Kính tụng ba ngàn bộ, 
Tào Khê một câu quên, 
Chưa rõ ý xuất thế, 

Đâu hết cung nhiều đời. 
Đô, nai, trâu quyền láp, 
Trước, giữa, sau khéo bày, 
Ai biết trong nhà lửa, 
Nguyên là vị vụa Pháp. 


(Kinh tụng tam thiên bộ, 

Tào Khê nhất cú vong, 

Vị mỉnh xuất thế chỉ, 

Ninh yết lụy sanh cuồng. 
Dương lộc ngưu quyền thiết, 
Sơ trung hậu thiện dương, 
Thùy tri hỏa trạch nội, 
Nguyên thị pháp trung vương.) 


Tổ bảo: 
Từ nay về sau ông mới đáng gọi là Tăng tụng kinh. 


Pháp Đạt từ đây lãnh hội huyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. 


Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem 
kinh Lăng-già đến hơn một ngàn lần nhưng không hiểu được Tam thân 
Tứ trí, đến lễ Tổ cầu giải nghĩa này. Tổ bảo: 
Ba thân là Thanh tịnh Pháp thân, đó là tánh của ông, Viên mãn 

Báo thân là trí của ông, Thiên bá ức Hóa thân là hạnh của ông vậy. Nếu 
la Bản tánh riêng nói ba thân tức gọi có thân mà không trí, nếu ngộ 
được ba thân không có Tự tánh tức là rõ bốn trí Bồ-đề. Hãy lắng nghe 
tôi nói kệ: 

Tự tảnh đu ba thân, 

Phát mình thành từ trí, 

Chẳng lìa duyên thấy nghe, 

Siêu nhiên lên quả Phật. 

Nay tôt vì ông nói, 

Tìn chắc hằng không mê, 


Chớ học người tìm câu, 
Trọn ngày nói Bồ-đề. 

(Tự tánh cụ tam thân, 
Phát mỉnh thành tứ trí, 
Bắt ly kiến văn duyên, 
Siêu nhiên đăng Phật địa. 
Ngô kim vị nhữ thuyết, 

Để tín vĩnh vô mê, 

Mạc học trì cầu giả, 
Chung nhật thuyết Bồ-đề.) 


Ngài Trí Thông lại thưa: 
Về nghĩa Tứ trí có thể nghe được chăng? 


Tổ bảo: 
Đã hiểu ba thân liền rõ Tứ trí, sao lại hỏi ư? Nếu lìa ba thân riêng 
nói Tứ trí, đầy gọi là có trí mà không thân, tức đây có trí lại thành vô 


trí. 
Ngài nói kệ: 


Đại viên cảnh trí tnh thanh tịnh, 
Bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, 
Diệu quan sát trí thấp không công, 
Thành sở tác trí đồng Viên cảnh. 

Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, 
Chỉ dùng danh ngôn không Thật tánh, 
Nếu ngay chỗ chuyển không dấy niệm, 
Ngay nơi ôn náo hằng đại định. 


(Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, 
Bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, 
Diệu quan sát trí kiến phi công, 
Thành sở tác trí đồng Viên cảnh. 
Ngũ bát lục thất quả nhân chuyền, 
Đãn dụng danh ngôn vô Thật tánh, 


Nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, 

Phôn hưng vĩnh xử na-già định.) 

(Như trên nói chuyển thức thành trí, trong kinh nói: Chuyển 
năm thức trước làm Thành sở tác trí, chuyển thức thứ sáu làm Diệu 
quan sát trí, chuyển thức thứ bảy làm Bình đẳng tánh trí, chuyển 
thức thứ tám làm Đại viên cảnh trí. Tuy thức thứ sáu, thức thứ bảy 
là ở trong nhân chuyển, còn năm thức trước và thức thứ tám là trên 
quả chuyền, chỉ chuyển tên mà không chuyền thể.) 


Trí Thông liền đốn ngộ được tánh trí nên trình kệ rằng: 


Ba thân nguyên thể ta, 

Tứ trí vốn tâm sáng, 

Thân trí dung không ngạt, 
Ứng vật mặc tùy hình. 
Khởi tu đều vọng động, 
Giữ trụ trái chân tính, 
Diệu chỉ nhân Thây rõ, 
Trọn quên tên nhiễm ô. 


(Tam thân nguyên ngã thể, 
Tứ trí Bản tâm minh, 

Thân trí dung vô ngại, 

Ứng vật nhiệm tùy hình. 
Khởi tu giai vọng động, 
Thủ trụ phỉ chân tỉnh, 

Diệu chỉ nhân Sư hiểu, 
Chung vong nhiễm ô danh.) 


Tăng tên Trí Thường, người ở Quí Khê, Tín Châu, thuở nhỏ xuất 
gia, chí cầu thấy tánh, một hôm đến tham lễ, Tổ hỏi: 
Ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì? 

Sư thưa: 

Học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hòa 


thượng Đại Thông nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa giải 


quyết được hồ nghỉ, từ xa đến đây lễ Hòa thượng, mong Hòa thượng từ 


bi chỉ dạy. 
Tổ bảo: 
Kia có ngôn cú gì ông thử nhắc lại xem. 


Trí Thường thưa: 


Trí Thường đến nơi kia, trải qua ba tháng, chưa được chỉ dạy, vì 


lòng tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi: 
Thế nào là Bản tâm, Bản tánh của con? 
Ngài Đại Thông nói rằng: 
Ông thấy hư không chăng? 


Trí Thường đáp: Thấy! 
Hòa thượng Đại Thông hỏi: 


Ông thấy hư không có tướng mạo chăng? 
Trí Thường đáp: 

Hư không vô hình mà có tướng mạo gì? 
Ngài Đại Thông bảo: 


Bản tánh của ông ví như hư không, trọn không một vật có thể 
thấy, ấy gọi là chánh kiến, không một vật có thể biết ấy gọi là chân tri, 


không có xanh, vàng, dài, ngắn, chỉ thấy bản nguyên thanh tịnh, giác 


thể tròn sáng tức gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là Như Lai tri 
kiến. 


Học nhân tuy nghe lời này vẫn chưa giải quyết xong (điều nghì), 
cúi xin Hòa thượng chỉ dạy. 
Tổ bảo: 
Lời thầy kia nói vẫn còn kiến tri nên khiến ông chưa rõ, nay tôi 
chỉ ông một bài kệ: 

Chẳng thấy một pháp còn thấy không, 
Giống như mây nổi che mặt nhật, 
Chẳng biết một pháp giữ biết không, 
Lạt nhự hự không sanh điện chớp. 
Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, 
Lâm nhận đâu từng hiểu phương tiện, 
Ông phải một niệm tự biết lỗi, 
Tự kỷ linh quang thường hiển hiện. 
(Bắt kiến nhất pháp tồn vô kiến, 
Đại tợ phù vân già nhật diện, 
Bắt tri nhất pháp thủ không tri, 
Hoàn như thái hư sanh thiểm điện. 
Thử chỉ tri kiến miết nhiên hưng, 
Thác nhận hà tăng giải phương tiện, 
Nhữ đương nhất niệm tự tri phi, 
Tự kỷ linh quang thường hiển hiện.) 
Trí Thường nghe bài kệ rồi tâm ý hoát nhiên, bèn nói kệ rằng: 
Vô cớ khởi trỉ kiến, 
Chấp tướng cầu Bồ-đề, 
Tình còn một niệm ngộ, 
Đâu vượt mÊ ngàn Xưa. 
Tự tánh giác nguyên thể, 
Tùy chiếu luống đổi dời, 
Chẳng vào thất Tổ sư, 
Mờ mịt chạy hai đầu. 
(Vô đoan khởi tri kiến, 
Trước tướng cầu Bồ-đề, 
Tình tồn nhất niệm ngộ, 


Ninh việt tích thời mê. 

Tự tánh giác nguyên thể, 
Tùy chiếu uống thiên lưu, 
Bắt nhập Tổ sư thất, 

Mang nhiên thú lưỡng đầu.) 


Trí Thường một hôm hỏi Tổ: 


Phật nói pháp ba thừa, lại nói Tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, 
cúi mong Ngài vì chỉ dạy. 


Tổ bảo: 

Ông xem nơi Bản tâm mình, chớ có chấp Pháp tướng bên ngoài. 
Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có những sai biệt. Thấy nghe 
tụng đọc là Tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là Trung thừa, y pháp tu 
hành là Đại thừa, muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả 
không nhiễm, lìa các Pháp tướng, một cũng không được, gọi là Tối 
thượng thừa. Thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, ông phải 


tự tu chớ có hồi tôi, trong tất cả thời, Tự tánh tự như. 


Trí Thường liền lễ tạ và hầu Tổ đến trọn đời. 
] Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu đến thưa hỏi, thưa 
răng: 


Học nhân từ xuất gia, xem kinh Niết-bàn hơn mười năm chưa rõ 
được đại ý, cúi mong Hòa thượng thương xót chỉ dạy. 


Tô bảo: Chỗ nào ông chưa rõ? 
Thưa răng: 


“Chư hạnh vô thường, là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt 
là vui”, nơi đầy con nghỉ ngờ. 


Tổ hỏi: Ông nghỉ như thế nào? 


Thưa rằng: 


Tất cả chúng sanh đều có hai thân gọi là Sắc thân và Pháp thân. 
Sắc thân vô thường có sanh có diệt, Pháp thân có thường không tri 
không giác. Kinh nói: “sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui”, chẳng biết 
thân nào tịch diệt, thân nào thọ vui? Nếu là Sắc thân, khi Sắc thân tịch 
diệt, bốn đại phân tán, toàn là khổ, khổ không thể nói vui; nếu Pháp 
thân tịch diệt tức đồng có cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Lại Pháp tánh là 
thể của sanh diệt, năm uấn là dụng của sanh diệt, một thể năm dụng, 
sanh diệt là thường, sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì từ dụng nhiếp về 
thể, nếu cho lại sanh tức là loài hữu tình không đoạn không diệt, nếu 
chẳng cho lại sanh tức là hằng trở về tịch diệt thì đồng với vật vô tình, 
như thế ắt tất cả pháp bị sự ngăn cấm của Niết-bàn, còn chẳng được 
sanh, có øì là vui? 


Tổ quở: 


Ông là Thích tử sao lại tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thường 
kiến mà luận nghị về pháp Tối thượng thừa. Cứ theo lời ông nói, tức là 
ngoài Sắc thân riêng có Pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch diệt, lại suy 
luận Niết-bàn thường lạc nói có thân thọ dụng, đây là chấp lẫn về sanh 
tử, đắm mê cái vui thế gian; nay ông nên biết, Phật vì tất cả người mê 
nhận thân năm uẫn hòa hợp làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả 
pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh, ghét chết, niệm niệm đổi dòi, 
không biết là mộng huyễn hư giả, luống chịu luân hồi, lấy thường lạc 
Niết-bàn đổi thành tướng khổ, trọn ngày tìm cầu. Phật vì thương những 
người này, mới chỉ dạy Niết-bàn chân lạc, trong sát-na không có tướng 
sanh, trong sát-na không có tướng diệt, lại không có sanh diệt có thể 
diệt, Ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái 
lượng hiện tiền, mới gọi là thường lạc. Vui này không có người thọ, 
cũng không có người chẳng thọ, há có tên một thể năm dụng, huống là 
lại nói Niết-bàn ngăn cầm các pháp khiến hằng chắng sanh. Đây là ông 
chê Phật hủy pháp. Hãy nghe ta nói kệ: 


Đại Niết-bàn vô thượng, 
Tròn sáng thường lặng soi, 
Phàm nẹu gọi là chết, 
Ngoại dạo chấp là doạn. 
Những người cầu Nhị thừa, 
Cho đó là vô tác, 

Trọn thuộc chỗ tình chấp, 
Gốc sáu mươi hai chấp. 
Dối lập tên hư giả, 

Sao đạt nghĩa chân thật, 


Chỉ có người vượt qua, 
Thông suốt không thủ xả. 
Do biết pháp năm .uấn, 

Và ngã ở trong uẩn, 

Ngoài hiện các sắc tượng, 
Mỗi mỗi tướng âm thanh. 
Bình đẳng nhự mộng huyễn, 
Không khởi chấp phàm Thánh, 
Không khởi hiểu Niễt-bàn, 
Hai bên, ba mé dứt. 

Thường hiện dụng các căn, 
Mà chẳng khởi trởng dụng, 
Phân biệt tất cả pháp, 
Không khởi tưởng phân biệt. 
Kiếp hỏa đốt biển cả, 

Gió thôi núi chạm nhau, 
Chân thường tịch điệt vui, 
Tướng Niễ-bàn như thế. 
Nay tôi gắng gượng nói, 
Khiến ông bỏ tà kiến, 

Ông chớ theo lời hiểu, 

Nhận ông biết ít phân. 


(Vô thượng Đại Niết-bàn, 
Viên mỉnh thường tịch chiếu, 
Phàm ngu vị chỉ tử, 

Ngoại đạo chấp vi đoạn. 
Chư cầu Nhị thừa nhân, 
Mục đdÍ vi vô tác, 

Tận thuộc tình sở kế, 

Lục thập nhị kiến bản. 
Vọng lập hư giả danh, 

Hà vi chân thật nghĩa, 

Duy hữu quá lượng nhân, 
Thông đạt vô thủ xả. 

Dĩ tri ngũ uẫn pháp, 

Cập dĩ uẫn trung ngã, 
Ngoại hiện chúng sắc tượng, 
Nhất nhất âm thanh tướng. 
Bình đẳng như mộng huyễn, 


Bắt khởi phàm Thánh kiến, 
Bắt tác Niết-bàn giải, 

Nhị biên tam tế đoạn. 
Thường ứng chư căn dụng, 
Nhi bất khởi dụng tưởng, 
Phân biệt nhất thiết pháp, 
Bắt khởi phân biệt tưởng. 
Kiếp hoả thiêu hải để, 
Phong cổ sơn tương kích, 
Chân thường tịch diệt lạc, 
Niết-bàn tướng như thị. 
Ngô kim cưỡng ngôn thuyết, 
Linh nhữ xả tà kiến, 

Nhữ vật tùy ngôn giải, 

Hứa nhữ tri thiểu phần.) 


Chí Đạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, làm lễ rồi lui. 
Thiền sư Hành Tư sanh tại An Thành, Kiết Châu, họ Lưu, nghe pháp 


tịch Tào Khê giáo hóa thạnh hành, Ngài thắng đến tham lễ, bèn hỏi: 
Phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp? 


Tổ hỏi: Ông từng làm việc gì đến? 

Ngài thưa: Thánh để cũng không làm. 

Tổ bảo: Rơi vào giai cấp nào? 

Ngài thưa: 

Thánh đề còn chẳng làm thì có giai cấp nào? 

Tổ thầm nhận đó, khiến ngài Hành Tư thủ chúng. Một hôm Tổ 
bảo ngài Hành Tư: 

Ông nên phân hóa một nơi, không khiến cho đoạn dứt. 

Ngài Hành Tư đã được pháp bèn trở về Kiết Châu, trên núi 
Thanh Nguyên hoắng pháp, nôi tiệp giáo hóa. Sau Ngài tịch, thụy là 
Hoăng Tê thiên sư. 


Thiền sư Hoài Nhượng quê ở Kim Châu, con nhà họ Đỗ, ban đầu đến 
yết kiến Quốc sư An ở Tung Sơn. Quốc sư An mới khuyến khích Sư đến 
Tào Khê tham vấn. Khi Ngài đến lễ bái Tổ, Tổ hỏi: 

Ở đâu lại? 


Ngài thưa: Ở Tung Sơn. 

Tổ bảo: Đem được vật gì lại? 

Ngài thưa: 

Nói giống một vật tức chắng trúng. 

Tổ bảo: Lại có tu chứng chăng? 

Ngài thưa: 

Tu chứng tức chắng không, nhiễm ô tức chẳng được. 

Tổ bảo: 

Chỉ cái chắng nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm; ông đã như 
thê, ta cũng như thê. Tây thiên Tô Bát-nhã Đa-la sâm răng: “dưới chân 
ông có một con ngựa tơ đạp chêt người trong thiên hạ”, ứng ở nơi tâm 
ông, không cân phải nói ra. 

Ngài Hoài Nhượng hoát nhiên khế hội, liền hầu hạ Tổ mười lăm 
năm, môi ngày càng thâm được sự huyền áo. Sau Ngài đến núi Nam 


Nhạc, xiến dương Thiền tông, khi tịch Ngài được sắc ban hiệu Đại Tuệ 
thiên sư. 


Thiền sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, họ Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tập 

kinh luận, chuyên về pháp môn chỉ quán của tông Thiên Thai, nhân 
xem kinh Duy-ma-cật phát minh được tâm địa; chợt gặp đệ tử của Tổ là 
Huyền Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nỗi mà mỗi lời nói ra đều 
thầm hợp với chư Tổ. Huyền Sách hỏi: 


Nhân giả được pháp nơi Thầy nào? 


Huyền Giác đáp: 


Tôi nghe kinh luận Phương đẳng mỗi vị đều có thầy truyền thừa, 
sau nơi kinh Duy-ma-cật ngộ được Phật tâm tông mà chưa có người 
chứng mỉnh. 


Huyền Sách bảo: 


Từ đức Phật Oai Âm Vương về trước tức được, từ Phật Oai Âm 
Vương về sau, không thây mà tự ngộ trọn là thiên nhiên ngoại đạo. 


Huyền Giác nói: 
Xin nhân giả vì tôi chứng mỉnh. 
Huyền Sách bảo: 


Lời tôi nhẹ, ở Tào Khê có Lục Tổ đại sư bốn phương nhóm họp về 
đều là những người thọ pháp. Nêu ông chịu đi thì cùng tôi đông đi. 


Huyền Giác bèn đồng với Huyền Sách đến tham vấn. Khi đến, 
Huyền Giác nhiêu Tô ba vòng. chồng tích trượng mà đứng. Tô bảo: 


Phàm là Sa-môn phải đủ ba ngàn oai nghỉ, tám muôn tế hạnh, Đại 
đức từ phương nào đên, sanh đại ngã mạn? 


Huyền Giác thưa: 
Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. 
Tổ bảo: 
Sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liễu không mau ư? 
Huyền Giác thưa: 
Thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau. 
Tổ bảo: Như thế, như thế! 
: Huyền Giác mới đầy đủ oai nghỉ lễ bái, trong chốc lát liền cáo từ. 
Tô bảo: 
Trở về chóng vậy? 
Huyền Giác thưa: 
Vốn tự không động, há có mau ư? 
Tổ bảo: Ai biết chắng động? 
Huyền Giác thưa: 
Nhân giả tự sanh phân biệt. 


Tổ bảo: Ông rất được cái ý vô sanh. 

Huyền Giác thưa: Vô sanh há có ý sao? 

Tổ bảo: Nếu không ý thì ai biết phân biệt? 

Huyền Giác thưa: 

Phân biệt cũng không phải ý. 

Tổ bảo: Lành thay! Hãy dừng lại một đêm. 

Thời nhân gọi là Nhất túc giác. Sau Ngài có trước tác bộ Chứng 


Đạo Ca, thạnh hành ở đời. Thụy là Vô Tướng đại sư, người đương thời 


xưng là Chân Giác. 


] Thiền giả Trí Hoàng, ban đầu tham học nơi Ngũ Tổ, tự cho đã được 
chánh thọ, mới cất am ngồi thiền mãi trải qua hai mươi năm. Đệ tử của 
Tổ là Huyền Sách du phương đến Hà Sóc nghe danh ngài Trí Hoàng, 
liền đến am hỏi: 
Ông ở đây làm gì? 
Trí Hoàng nói: Nhập định. 
Huyền Sách hỏi: 
Ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu 
không tâm nhập thì tất cả vô tình cỏ cây ngói đá nên được định; nếu 
có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình hàm thức cũng nên được định. 


Trí Hoàng bảo: 


Tôi chính khi nhập định chẳng thấy có cái có tâm và không 


tâm. 
Huyền Sách nói: 


Chẳng thấy có tâm và không tâm tức là thường định, sao lại 


(nói) có xuất nhập, nếu có xuất nhập tức là không phải Đại định. 
Hoàng không trả lời được. Giây lầu mới hỏi: 
Thầy kế thừa ai? 


Huyền Sách nói: 

Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê. 
Trí Hoàng hỏi: 

Lục Tổ lấy gì làm Thiền định? 
Huyền Sách đáp: 


Thầy tôi nói: “Diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, năm ấm 
vốn không, sáu trần chẳng phải có, chẳng ra chẳng vào, chẳng định 
chắng loạn, tánh thiền không trụ, lìa trụ thiền tịch, tánh thiền không 
sanh, lìa sanh thiền tưởng, tâm như hư không cũng không có cái lượng 
của hư không.” 


Trí Hoàng nghe lời nói ấy bèn đi thắng đến yết kiến Lục Tổ. 
Lục Tổ hỏi: Nhân giả từ đâu đến? 

Trí Hoàng liền thuật lại đầy đủ duyên trước. 

Lục Tổ bảo: 


Thật như lời đã nói. Ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến 
chấp không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, 
tình phàm Thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như như, 
không có lúc nào mà chẳng định. 


Trí Hoàng ngay nơi đây liền đại ngộ, hai mươi năm đã được tâm, 
trọn không ảnh hưởng. Đềm ây ở Hà Bắc, dân chúng nghe trong hư 


không có tiếng nói: “Thiền sư Hoàng ngày nay được đạo.” Trí Hoàng 
sau đó lê từ trở về Hà Bắc, khai hóa bôn chúng. 


] Có vị Tăng hỏi Tổ: 
Ý chỉ Huỳnh Mai người nào được? 
Tổ đáp: Người hiểu Phật pháp được! 
Tăng thưa: Hòa thượng lại được chăng? 
Tổ bảo: Ta chẳng hiểu Phật pháp. 


Một hôm Tổ muốn giặt lá y đã được truyền trao nhưng không có 
suối tốt để giặt, nhân Ngài đến sau chùa khoảng năm dặm, thấy trên núi 
cây cối um tùm, khí tốt xoay quanh, Ngài liền cắm cây tích trượng sâu 
xuống đất, nước liền phún lên theo tay Ngài, chứa lại thành cái ao, Ngài 


liền quì gối giặt y trên đá. Chợt có một vị Tăng đến lễ bái thưa rằng: 


Phương Biện là người Tây Thục, vừa rồi ở nước Nam Thiên Trúc, 
thấy ngài Đạt-ma đại sư dạy Phương Biện phải chóng đến nước Đường 
là nơi tôi truyền Chánh pháp nhãn tạng và y tăng-già-lê của Tổ Ca-diếp, 
thấy truyền đến đời thứ sáu nơi Thiều Châu ở Tào Khê, ông nên đến đó 
chiêm lễ. Phương Biện từ xa đến, cúi mong được thấy y bát đã được 
truyền. 

Tổ bèn đưa ra cho ông xem, liền hỏi: 

Thượng nhân làm nghề gì? 

Phương Biện đáp: Chuyên nghề đắp tượng. 


Tổ nghiêm sắc mặt lại bảo: Ông thử đắp xem. 


Phương Biện mờ mịt không biết. Qua mấy ngày, ông đắp được 
tượng của Tô, cao bảy tâc, rât đẹp đẽ. 


Tổ cười, bảo: 

Ông chỉ giỏi tánh đắp mà chẳng giỏi tánh Phật. 

Tổ đưa tay xoa đầu Phương Biện nói: 

Ông hằng vì người, trời làm phước điền. 

Tổ liền lấy y đền công, Phương Biện lẫy y chia làm ba phân: một 
phần đắp vào tượng, một phần thì ông lưu lại, còn một phần thì gói 


chôn xuông đất, thề răng: “Sau này, người nào đào được y này là tôi tái 
sanh để trụ trì nơi đầy dựng lập lại chùa chiền.” 

(Đến đời Tống, niên hiệu Gia Hựu năm thứ tám, có vị Tăng tên là 
Duy Tiên, khi sửa chùa, đào đất được y như mới, còn tượng. của Phương 
Biện đắp thì để ở chùa Cao Tuyền, cúng kính cầu nguyện đều được như 


ý.) 


] Có vị Tăng đọc bài kệ của Thiền sư Ngọa Luân rằng: 


Ngọa Luân có tài năng, 
Hay đoạn trăm tư tưởng, 
Đối cảnh tâm chẳng khởi, 
Bồ-đề ngày ngày lớn. 
(Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, 
Năng đoạn bách tư tưởng, 
Đối cảnh tâm bắt khởi, 
Bồ-đề nhật nhật trưởng.) 


Tổ nghe qua liền nói: 
Bài kệ này chưa rõ được tâm địa, nếu y đầy mà tu, ấy là thêm trói 
buộc. 
Nhân đó Tổ nói một bài kệ: 
Huệ Năng không có tài, 
Chăng đoạn trăm tư tưởng, 


Đối cảnh tâm thường khởi, 
Bồ-đề làm gì lớn. 


(Huệ Năng một kỹ lưỡng, 
Bắt đoạn bách tư tưởng, 
Đối cảnh tâm số khởi. 
Bồ-đề tác ma trưởng.) 


——-O0O--- 


GIẢNG 01 - VÔ TẬN TẠNG 


Phẩm thứ bảy nói về Cơ Duyên tức là cơ duyên của Tổ hóa độ. 

Tổ từ được pháp ở Huỳnh Mai, về đến Thiêu Châu, thôn Tào Hâu, 
mọi người đếu không biết. Có một nho sĩ là Lưu Chí Lược kính trọng Ngài 
lăm. Chí Lược có người cô làm Ni tên là Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại 
Niêt-bàn, Tô nghe qua liên biết được điệu nghĩa, mới vì cô Ni giải nói. Ni 
mới câm quyên kinh hỏi chữ. Tô bảo: 

Chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. 

Cô Ni nói: 

Chữ còn không biết, sao có thể hiểu nghĩa? 

Tổ bảo: 

Diệu lý của chư Phát chẳng có quan hệ đến văn tự. 


Cô Ni kinh lạ mới bảo khắp hàng kỳ đức (người lớn tuổi có đức) trong 
thôn răng: 


Đáy là hàng tu sĩ có đạo, nên thính cúng dường. 


Khi ấy có cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương và 
dân cư trong làng đua nhau đến chiêm lễ Tổ. Khi ấy chùa cô Bảo Lâm, từ 
cuối đời Tùy bị binh lứa làm tàn phế, mới y nơi nên cũ dựng lại ngôi chùa, 
mời Tổ trụ trì ở đó, không bao lâu thành một ngôi chùa rất trang nghiêm. Tô ) 
ở đó hơn chín tháng lại bị bọn ác đuổi theo, Tổ bèn trốn đến trước núi, bị họ 
phóng hỏa, đốt có cây, Tô ồ ấn thân vào trong kẹt đá được khỏi, trên đá ngày 
nay dấu TỔ ngôi kiết- "giả và vết nếp y của Tổ vẫn còn, nhân đó gọi là hòn đá 
tị nạn. Tổ nhớ Ngũ Tổ dạy đến Hoài và Hội dừng ẩn, Ngài mới ẩn ở hai ấp 
ấy. 

Đó là giai đoạn Ngài còn đang lánh nạn, người ta theo đuôi kiếm để 
tiêu diệt Ngài, cũng là lúc Ngài nói kinh Đại Niết-bàn cho Ni cô Vô Tận 
Tạng nghe. 


-—-o0O--- 


GIẢNG 02 - PHÁP HẢI 


Đên giai đoạn Tô vào ở chùa và công khai truyền bá. 
Thiên sư Pháp Hải: 


Tăng Pháp Hải, người quê ở Khúc Giang, Tì hiểu Châu, ban đâu đến 
tham vấn Tổ, hỏi rằng: 


Tức tâm tức Phật, cúi xin Ngài chỉ dạy. 

Tổ bảo: 

Niệm trước chẳng sanh tức tâm, HIỆM sau chẳng diệt tức Phát, thành 
tất cả tướng tức tám, lìa tất cả tướng tức Phát, nêu tôi nói cho đủ, cùng kiệp 
cũng không hết. 


Niệm trước đã chăng sanh thì làm sao có niệm sau, mà nói niệm sau 
chẳng diệt. Đúng ra phải hiểu như thế này: Tâm trước không sanh, sau 
không diệt, tâm đó tức là Phật. Còn tâm niệm niệm sanh diệt, đó không phải 
là Phật. Tâm nghĩ lành, tâm nghĩ thiện, thì niệm thiện đó có phải là Phật 
chăng? Nên biết đến chỗ cứu kính niệm thiện còn phải bỏ, cho nên nói tâm 
mà trước sau không dấy niệm, tâm đó tức là Phật vậy. “Thành tất cả tướng 
tức là tâm, lìa tất cả tướng tức là Phật.” Chữ tâm trong câu này khác hơn chữ 
tâm trong câu trước. Tỉ dụ như tôi nói: đây là cái ly, đây là chai dầu, đây là 
đồng hồ v.v... như vậy thì thành tướng cái ly, thành tướng chai dầu, thành 
tướng đồng hồ: tức là tâm vậy. Khi nói cái ly người ta biết tướng cái ly, khi 
nói chai dầu người ta biết tướng chai dầu, khi nói đồng hồ người ta biết 
tướng đồng hồ; cái gì đặt tên ly, tên chai dầu, tên đồng hồ? Đó là tâm. Tâm 
này là tâm sanh diệt là tâm an danh cho tất cả tướng, nên nói “thành tất cả 
tướng tức là tâm”. “Lìa tất cả tướng tức là Phật.” Tâm mà không dính các 
tướng, tâm đó mới là Phật. Cho nên nói: Thành tất cả tướng là tâm, đó là tâm 
sanh diệt, còn lìa tất cả tướng thì tâm đó mới là Phật. 

Hãy lắng nghe tôi nói kệ: 

Tực tâm danh tuệ, 
Tức Phật nãi định, 
Định tuệ đẳng đẳng, 
Y trung thanh tịnh. 
Ngộ thử pháp môn, 
Do nhữ tập tánh, 


Dụng bản vô sanh, 
Song tu thị chánh. 


Tức tâm là tuệ, tức là cái tâm không sanh không diệt mà liễu trị, 
tâm đó là tuệ. Tâm liễu tri đó không bị dấy động, không chạy theo cảnh, 
đó là định. Tâm hăng định hằng tuệ, tâm đó tức là Phật. Tâm hằng liễu tri 
mà không động, tâm đó là Phật: Tức tâm tức Phật là vậy. Hằng liễu tri 
mà không động gọi là định tuệ song tu. Nếu ngồi chú tâm vào một cảnh 
nào cho được định, rồi từ định phát sáng ra gọi là tuệ, đó là định tuệ khác 
biệt. Còn ở đây Lục Tổ dạy định và tuệ đồng thời không có hai, không có 
cách biệt. 

Ngài Pháp Hải ngay lời đó liên đại ngộ, làm bài kệ tán thán: 
Tức tâm nguyên thị Phát, 
Bắt ngộ nhỉ tự khuất, 
Ngã trì định tuệ nhân, 
Song fu ÿ chư vi. 


Bài kệ này cho chúng ta thấy ngài Pháp Hải đã ngộ. Tức tâm nguyên 
là Phật, vì không ngộ nên tự thối khuất, tự lui, tự khinh mình, cho mình là dở 
nên nói: Thôi mình là chúng sanh, bao giờ thành Phật! Nhưng không ngờ 
chính tâm mình là Phật. Bây giờ con hiểu được cái nhân định tuệ rồi, định là 
tâm không động, tuệ là hằng liễu tri; con hiểu được điều này rồi, nên đồng tu 
định tuệ lìa các vật. Như vậy là Ngài đã ngộ, đã được vào nhà của Tổ rồi. 


-—-o0O--- 


GIẢNG 03 - PHÁP ĐẠT 


Thiền sư Pháp Đạt: 

Tăng tên là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc bảy tuổi, 
thường tụng kinh Pháp Hoa, đên lê Tô mà đâu không sát đái. Tô mới quở: 

Lễ mà đâu không sát đất, chỉ bằng đừng lễ, trong tâm ông ấắt có một 
vật, vậy ông chứa chát sự nghiệp gì? 

Pháp Đạt thưa: 

Tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến ba ngàn bộ. 

Nếu chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đến ba ngàn bộ chắc lạy đầu không 
sát đât! Tại sao lạy đâu không sát đât, vì là lê gượng chớ không tin người 
mình lạy có phước hơn mình, cho nên lê mà chưa thật kính. 


Tổ bảo: 

Nếu ông tụng đến muôn bộ, được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ấắt cùng 
với ta sánh vai, nay ông mang sự nghiệp này, trọn không biết lôi, nghe ta nói 
kệ: 

Lễ bản chiết mạn tràng, 
Đáu hề bát chí địa, 
Hữu ngã tội tức sanh, 
Vong công phúc vô tỉ. 


Lễ là cốt chặt cờ ngã mạn, tại sao đầu không sát đất? Có ngã thì tội 
liền sanh, quên công thì phước vô tỉ. Tổ đạy: Nếu ông tụng kinh đến muôn 
bộ, hiểu rõ ý kinh mà không thấy mình hơn thiên hạ, đó là bằng với ta. Nếu 
ông tụng kinh đến ba ngàn bộ mà thấy hơn người, là ông mang sự nghiệp lỗi 
lầm mà không biết. Như vậy chúng ta mới thấy người ngồi nhận cho người 
ta lễ là vì người học đạo, muôn cho họ tăng trưởng phước đức, dẹp trừ bản 
ngã, vì ngã là gốc của tội lỗi. Vì vậy trước người có đức hạnh hơn mình mà 
không kính không lễ, tỏ ra mình ngã mạn thì tội lỗi khi nào mới hết! Người 
ngồi nhận lễ là tạo cơ duyên cho người học đạo đẹp trừ bản ngã, chớ có sung 
sướng lợi ích chi đâu. Nhiều người không hiểu nói ngồi cho người ta lễ coi 
bộ hãnh diện, sự thật đó chỉ là vì người mà thôi. Lại nữa trong khi người ta 
lễ, nễu mình sanh tâm tự cao tự đại đó là tốn đức, là mình có tội rồi. Cho nên 
khi nhận lễ mình phải nhiếp tâm nhiếp niệm, chỉ vì lợi ích cho người học 
đạo mà thôi. Vì thế Tổ bảo: Lạy là cốt chặt cờ ngã mạn, nếu lạy mà đầu 
không sát đất tức là lạy mà còn thấy mình hơn, thì lạy làm chi! 


Tổ dạy tiếp: “Có ngã thì tội liền sanh, quên công thì phước vô tỉ.” 
Người tu vừa có ngã là có tội, nêu quên công của mình thì phước không biết 
bao nhiêu mà kể. Nhưng người tu hiện nay nếu được chút công liền khoe: 
Năm nay tôi ăn chay trong một tháng được mười ngày, hay là mỗi đêm tôi 
tụng được một phẩm Pháp Hoa, như vậy trong mấy năm nay tôi tụng tất cả 
là bao nhiêu quyên v.v... Như vậy có gọi là quên công chăng? Cho nên 
chúng ta tu mà vướng vào hình thức, càng vướng hình thức chừng nào thì 
ngã càng to chừng nấy; người tu nhiêu, ngã lớn, là tại chỗ đó. Tu niệm Phật 
cũng vậy, tính chuỗi để hơn người. Mỗi ngày niệm được bao nhiêu chuỗi thì 
ghi vào số, đến cuối năm đem hoa sen đến để thầy phết đỏ, rồi so sánh với 
bạn bè xem ai được nhiều phết đỏ hơn v.v... Người tu mà nặng về hình thức 
cho mình tu cao hơn người, nên càng tu thì ngã càng to. Có ngã là si, bởi vì 
thân là tướng duyên hợp hư giả, các tâm niệm là bóng dáng của sáu trần hư 
giả, thân và tâm đều là hư giả, mà chúng ta tô điểm cho nó to lên, chăng phải 
si là gì? Ví dụ như có một khúc gỗ mục, có người chạm giống hình người, 


lại phết sơn lên cho đễ coi, có người đi ngang thấy và khen: chà người này 
đẹp quá, rôi đem vòng vàng đên đeo vào đê tô điêm cho người đẹp, đó là 
tỉnh hay mê? Khúc gỗ mục mà không biệt, lại cho là người, đó là cái lâm thứ 
nhât. Lại tô điêm vòng vàng cho nó, đó là cái lâm thứ hai. Cũng như vậy, 
thân là tướng duyên hợp hư giả mà không biệt, là lôi thứ nhât. Còn châp tu 
nhiêu phước lớn hơn người, là lỗi thứ hai... Cho nên người tu phải hiệu thật 
rõ thì việc tu mới không vướng kẹt. Chúng ta tu cũng giông như ngài Pháp 
Đạt vậy, chỉ nhớ mình tụng được rất nhiều bộ kinh, nên đến VỚI ai cũng 
ngưỡng đầu. Như ngài Pháp Đạt biết Tổ là lớn thì ráng lạy, chớ ngầm trong 
bụng không nhận Tô hơn mình, cho nên bị Tô quở. 

Tổ lại hỏi: Ông tên gì? 

Pháp Đạt thưa: lên Pháp Đạt. 

Tổ bảo: 

Ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp. 

Lại nói bài kệ: 

Nhữ kim danh Pháp Đại, 


Cần tụng vị hưu yết, 

Không tụng đãn tuân thanh, 
Minh tâm hiệu Bồ-tát. 

Nhữ kim hữu duyên cố, 
Ngô kim vị nhữ thuyết, 

Đân tín Phát vô ngôn, 


Liên hoa tùng khẩu phái. 


Phật là chỗ vô ngôn, tin được như vậy thì hoa sen từ miệng phát. Tâm 
mà trước không sanh, sau không diệt, tâm đó có nói gì đâu, vừa có lời nói là 
duyên theo tâm sanh diệt rồi. Cho nên không dấy niệm thì không có ngôn từ, 
có dây niệm thì thành tiếng nói thì thầm bên trong, hoặc phát ra thành ngôn 
từ nơi miệng. Vì vậy tất cả ngôn thuyết là do dẫy niệm mà ra, nên Tổ nói: 
Nếu tin Phật vô ngôn thì hoa sen từ miệng phát. Chúng ta hiện nay lấy việc 


tụng bằng ngôn ngữ cho là đạo, như vậy tụng kinh chỉ theo tiếng suông thôi, 
thì bao giờ thây được tâm thật của mình! 

Ngài Pháp Đạt nghe kệ hồi hận, tạ lỗi thưa: 

Từ nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp 
Hoa mà chưa hiệu được nghĩa kinh, tâm thường có nghĩ, Hòa thượng là bậc 
trí tuệ rộng lớn, cúi mong lược nói nghĩa lý trong kinh. 

Tổ bảo: 

Pháp Đạt, pháp tức rất thâm đạt mà tâm ông chẳng đạt, kinh vốn là 
không nghỉ mà tâm ông khởi nghỉ. Ông tụng kinh này, láy cải gì làm tông? 

Pháp Đạt thưa: 

Học nhân căn tánh ám độn, từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng niệm, 
đấu có biết tông thú. 

Tổ bảo: 

Tôi không biết chữ, ông thử lấy kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải 


Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm Thí Dụ, Tổ bảo: 
Dừng! 


__ Thôi nghe bao nhiêu đó đủ rồi! Tổ nghe đến phẩm Thí Dụ là được ba 
phầm: phâm Tự, phâm Phương Tiện và phâm Thí Dụ. 


Kinh này nguyên lai lấy nhân duyên ra đời làm tông, dù nói nhiễu thứ 
thí dụ cũng không vượt qua chô này. Sao là nhân duyên? Kinh nói chư Phật 
Thê Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, một đại sự đó là 
Trị kiên Phật. Người đời do mê bên ngoài nên cháp tướng, mê bên trong nên 
cháp không. 

Vì mê bên ngoài cho sự vật là thật, sự vật do duyên hợp không thật 
mà thấy là thật nên chấp tướng này đẹp, tướng kia xấu, tướng này lớn, tướng 
kia nhỏ; mê bên trong nên chấp không, vì không hiểu được tâm tánh của 
mình cho răng tâm tánh không có, nghĩa là không có cái Tâm chân thật. 

Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không thì trong 
ngoài chăng mê, nêu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai, áy là khai Tri 
kiến Phát. 

Phật là gì? 


Phật tức là giác, phân làm bốn môn: 


- Khai giác tri kiến (hay khai Phật tri kiến) tức là khai cái tri kiến giác 
của mình. 

- Thị giác tri kiến tức là chỉ cái giác tri kiến. 

- Ngộ giác tri kiến. 

- Nhập giác tri kiến. 

Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập tức là giác tri kiến, chân tánh 
xưa nay mà được xuất hiện. Qng dè dặt chớ hiệu lâm ý kinh, nghe trong kinh 
nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là Trì kiên của Phát, chúng ta thì vô phán. 
Nếu khởi cải hiểu này tức là chê bai kinh, húy bảng Phật vậy. Phát kia đã là 
Phật rồi, đã đáy đủ trì kiên, cân gì phải khai nữa. Nay ông phải tin Phật trí 
kiên đó chỉ là Tự tâm của ông, lại không có Phật nào khác. 


Khai thị là Phật khai thị tức là mở chỉ cái giác tri kiến, ngộ nhập là 
chúng ta ngộ nhập cái giác tri kiến. Bản tánh của mình sẵn có từ xưa đến 
nay, cái Chân tánh đó liền được xuất hiện. Ông dè dặt chớ hiểu lầm ý kinh, 
nghe trong kinh nói “khai thị ngộ nhập Phật tri kiến” rồi nói khai tri kiến của 
Phật, thị tri kiến của Phật, ngộ tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, còn 
chúng ta thì vô phần, không biết gì hết. Nếu ông hiểu như vậy là chê bai 
kinh, hủy báng Phật, vì Phật kia đã là Phật rồi, tức là đầy đủ tri kiến cần gì 
phải khai nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là Tự tâm của ông lại 
không có Phật nào khác. Vì chúng ta không nhận ra cái Tri kiến Phật sẵn có 
nơi mình, cho nên Phật mới khai thị cho chúng ta ngộ và nhập cái Tri kiến 
Phật của chúng ta; còn Phật đã đầy đủ tri kiến rồi, cần gì phải khai thị 
nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu cho rõ là khai thị ngộ nhập Tri kiến Phật 
của chính mình vậy. 


Vì tất cả chúng sanh tự che phủ cải quang mình, tham ái trần cảnh, 
ngoài thì duyên (với ngoại cảnh), trong tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi 
cuốn, liền nhọc đức Thể Tôn kia từ trong tam-muội mà dậy, dùng bao nhiêu 
phương tiện nói đến đắng miệng, khuyên bảo khiến các ông buông dứt chớ 
hướng ra ngoài tìm câu thì cùng Phật không hai, nên nói khai Phật tri kiến. 


Vì chúng ta bên ngoài thì duyên theo cảnh, trong tâm thì rối loạn lăng 
xăng, nên ánh sáng quang minh của chính mình bị che khuất. Vì vậy Phật 
dùng các phương tiện nói đến đăng miệng khô môi, khuyên dứt chúng ta 
không chạy ra ngoài tìm cầu, như vậy mới cùng Phật không hai, đó là khai 
Phật tri kiến. 

Tôi cũng khuyên tất cả người nên thường khai Tri kiến Phật ở trong 
tâm của mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng thì lành tám thì 
ác, tham sân tật đó, siểm nịnh, ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai tri 


kiến chúng sanh. Nếu hay chánh tâm, thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm 
mình, dừng ác làm lành, ây là tự khai Trì kiên Phái. 


Như vậy khai tri kiến chúng sanh là miệng lành mà tâm dữ, rồi tham 
lam, tật đố, siễm nịnh, ngã mạn, hại người hại vật v.v... Còn khai Tri kiến 
Phật là dứt ác làm lành, biết chánh tâm, thường hành trí tuệ, quán chiếu Tự 
tâm mình. 


Ông phải mỗi niệm khai Trì kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh, 
khai Trì kiên Phật tức là xuát thê, khai trì kiên chúng sanh, tức là thê gian. 
Nếu ông chỉ nhọc nhăn cháp việc tụng niệm làm công khóa thì nào khác con 
trâu ly mêền cải đuôi của nói 

Tổ bảo: Nếu ông chỉ chấp tụng kinh nhiều làm công khóa thì khác nào 
con trâu ly thích cái đuôi của nó. Trong sử nói: Có con trâu tên ly ngưu có 
cái đuôi thật dài và đẹp. Con trâu thường hay dùng cái đuôi đê đuôi ruôi và 
muỗi, riêng con trâu ly cuồn cái đuôi nó lên mình, không dám dùng đuôi đề 
đuôi ruồi muỗi vì sợ quất đuôi lên mình rụng lông làm mắt vẻ đẹp của cái 
đuôi đi, vì vậy cái đuôi của nó trở thành vô dụng. Chúng ta tu cũng vậy, nếu 
châp tụng kinh là công khóa cho răng tụng tức là tu, mà không tìm hiệu ý 
nghĩa của kinh đê ứng dụng tu hành, cũng giông con trâu ly kia vì yêu đuôi 
nên quân nó trên mình, không biệt dùng đuôi vào việc hữu ích. 

Pháp Đạt thưa: 

Nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa, chẳng cần phải tụng kinh chăng? 

Tổ bảo: 

Kinh có lỗi gì? Đâu có chướng ngại ông tụng, chỉ vì mê ngộ là tại 


người, tốn giảm hay lợi ích là do mình, miệng tụng tâm hành tức là chuyển 
được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành tức là bị kinh chuyên. 


Chúng ta hiện nay là chuyên được kinh, hay là bị kinh chuyển? Nếu 
chúng ta tụng kinh câu nào hiểu nghĩa câu nấy để ứng dụng tu hành, nhận 
được ý kinh để dùng trong các hành động và tâm niệm của mình, đó là 
chuyên được kinh. Còn nếu tụng kinh mà mê kinh, tụng bộ này qua bộ khác 
đến bỏ ăn bỏ ngủ, nghĩ răng tụng thật nhiều là có phước, đó là bị kinh 
chuyền. Đa số người thời nay bị kinh chuyển mà không chuyền được kinh, 
cũng giống như con trâu ly yêu thích cái đuôi của nó, rồi cái đuôi trở thành 
vô dụng vậy. 


Hãy nghe ta nói kệ đáy: 


Tâm mê Pháp Hoa chuyển, 
Tâm ngô chuyển Pháp Hoa, 
Tụng kinh cửu bất mình, 
Dữ nghĩa tác thù gia. 

Vô niệm niệm tức chánh, 
Hữu niệm niệm thành tả, 
Hữu vô câu bất kế, 

Trường ngự bạch ngưu xa. 


Tâm mê bị Pháp Hoa chuyền, tâm ngộ chuyên được Pháp Hoa. Tụng 
kinh lâu mà không hiểu rõ nghĩa, cùng với nghĩa trở thành thù, vì kinh nói 
một đàng, chúng ta làm một ngả. Phật nói kinh Pháp Hoa để phá tan si mê 
ngã chấp, và dứt hết những tham sân si. Nhưng hiện giờ kinh Pháp Hoa lại 
dễ làm cho người ta sanh lòng tham, lúc nào hết tiền đem kinh ra tụng, tụng 
cho có phước có tiền nhiều, như vậy chẳng lẽ kinh Pháp Hoa làm tăng 
trưởng lòng tham chúng ta sao? Chăng phải cùng với nghĩa trở thành thù là 
gì? Thành ra kinh dạy một đàng chúng ta làm một ngả, chăng phải là thù 
sao? Thật ra vì không hiểu được nghĩa nên cùng với kinh trở thành thù. 

“Không niệm, niệm là chánh, có niệm, niệm là tà.” Nghĩa là mỗi niệm 
dây lên chúng ta duyên theo niệm là tà, niệm dấy lên buông được nó là 
chánh, thành ra vô niệm đó là chánh, có niệm tức là tà, đến cứu kính cả hai 
có và không đều chẳng chấp, mới hằng ngồi trên xe bạch ngưu. Xe bạch 
ngưu là gì? Khi buông cả niệm lành niệm dữ mà hằng tri hằng giác, đó tức là 
Viên mãn Báo thân Phật. Có niệm và không niệm đều buông hết chẳng chấp, 
mới hằng ngồi xe bạch ngưu. 

Pháp Đạt nghe kệ rồi bắt giác rơi lệ dâm dê, ngay lời nói liên đại ngộ 
và thưa với Tổ: 

Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển Pháp Hoa mà bị 
Pháp Hoa chuyển. 


Ngài Pháp Đạt bấy giờ mới thú tội từ trước đến nay tụng ba ngàn bộ 
kinh Pháp Hoa mà chưa từng chuyên Pháp Hoa, lại rõ ràng là bị Pháp Hoa 
chuyên, Ngài thây rõ cái lâm mê của mình. 


Lại thưa: 


Kinh nói các vị Đại Thanh văn cho đến Bồ-tát đều đem hết khả năng 
suy nghĩ cùng chung nghĩ lường cũng không thể nào đo được trí của Phật, 
ngày nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được Tự tâm liên gọi là Tri kiến Phật, 
tự chẳng phải là hàng thượng căn nên chưa khỏi nghỉ báng. 


Ngài Pháp Đạt thưa con thấy rõ trong kinh nói, đem tất cả trí của 
Thanh văn như ngài Xá-lợi-phất và tất cả trí Bồ-tát chung họp lại để suy 
nghĩ đo lường trí tuệ của Phật cũng không bao giờ đo được. Hiện nay con là 
phàm phu, nếu nói con khai Tri kiến Phật, con liền được Tri kiến Phật, như 
vậy con hơn những vị Thanh văn Bồ-tát hay sao? 


Lại kinh nói ba xe: xe đê, xe nai, xe trâu cùng với xe trầu trăng khác 
nhau như thê nào? Cúi xin Hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. 


Tổ bảo: 

Ý kinh rõ ràng, ông tự mê trái. Các hạng người Tam thừa không thể 
đo lường được Trí tuệ Phật, đó là lôi tại chô đo lường. Dù ông đem tắt cả sự 
suy nghĩ mà suy xét lại càng thêm xa vời. 


Chúng ta học kinh bị lầm nhiều chỗ, trong kinh nói dù cho trăm 
ngàn muôn ức người cùng dồn tất cả trí tuệ như Xá-lợi-phất để so lường 
trí Phật cũng không tới được, và dôn tất cả trí tuệ Bồ-tát so lường trí Phật 
cũng không tới được! Chúng ta cứ nghĩ trí Phật là cao tột, trí của Bồ-tát 
Thanh văn không thê tới được, chớ không ngờ lỗi tại chỗ so lường. Dù trí 
của tất cả Bồ-tát Thanh văn hay trí của Phật đi nữa mà so lường cũng đều 
không đúng với Tri kiến Phật, muốn đúng với Tri kiến Phật tất phải dừng 
những suy nghĩ so lường đó. Vì vậy Tổ bảo phải buông cả hai niệm thiện 
và ác mới ngồi trên xe bạch ngưu, tức là phải lặng tất cả niệm mới thấy 
Tri kiến Phật, càng suy lường thì cách Phật càng xa. 


Phật vốn vì phàm phu mà nói, chẳng phải vì Phật mà nói, lý này nếu 
chẳng tin chắc thì sẽ như những vị Thanh-văn trong hội Pháp Hoa thối tịch 
vậy. Đâu chẳng biết đã ngôi trên xe bạch ngưu lại tìm ba xe ngoài cửa; 
huông là kinh văn rõ ràng nhằm ông mà nói, chỉ một Phật thừa, không có 
thừa nào khác; hoặc là hai, hoặc là ba cho đến vô số phương tiện, bao nhiễu 
nhân duyên thí dụ, ngôn từ nói về pháp ấy đêu vì một Phật thừa. Ông sao 
chẳng tỉnh, ba xe là giả, là việc thuở xưa, một xe là thật, là việc hiện nay, 
chỉ dạy ông đẹp giả trở về thật, sau khi trở về thật, thật cũng không tên. Nên 


biết có những của báu trọn thuộc về ông, do ông thọ dụng, lại không khởi 
tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi tưởng 
dùng, ấy gọi là trì kinh Pháp Hoa, từ kiếp này đến kiếp khác, tay không rời 
quyền kinh, từ sảng đến tôi không lúc nào chẳng tụng kinh. 


Tổ bảo: Ông hỏi tôi ba xe khác nhau chỗ nào để làm chi. Chủ yếu 
Phật nói trong kinh Pháp Hoa là một Phật thừa, là một xe bạch ngưu thôi, 
còn nói ba xe là quyên, là phương tiện. Ba xe là chuyện cũ thời xưa tạm lập, 
còn Nhất thừa là chuyện hiện giờ, trong kinh Pháp Hoa Phật muốn chỉ dạy. 
Ông nên bỏ cái giả, trỞ về cái thật, cái thật cũng nguyên không có tên, chỉ 
nên biết lúc đó tất cả của báu từ ông nhận dùng, đừng khởi tưởng của cha 
của con, cũng không khởi tưởng dùng nữa. Bởi vì tưởng của cha là có nhân, 
tưởng của con là có ngã; còn có ngã có nhân, rồi còn có dùng nữa tức là còn 
cái thứ ba, như vậy là chưa hợp với kinh Pháp Hoa, bỏ được ba tưởng đó 
mới đúng với kinh Pháp Hoa. Được như vậy mới gọi ông là người trì kinh 
Pháp Hoa. 


Pháp Đạt nhờ chỉ dạy, vui mừng nhảy nhót liền nói kệ khen rằng: 


Kinh tụng tam thiên bộ, 

Tào Khê nhất cú vong, 

Vị mình xuất thế chỉ, 

Ninh yết lụy sanh cuông. 
Dương lộc ngưu quyên thiết, 
Sơ trung hậu thiện dương, 
Thuy trì hỏa trạch nội, 
Nguyên thị pháp trung vương. 


Kinh tụng đến ba ngàn bộ, đến Tào Khê một câu liền quên hết, không 
còn chấp một bộ nào. Nếu chưa hiểu được ý chỉ xuất thế, thì đâu có hết được 
cái điện cuồng nhiều đời. Xe dê, xe nai, xe trâu là quyền lập; trước, giữa, sau 
là khéo nêu bày. Ai biết ngay ở trong nhà lửa nguyên là vị vua pháp. Ngay 
trong nhà lửa tức là ngay trong thân tứ đại, ngũ uẫn đã có ông vua pháp ngôi 
sẵn trong đó mà không ai biết. Chúng ta cứ tưởng khai thị Tri kiến Phật là 
Phật ở ngoài, không ngờ ngay trong nhà lửa tức là ngay trong thân vô 
thường này có ông vua chánh pháp tức là ông Phật ngồi ở trong sẵn sảng, 
không phải tìm kiếm nơi đâu xa. 

Tổ bảo: 

Từ nay về sau ông mới đáng gọi là Tăng tụng kinh. 


Pháp Đạt từ đây lãnh hội huyền chỉ, cũng không ngừng tụng kinh. 


_—-o0ÚO--- 
GIẢNG 04 - TRÍ THÔNG 


Thiền sư Trí Thông: 

Tăng Trí Thông, người quê ở 4n Phong thuộc Thọ Cháu, ban đâu xem 
kinh Lăng-già đên hơn một ngàn lân nhưng không hiệu được Tam thân Tứ 
trí, đên lê Tô câu giải nghĩa này. Tô bảo: 

Ba thán là Thanh tịnh Pháp thán, đó là tánh của ông, Viên mãn Bảo 
thán là trí của ông, Thiên bá ức Hóa thán là hạnh của ông vậy. 


Tổ dạy: Thanh tịnh Pháp thân tức là Tự tánh thanh tịnh của mình, 
Viên mãn Báo thân tức là trí tuệ bât sanh bât diệt của mình, Thiên bá ức Hóa 
thân tức là những hạnh lành của mình. 


Nếu lìa Bản tánh riêng nói ba thân tức gọi có thân mà không trí, nếu 
ngộ được ba thân không có Tự tánh tức là rõ bốn trí Bồ-đê. Hãy lắng nghe 
tôi nói Rệ: 

Tự tánh cụ tam thân, 
Phát minh thành tứ trí, 
Bất ly kiến văn duyên, 
Siêu nhiên đăng Phát địa. 
Ngô kim vị nhữ thuyết, 
Để tín vĩnh vô mê, 

Mạc học trì cầu giả, 
Chung nhật thuyết Bâ-để. 


Tự tánh đầy đủ ba thân, phát minh ra thành tứ trí. Chăng lìa duyên 
thấy nghe hiện tại này, siêu nhiên bước lên quả vị Phật. Nay tôi vì ông 
mà nói, tin chắc chắn hằng không mê lầm, chớ học người tìm cầu bên 
ngoài, trọn ngày nói Bồ-đề mà chăng hiểu Bồ-đẻ là gì, trọn ngày nói ba 
thân tứ trí mà không biết ba thân tứ trí là gì. Đến đây Tổ chỉ thắng ba 
thân tứ trí có đủ nơi mình, nghĩa là ngộ được ba thân liền phát minh 
thành tứ trí (vì ba thân là gốc của tứ trí), mà ba thân tứ trí không rời cái 
thấy cái nghe hiện hữu nơi mình, nếu nhận được như vậy là mình bước 
lên Phật địa. 


Ngài Trí Thông lại thưa: 
V nghĩa Tử trí có thể nghe được chăng? 


Tổ bảo: 


Đã hiểu ba thân liên rõ Tứ trí, sao lại hỏi ? Nếu lìa ba thân riêng nói 
Tư tri, đây gọi là có trí mà không thân, tức đáy có trí lại thành vô trí. 

Ngài nói kệ: 

Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, 

Bình đăng tánh trí tâm vô bệnh, 

Diệu quan sát trí kiến phi công, 

Thành sở tác trí đồng viên cảnh. 

Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, 

Đâãn dụng danh ngôn vô Thật tánh, 

Nhược ư chuyển xứ bắt lưu tình, 

Phôn hưng, vĩnh xử na-già định. 


Tổ bảo: Đại viên cảnh trí tức là Tánh thanh tịnh của mình, Bình đăng 
tánh trí là tâm không bệnh tức là tâm không duyên theo bên này bên kia, 
Diệu quan sát trí là làm tất cả mà không chấp ngã, không chấp công, cũng 
không chấp những việc mình làm nhiều hay ít, Thành sở tác trí là đồng với 
Đại viên cảnh trí. Năm thức trước với thức thứ tám, thức thứ sáu với thức 
thứ bảy là trên quả và nhân chuyên, chỉ dụng danh ngôn mà không có Thật 
tánh. Nếu ngay chỗ chuyền mà không dấy niệm, không có lưu tình, thì ngay 
nơi chỗ phồn hưng (là ồn náo) mà chúng ta vẫn ở trong đại định Na-già. 


(Như trên nói chuyển thức thành trí, trong kinh nói: Chuyển năm thức 
trước làm Thành sở tác trí, chuyển thức thứ sáu làm Diệu quan sát trí, 
chuyển thức thứ bảy làm Bình đắng tánh trí, chuyển thức thứ tám làm Đại 
viên cảnh trí. Tuy thức thứ sáu, thức thứ bảy là ở trong nhân chuyển, còn 
năm thức trước và thức thứ tám là trên quả chuyển, chỉ chuyển tên mà 
không chuyển thể ) 


Vì sao nói thức thứ sáu và thức thứ bảy là chuyên trong nhân, còn 
năm thức trước và thức thứ tám là chuyên trên quả? Bởi vì khi chúng ta tu là 
tu thức thứ sáu và thức thứ bảy, tức là chuyển trong nhân. Tỉ dụ khi mắt 
chúng ta thấy sắc, ý liền chạy theo sắc mà phân biệt, cho nên có niệm yêu 
ghét. Muốn chuyên ý thức phải làm sao? Tức phải xoay nó trở về, không để 
nó duyên theo trần cảnh, gọi là phản quan hay là soi trở lại, đó là chuyên 
thức thứ sáu. Còn thức thứ bảy cũng vậy, thức này hằng chấp ngã, muốn 
chuyền nó tức phải phá ngã chấp. Khi chuyền thức thứ sáu và thức thứ bảy 
rồi, thì năm thức trước (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thức) và thức thứ tám cũng 
theo đó mà chuyên, đó gọi là chuyển trên quả, tức là tất cả chủng tử trong 
thức thứ tám lần lần tiêu sạch và thức này chuyền thành Đại viên cảnh trí. 
Như vậy chủ yếu của sự tu hành là tu ngay nơi thức thứ sáu và thức thứ bảy 


gọi là chuyên nhân, còn năm thức trước và thức thứ tám không tu mà được 
chuyền gọi là chuyển quả. 

Trí Thông liên đồn ngô được tánh trí nên trình kệ rằng: 

Tam thân nguyên ngã thể, 
Tự trí Bản tâm mình, 

Thân trí dung vô ngại, 
Ứng vật nhiệm tùy hình. 
Khởi tu giai vọng động, 
Thủ trụ phỉ chán tỉnh, 
Diệu chỉ nhân Sư hiểu, 
Chung vong nhiễm ô danh. 

Khi ngộ rồi thấy ba thân nguyên là thể của ta, tứ trí vốn là tâm sáng 
của ta, thân và trí dung nhau không có ngại. Nếu nhận được ba thân tứ trí rôi 
thì ứng vật tùy hình tha hồ không vướng mắc. Khởi niệm tu hành đều là 
vọng động, còn giữ trụ tức là kềm đè nó xuống là không hợp với chân tinh. 
Nhân thầy mà hiểu rõ được diệu chỉ, tên nhiễm ô cũng trọn quên. Qua bài kệ 
này chúng ta thấy ngài Trí Thông đã ngộ đạo. 


---o0O--- 
GIẢNG 05 - TRÍ THƯỜNG 


Thiền sư Trí Thường: 


Tăng tên Trí Thường, người ở Quí Khê, Tin Châu, thuở nhỏ xuất gia, 
chí cầu tháy tánh, một hôm đến tham lê, Tô hỏi: 


Ong từ đâu đên, muôn cáu việc gì? 
Sư thưa: 


Học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hòa thượng 
Đại Thông nhờ chỉ nghĩa kiên tánh thành Phật, nhưng chưa giải quyết được 
hồ nghĩ, từ xa đên đáy lê Hòa thượng, mong Hòa thượng từ bỉ chỉ dạy. 


Tổ bảo: 
Kia có ngôn cú gì ông thử nhắc lại xem. 
Trị Thường thưa: 


Trí Thường đến nơi kia, trải qua ba tháng, chưa được chỉ dạy, vì lòng 
tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trượng thát thưa hỏi: 


Thể nào là Bản tám, Bản tảnh của con? 


Ngài Đại Thông nói rằng: 

Ông thấy hư không chăng? 

Trí Thường đáp: Thấy! 

Hòa thượng Đại Thông hỏi: 

Ông thấy hư không có tướng mạo chăng? 

Trí Thường đáp: Hư không vô hình mà có tưởng mạo gì? 
Ngài Đại Thông bảo: 


Bản tánh của ông ví như hư không, trọn không một vật có thể thấy, ấy 
gọi là chánh kiến, không một vật có thể biết ấy gọi là chân trì, không có 
xanh, vàng, dài, ngắn, chỉ thấy bản nguyên thanh tịnh, giác thể tròn sảng tức 
gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là Như Lai tri kiến. 


Học nhân tuy nghe lời này vẫn chưa giải quyết xong (điêu nghì), củi 
xin Hòa thượng chỉ dạy. 
Tổ bảo: 
Lời thây kia nói vẫn còn kiến trì nên khiển ông chưa rõ, nay tôi chỉ 
ông một bài kệ: 
Chẳng thấy một pháp còn thấy không, 
Giống như máy nôi che mặt nhật, 
Chăng biêt một pháp giữ biêt không, 
Lại như hư không sanh điện chớp. 
Trị kiên này bông nhiên dáy lên, 
Lâm nhận đâu từng hiểu phương tiện, 


Ông phải một niệm tự biết lỗi, 

Tự kỷ linh quang thường hiển hiện. 
Trí Thường nghe bài kệ rôi tâm ÿ hoát nhiên, bèn nói kệ rằng: 

Vô cớ khởi tri kiến, 

Chấp tướng câu Bỏ-để, 

Tình còn một niệm ngộ, 

Đáu vượt mê ngàn xưa, 

Tự tánh giác nguyên thể, 

Tùy chiếu luỗng đổi đời, 

Chẳng vào thất Tổ sư, 

Mở mịt chạy hai đầu. 


Chúng tôi giải thích lại đoạn văn trên cho quí vị nhận rõ: Ngài Trí 
Thường đên hỏi đạo với Lục Tô. Tô hỏi: Ông từng hỏi đạo nơi nào rôi? Ngài 


Trí Thường thưa: Đã từng tới Hòa thượng Đại Thông ở núi Bạch Phong 
Hồng Châu, hỏi về nghĩa thấy tánh thành Phật. Tổ hỏi: Hòa thượng dạy ông 
như thế nào? Ngài Trí Thường thưa: Một hôm vì lòng thiết tha cầu đạo cho 
nên Trí Thường vảo trong thất hỏi Hòa thượng: Thế nào là Bản tâm Bản 
tánh của con? Hòa thượng Đại Thông mới hỏi: Ông thấy hư không chăng? 
Đây là dùng hình thức cụ thê để hỏi. Ngài Trí Thường đáp: Dạ thấy. Hỏi: Hư 
không có tướng mạo gì? Đáp: Hư không không có tướng mạo. Hòa thượng 
liền nói: “Bản tánh của ông cũng không tướng mạo như là hư không vậy, 
thấy được như vậy gọi là chánh kiến, biết được như vậy gọi là chân tri. Bản 
tánh nguyên nó là thanh tịnh, không dài, không ngắn, không xanh, không 
vàng v.v... đó là cái thể giác ngộ viên minh của ông, đó gọi là Phật, là Tri 
kiến Như Lai”. Tuy nói rõ như vậy mà ngài Trí Thường cũng không ngộ, 
như vậy là Hòa thượng Đại Thông có chỉ hay là không chỉ? Chúng ta thấy rõ 
là Hòa thượng đã chỉ một cách thật thà đầy đủ hết lòng hết dạ rồi. Ngài nói: 
Thể tánh đó không tướng mạo giống như hư không, Thể tánh đó thanh tịnh, 
không dài, không ngắn, không xanh, không vàng v.v... thấy như vậy, biết 
như vậy là chánh kiến, là chân tri. Hòa thượng Đại Thông tuy chỉ hết tình 
rồi, nhưng còn cái lỗi là lập chánh kiến và chân tri, thành ra bỏ danh từ này 
lập danh từ khác chớ không buông sạch được, do đó mà ngài Trí Thường 
vẫn hồ nghi chưa nhận được Bản tánh. Tổ liền nói bài kệ: 


Bất kiến nhất pháp tôn vô kiến, 

Đại tợ phù ván già nhật điện, 

Bất tri nhất pháp thủ không tri, 
Hoàn như thải hư sanh thiểm điện. 
Thử chỉ tri kiến miết nhiên hưng, 
Thác nhận hà tăng giải phương tiện, 
Nhữ đương nhất niệm tự tri phi, 

Tự kỷ linh quang thường hiển hiện. 


Chăng thấy một pháp mà còn cái thấy không, tức là cái không tướng 
mạo, nếu còn thấy cái không tướng mạo là chánh kiến đó là bệnh rồi, giống 
như có một đám mây nôi che khuất mặt trời. Vừa dây niệm cho là chánh 
kiến hay cho cái không tướng mạo là đúng, chẳng khác nào mặt trời đang 
sáng tỏ bị một đám mây che phủ vậy, đó là cái lỗi thứ nhất. Kế đến lỗi thứ 
hai là: chẳng biết một pháp mà giữ cái biết không, như trong hư không có 
làn điện chớp. Nếu trong hư không trống Tông bỗng dưng có làn điện chớp 
thì hư không đã mất tánh cách hư không rồi. Ở đây cũng vậy trong chỗ chân 
thật không danh tự, không tên họ mà lập là chánh kiến là chân tri thì rơi vào 
ngôn ngữ rồi. Cho nên ngài Đại Thông tuy thật lòng chỉ dạy, nhưng vô tình 
Ngài bị kẹt trong ngôn ngữ và danh tự nên cái chân thật bị che lấp đi. Cái tri 


kiến chấp là chánh kiến là chân tri bỗng dưng dấy lên, đó là lầm nhận, đâu 
từng hiểu biết được phương tiện. Ông nên một niệm biết được lỗi ấy, tự 
nhiên cái linh quang của ông thường hiển hiện. Lỗi ấy là lỗi lập chánh kiến 
và chân tri, nêu buông được cái kiến tri này thì cái sáng suốt linh diệu của 
ông hiển bày. Nghe đến đây ngài Trí Thường hoát nhiên đại ngộ, và làm kệ 
trình Tổ: 

Vô đoan khởi trì kiến, 

Trước tướng cầu Bô-để, 

Tình tôn nhất niệm ngộ, 

Ninh việt tích thời mề. 

Tự tánh giác nguyên thể, 

Tùy chiếu uống thiên lưu, 

Bất nhập Tổ sư thất, 

Mang nhiên thú lưỡng đầu. 

Không có lý do mà khởi thấy biết, đó là chấp tướng mà cầu giác 

kần Nếu trong tâm còn một niệm nghĩ rằng phải ngộ, phải thành Thánh 

.. thì đâu có vượt khỏi cái mê của thuở xưa. Tự tánh là nguồn giác của 

Kiện mình, tùy chiếu liền bị đổi dời tức là cái thể đó là tánh hằng tri 
hằng giác, nhưng vừa dấy niệm đề chiếu soi hay phân biệt liền bị đổi dời 
mất đi. Nếu không vào được thất của Tô sư, thì mờ mịt chạy theo hai đầu 
hay là hai bên, tức là bên này là thật bên kia là giả, đây là chân kia là 
vọng, đây là chánh kia là tà v.v... 

Ngài Trí Thường tuy thấy được như vậy, nhưng vẫn còn một vài điểm 
nghi nhỏ nên hỏi thêm. 

Trí Thường một hôm hỏi Tổ: 

Phật nói pháp ba thừa, lại nói Tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, cúi 
mong Ngài vì chỉ dạy. 

Tổ bảo: 

Ông xem nơi Bản tâm mình, chớ có chấp Pháp tướng bên ngoài. Pháp 
không có bốn thừa, tâm người tự có những sai biệt. Thấy nghe tụng đọc là 
Tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là Trung thừa, y pháp tu hành là Đại thừa, 
muôn pháp trọn thông, muôn pháp đây đu, tất cả không nhiễm, lìa các Pháp 
tưởng, một cũng không được, gọi là Tối thượng thừa. 

Tổ giải nghĩa Tứ thừa: Người học đạo mà còn kẹt ở cái thấy nghe đọc 
tụng, đó là Tiểu thừa; người học đạo mà ngộ pháp hiểu nghĩa, gọi là Trung 
thừa; người học đạo y theo pháp tu hành gọi là Đại thừa; người học đạo 


thông suốt được tất cả pháp mà không nhiễm tất cả pháp, lìa tất cả pháp 
tướng, rời tât cả pháp châp, gọi là Tôi thượng thừa. 


Thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, ông phải tự tu chớ có 
hỏi tôi, trong tắt cả thời, Tự tảnh tự như. 


Thừa là nghĩa thực hành, vì vậy chữ thừa có nghĩa là di chuyên từ nơi 
này đến nơi kia. Nói Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa chăng qua là chỉ sự di 
chuyên. Chữ thừa có chỗ đọc là thặng, thặng là cỗ xe. Ví dụ chúng ta hiện 
giờ đang ở Vũng Tàu muốn về thành phố Hồ Chí Minh, thì phải ra bến xe, 
lên xe đi thành phố Hồ Chí Minh, thì xe đó đưa mình tới thành phố Hồ Chí 
Minh; muốn về Bà Rịa thì lên xe đi Bà Rịa, nó đưa mình tới Bà Rịa v.v.. 
Chúng ta muốn đến nơi nào thì phải lựa xe mà đi. Trên đường tu cũng vậy, 
nêu chúng ta thích hợp pháp môn nảo thì chọn pháp môn đó, pháp môn ẫy sẽ 
đưa mình tới đích mong muốn, cho nên nói thừa là chở chuyên, là đi, hay là 
hành. Phần nhiều chúng ta có cái lỗi hay xưng tôi là Đại thừa, rồi chê người 
kia là Tiểu thừa, đó là sai lầm, bởi vì Tổ dạy chữ thừa này là chỉ sự tu hành 
của mình, chớ không phải sự tranh hơntranh thua. Nói mình là Đại thừa để 
chê người ta là Tiểu thừa, đó là tranh hơn tranh thua, nên chưa phải là Đại 
thừa. Còn tranh hơn tranh thua tức là còn tâm bỉ thử, chưa xứng đáng là đạo, 
huồng nữa là Đại thừa. 


Trí Thường liền lễ tạ và hâu Tổ đến trọn đời. 


Trong đoạn ngài Trí Thường hỏi đạo với Lục Tổ, chúng ta thấy có 
hai phần. Phần trước là sau khi hỏi đạo với Hòa thượng Đại Thông, Ngài 
còn nghi ngờ, nên xin Lục Tổ giải nghi cho. Nhờ Tổ chỉ dạy thấu đáo nên 
Ngài ngộ. Phần sau là Ngài hỏi thêm về nghĩa Tứ thừa để hiểu cho rành 
rẽ, khỏi bị lầm lẫn. 


---000--- 
GIẢNG 06 - CHÍ ĐẠO 


Thiền sư Chí Đạo: 


Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu đến thưa hỏi, thưa 
răng: 


Học nhân từ xuất gia, xem kinh Niết-bàn hơn mười năm chưa rõ được 
đại ý, cúi mong Hòa thượng thương xót chỉ dạy. 


Tô bảo: Chô nào ông chưa rõ? 


Thưa rằng: 


Chư hạnh vô thường, là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là 
vui, nơi đây con nghỉ ngờ. 


Tổ hỏi: Ông nghỉ như thế nào? 
Thưa rằng: 


Tất cả chúng sanh đêu có hai thân gọi là Sắc thân và Pháp thân. Sắc 
thán vô thường có sanh có diệt, Pháp thân có thường không trì không giác. 
Kinh nói: “sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui”, chăng biêt thân nào tịch diệt, 
thán nào thọ vui? 

Đây là ngài Chí Đạo hỏi Tổ ý nghĩa bài kệ trong kinh Niết-bàn: 

Chư hạnh vô thường, 
Thị sanh diệt pháp, 
Sanh diệt diệt dĩ, 
Tịch diệt vi lạc. 


Tịch diệt là vắng lặng, là mất hết. Ngài Chí Đạo hỏi: Nếu Sắc thân 
chết rồi thì làm sao vui? Còn nếu Pháp thân tịch diệt thì Pháp thân là vô tri, 
lấy cái gì mà vui? Vì sao nói: tịch diệt là vui? 

Nếu là Sắc thân, khi Sắc thân tịch diệt, bốn đại phân tán, toàn là kh, 
khổ không thể nói vui; nếu Pháp thân tịch diệt tức đồng cỏ cây gạch đá, ai 
Sẽ thọ vui? Lại Pháp tánh là thể của sanh diệt, năm uấn là dụng của sanh 
diệt, một thể năm dụng, sanh diệt là thường, sanh thì từ thể khởi dụng, diệt 
thì từ dụng nhiếp về thể, nếu cho lại sanh tức là loài hữu tình không đoạn 
không diệt. 


Nếu từ thể khởi dụng, từ dụng trở về thể, như vậy mãi thì sanh lại 
sanh tức là gặp cái lôi vô cùng. 

Nếu chẳng cho lại sanh tức là hằng trở về tịch diệt thì đồng với vátf võ 
tình, như thê dt tát cả pháp bị sự ngăn cảm của Niêt-bàn, còn chăng được 
sanh, có gì là vui? 


Khi dấy lên là sanh, khi lặng xuống là diệt; khi lặng xuống không 
sanh trở lại nữa tức là Niêt-bàn, đó là bị câm chỉ không cho sanh, còn gì mà 
vui, sao kinh lại nói tịch diệt là vui? 

Tổ quở: 

Ông là Thích tử sao lại tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thường 
kiên mà luận nghị vê pháp Tôi thượng thừa. Cứ theo lời ông nói, tực là 
ngoài Sắc thán riêng có Pháp thân, lìa sanh diệt đề câu tịch diệt, lại suy 
luận Niêt-bàn thường lạc nói có thán thọ dụng, đáy là chấp lân về sanh tử, 


đắm mê cái vui thế gian; nay ông nên biết, Phật vì tất cả người mê nhận 
thân năm uẩn hòa hợp làm thể tưởng của mình, phân biệt tất cả pháp cho là 
tưởng ngoại trần, ưa sanh, ghét chết, niệm niệm đổi dời, không biết là mộng 
huyền hư giả, luống chịu luân hôi, lấy thường lạc Niết-bàn đổi thành tướng 
khổ, trọn ngày tìm cấu. Phật vì thương những người này, mới chỉ dạy Niết- 
bàn chán lạc, trong sát-na không có tướng sanh, trong sátf-na không có 
tưởng diệt, lại không có sanh diệt có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiên. Chính 
ngay khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiên, mới gọi là thường lạc. 
Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, hả có tên một 
thể năm dụng, huồng là lại nói Niễt-bàn ngăn cắm các pháp khiến hằng 
chẳng sanh. Đây là ông chê Phật hủy pháp. 


Chúng tôi giải thích phần trên để quí vị hiểu rõ. Ngài Chí Đạo có chỗ 
nghỉ: Theo như Ngài hiểu thì con người chúng ta có hai thân, Sắc thân và 
Pháp thân. Sắc thân là tướng sanh diệt, còn Pháp thân là không sanh diệt, 
cho nên Sắc thân là vô thường mà Pháp thân là thường, Sắc thân có tri giác 
mà Pháp thân là vô tri giác. Vì ngài Chí Đạo hiểu như vậy nên khi nghe nói 
“tịch diệt là vui”, Ngài liền nghi: Nếu nói “tịch diệt là vui” là Sắc thân này 
đến khi lặng mất là vui, lặng mất tức là hoại rồi, làm sao gọi là vui được! 
Còn nếu tịch diệt là vui là nói về Pháp thân, thì Pháp thân là vô tri thì làm 
sao biết vui? Như vậy trong kinh nói “tịch điệt” là “vui” là cái nào vui? Đó 
là cái nghi thứ nhất. 

Đến cái nghĩ thứ hai: Ngài Chí Đạo nghĩ thân của mình đây là thân 
năm uẫn, nó là cái dụng, Pháp tánh là thê. Từ Pháp tánh khởi ra ngũ uấn, tức 
là từ thê dây dụng, rôi ngũ uân diệt trở về Pháp tánh. Trở về Pháp tánh là 
chỗ lặng yên, nêu cho sanh nữa tức nhiên diệt rôi sanh, sanh rôi diệt không 
cùng. Nếu đến chỗ lặng yên đó ngăn không cho sanh nữa gọi là Niết-bàn, 
tức là từ chỗ diệt rồi yên lặng, bị cắm chỉ không cho sanh nữa, làm sao vui 
được? Cho nên ngài Chí Đạo nói diệt rồi sanh mới vui, nếu diệt rồi diệt luôn, 
kềm giữ cái diệt đó mãi thì khổ, đâu có gì là vui, vì sao trong kinh lại nói 
“tịch diệt là vui”, nghĩa đó không thê được. 

Tổ quở ngài Chí Đạo, nếu hiểu như vậy là chấp có hai mặt rõ ràng, 
một là Sắc thân là vô thường, hai là Pháp thân là thường, tức là chấp hai bên, 
chấp cái thường ngoài cái vô thường nên nói cái tịch điệt ngoài cái sanh diệt, 
như vậy là chấp lầm lẫn. Phật thấy tất cả chúng sanh, ngay nơi thân sanh diệt 
có cái vô sanh, nhưng chúng ta không nhận được điều đó nên mãi chịu luân 
hồi. Phật bảo thân năm uân là hư giả đề chúng ta nhận ra cái chân thật ngay 
trong năm uân, chớ không phải rời năm uân mà riêng có Pháp thân. Ngay 
trong năm uấẫn này nhận ra được Pháp thân bắt sanh bắt diệt, mà Pháp thân 
là cái lặng lẽ thường vui, chớ không phải diệt hết Sắc thân này rồi mới gọi là 


vui. Ngay nơi Sắc thân này mà nhận được cái tịch diệt lặng lẽ thường hằng 
của mình, đó gọi là “tịch diệt là vui” tức là vui ngay khi nhận được cái tịch 
diệt, chớ không phải đợi hoại thân này rồi mới riêng có cái vui Niết-bàn. 
Nếu chúng ta cứ mái chạy theo sanh tử rồi chấp sanh tử là thật, đó là chúng 
ta quên đi cái chân thật của mình, vì vậy Phật mới bảo thân sanh tử này là 
tướng năm uấn hư giả, đừng lầm nó, phải bỏ cái giả để hướng về cái thật. 
Nhưng thật ra cái giả với cái thật không phải là hai, nó không rời nhau, 
không chạy theo cái giả thì cái thật hiện tiền; cho nên nói rằng sanh diệt khi 
diệt rồi tức là tâm niệm sanh diệt của mình được lặng rồi, thì tịch diệt hiện 
tiền. Chính ngay khi nó hiện tiền cũng không khởi niệm tịch diệt hiện tiên, 
tức là không có cái lượng tịch diệt hiện tiền thì ngay đó tịch diệt là vui. Nói 
một cách khác là sống với cái hiện lượng nghĩa là sống ngay trong hiện tại 
mà không có niệm nghĩ đến hiện tại, hay nói theo ngài Vĩnh Gia ngay nơi 
chỗ đó (đương xứ) mà không có niệm ngay đó, đó mới gọi là chân thật. 
Sống được như vậy mới gọi là thường lạc. Nếu còn một niệm chen vào đều 
không phải là thường lạc. 


Tổ lại bảo rằng nếu chấp riêng có cái sanh ở ngoài cái vô sanh, hay có 
cái sanh diệt ở ngoài cái tịch diệt, là chấp hai bên, gọi là chấp thường chấp 
đoạn, đó là ngoại đạo chớ không phải Phật pháp. Chúng ta ngày nay học đạo 
vẫn còn lầm lẫn, cứ nghĩ ngoài Sắc thân này còn có thân Phật, cho nên khi 
ngôi tu mà mong thấy thân Phật mình phóng quang v.v... đó là quan niệm sai 
lâm. 


Hãy nghe ta nói kệ: 


Vô thượng Đại Niết-bàn, 
Viên mình thường tịch chiếu, 
Phàm ngu vị chỉ tử, 

Ngoại đạo chấp vi đoạn. 


Đại Niết-bàn vô thượng tròn sáng, thường lặng lẽ mà chiếu soi, phàm 
ngu gọi đó là chết, còn ngoại đạo chấp là đoạn, tức ngang đó là hết, chớ 
không ngờ chính ngay nơi mình có Đại Niết-bàn tròn sáng và thường chiếu 
soi, ai ai cũng đều sẵn có không riêng người nào. 

Chư câu Nhị thừa nhân, 

Mục đĩ vì võ tác, 

Tận thuộc tình sở kế, 

Lục thập nhị kiến bản. 

Những người cầu Nhị thừa cho đó là vô tác, vô tác là chỗ không có 
tạo tác, trọn thuộc về chỗ tình chấp, đó là cái gốc của sáu mươi hai kiến 
chấp ngoại đạo. 


Vọng lập hư giả danh, 
Hà vi chân thát nghĩa, 
Duy hữu quá lượng nhân, 
Thông đạt vô thủ xả. 


Dối lập ra tên hư giả, hư giả làm sao đạt được nghĩa chân thật. Chỉ 
có người quá lượng tức là người vượt qua những cái tâm thường, mới 
thông suôt được mà không có thủ và xả. 


Dĩ tri ngũ uẩn pháp, 

Cập dĩ uấn trung ngã, 
Ngoại hiện chúng sắc tượng, 
Nhất nhất âm thanh tướng. 


Do biệt pháp năm uân, và cái ngã ở trong uân, ngoài hiện các sắc 
tượng, môi môi tướng âm thanh. 


Bình đẳng như mộng huyễn, 
Bất khởi phàm Thánh kiến, 
Bất tác Niễt-bàn giải, 
Nhị biên tam tế đoạn. 
Khi biết rõ rồi thì bình đẳng, thấy những cái đó đều như mộng như 
huyễn, không khởi chấp là phàm là Thánh, cũng không khởi hiểu là Niết- 
bàn. Như vậy hai bên và ba mé đều dứt. 


Thường ứng chư căn dụng, 
Nhi bất khởi dụng tưởng, 
Phân biệt nhất thiết pháp, 
Bất khởi phân biệt tưởng. 


Đến đây Tổ chỉ thắng Đại Niết-bàn thường ứng hiện ra dụng nơi các 
căn mà chăng khởi tưởng dụng. Tỉ dụ trong khi ứng dụng, cảnh đến thì mắt 
tự thấy chớ không có tưởng là mình phải thấy; tiếng đến thì tai tự nghe chớ 
không có tưởng là mình phải nghe. Không dấy niệm không khởi tưởng mà 
hằng thấy hằng nghe, đó mới là chân thật; dấy niệm khởi tưởng mới biết, đó 
không phải là chân thật. Phân biệt tất cả pháp mà không khởi tưởng phân 
biệt. Tỉ dụ tôi nhìn tất cả quí vị, tôi biết mặt mày hình sắc của tất cả mà tôi 
không dấy niệm, đó gọi là phân biệt tất cả quí vị mà không khởi niệm phân 
biệt người hay người dở, người tốt người xấu v.v... Phân biệt tất cả pháp mà 
không khởi tưởng phân biệt, ngay đó là Niết-bàn hiện hữu. Vừa khởi niệm 
tìm Niết-bàn là mất Niết-bàn. Hiện nay chúng ta đang sống trong Niết-bàn 
mà không biết, nên phải chịu trầm luân sanh tử, cho nên Phật thường nói là 
đáng thương xót. Nếu chúng ta sống được với cái lượng thật, đó là Niết-bàn, 


nếu sống với thân ngũ uân, đó là sanh tử. Nhưng không phải bỏ thân ngũ uân 
riêng kiếm Niết-bàn, mà ngay nơi thân ngũ uân đã có sẵn Niết-bàn. 

Kiếp hỏa thiêu hải để, 

Phong cô sơn tương kích, 

Chán thường tịch diệt lạc, 

Niếễt-bàn tướng như thị. 


Dầu cho kiếp hỏa đốt cháy tất cả biển lớn đều khô cạn, gió thối các 
núi chạm nhau tan vỡ cả thế giới, nhưng chân thường tịch diệt vui là 
tướng Niết-bàn vẫn như thế, không đổi thay. Đây là dẫn trong kinh nói 
rằng thế giới chúng ta thường trải qua những giai đoạn từ không kiếp tức 
là lúc chưa có, đến thành kiếp khi được dựng lập, đến trụ kiếp thời gian 
an trụ, rồi đến hoại kiếp cuối cùng bị tan hoại. Trong hoại kiếp có chia ra 
thời thủy tai (hồng thủy) nước tràn lan cùng khắp, đến thời hỏa tai trái đất 
bị cháy, nước bê đều khô cạn, đến phong tai gió thi, đất rung, các núi va 
chạm nhau vỡ tan cả thế giới. Trải qua những kiếp ấy, quả đất phải tan 
hoại mà cái chân thường chân lạc này chưa bao giờ bị đổi thay, huống 
nữa là bị hoại. 


Ngô kim cưỡng ngôn thuyết, 
Linh nhữ xả tà kiến, 

Nhữ vật tùy ngôn giải, 

Hứa nhữ tri thiểu phân. 


Nay tôi găng gượng nói với ông khiến ông bỏ tà kiến. Ông chớ theo 
lời tôi nói mà hiểu, thì tôi nhận ông biết được một ít phần. Nếu ông chấp 
theo lời tôi nói, thì ông bị kẹt trong lời nói của tôi mà không biết gì hết. 


Chí Đạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, làm lễ rồi lui. 
_—-O0O--- 
GIẢNG 07 - HÀNH TƯ 


Thiền sư Hành Tư: 


Dòng thiền được truyền bá đến ngày nay chưa dứt là do ngài Hành Tư 
và ngài Hoài Nhượng. Phái thiền của ngài Hành Tư được truyền đến nay là 
tông Tào Động, của ngài Hoài Nhượng là tông Lâm Tế. Hai vị là đệ tử cự 
phách của Lục Tổ, và hai dòng thiền này được truyền dài lâu nhất, còn mãi 
cho đến ngày nay. 


Thiển sư Hành Tư sanh tại An Tì hành, Kiết Châu, họ Lưu, nghe pháp 
tịch Tào Khê giáo hóa thạnh hành, Ngài thăng đên tham lê, bèn hỏi: 


Phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp? 

Tổ hỏi: Ông từng làm việc gì đến? 

Ngài thưa: Thánh để cũng không làm. 

Tổ bảo: Rơi vào giai cấp nào? 

Ngài thưa: 

Thánh để còn chẳng làm thì có giai cấp nào? 

Tổ thâm nhận đó, khiến Ngài Hành Tư thủ chúng. 


Qua sự đối đáp trên, chúng ta thấy câu hỏi đầu tiên của ngài Hành Tư 
là “phải làm việc gì mà không rơi vào giai cấp”. Phần nhiều chúng ta tu 
thường nói là tu theo Đại thừa hay Tiểu thừa, nêu còn thấy có đại có tiểu là 
còn có gla1 cấp. Khi hỏi: làm sao khỏi rơi vào giai cấp, thì Tổ không trả lời, 
Tổ hỏi lại: Ông đang làm việc gì? Ngài thưa Thánh để con còn không làm, 
huống làm việc gì! Trong kinh nói Thánh đề đệ nhất nghĩa là nghĩa tột cùng, 
nghĩa tột cùng đó Ngài còn không làm nữa, huống là giai cấp nào? Cho nên 
Tổ nói: Nếu Thánh để còn không làm, thì ông rơi vào giai cấp nào? Ngài 
mới thưa: Còn có giai cấp nào mà rơi nữa? Ngay nơi đó Tổ liền nhận. Như 
vậy chỗ cứu kính là không còn danh ngôn, dầu cho tên gọi là Thánh đế đệ 
nhất nghĩa hay là tên Tối thượng thừa đi nữa, nếu còn mang một danh hiệu 
thì chưa phải là cứu kính. Thánh đế cũng không làm, thì đâu còn kẹt trong 
giai cấp, nên Tô thầm nhận. 


Một hôm Tổ bảo ngài Hành Tư: 
Ông nên phân hóa một nơi, không khiến cho đoạn dứt. 


Sau cùng Tổ dạy Ngài nên đến phân hóa một phương, không khiến 
đoạn tuyệt, tức là Ngài đã ngộ rồi nên đến nơi khác truyền bá, chớ để cho 
Phật pháp đoạn tuyệt. 


Ngài Hành Tư đã được pháp bèn trở về Kiết Châu, trên núi TÌ hanh 
Nguyên hoằng pháp, nối tiếp giáo hóa. Sau Ngài tịch, thụy là Hoằng Tế 
thiên sư. 


Ngài Hành Tư vâng lời trở về quê ở trên núi Thanh Nguyên, người 
ta thường gọi Ngài là Thanh Nguyên Hành Tư. 


-—-o0ÚO--- 
GIẢNG 08 - HOÀI NHƯỢNG 


Thiền sư Hoài Nhượng: 


Thiên sự Hoài Nhượng quê ở Kim Cháu, con nhà họ Đồ, ban đâu đến 
yết kiền Quốc sư 4n ở Tung Sơn. Quốc sự An mới khuyên khích Sư đên Tảo 
Khê tham ván. Khi Ngài đến lê bái Tó, Tó hỏi: 

Ở đâu lại? 

Ngài thưa: Ở Tung Sơn. 

Tổ bảo: Đem được vật Øì lại? 

Ngài thưa: Nói giống một vật tức chẳng trúng. 


Có chỗ khác nói rằng khi Tổ hỏi “đem được vật gì lại”, Ngài không 
đáp được. Tổ bảo vào trong chúng ở, mãi đến tám năm sau, một hôm Ngài 
phát minh được, mới thưa với Tổ con trả lời được rồi. Ngài thưa: “Nói giống 
một vật tức chắng trúng.” 

Tổ bảo: Lại có tu chứng chăng? 

Ngài thưa: 

Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. 

Tổ bảo: 

Chỉ cái chẳng nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm; ông đã như thể, 
ta cũng như thế. Tây thiên tổ Bảt-nhã Đa-la sắm rằng: “dưới chân ông có 
một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ”, ứng ở nơi tâm ông, không 
cần phải nói ra. 

Tổ nhận cho là đúng và nói ông như vậy ta cũng như vậy, tức là ông 
cũng băng ta rồi. Câu “nói một vật tức chăng trúng” phù hợp với câu “bản 
lai vô nhất vật” (xưa nay không một vật) của Lục Tổ. Nếu Lục Tổ hỏi chúng 
ta: “ngươi có mang được vật gì đến”, chắc chúng ta sẽ thưa: dạ con đến có 
mang cái bị, dao cạo v.v... nhưng ngài Hoài Nhượng không đáp được, Ngài 
biết Ngài đến, còn vật gì đến nữa làm sao biết được! Ngài phải ở chúng tám 
năm trời mới thưa: con đáp được, “nói một vật tức không trúng”. Tại sao? Vì 
Tổ thấy “bản lai vô nhất vật”. Nếu nói một vật tức là có tướng mạo, mà có 
tướng mạo là sanh diệt, cho nên nói một vật là trật. Chúng ta hiện bi 
thường lầm lẫn, nếu có người hỏi: “ông có Chân tâm không”, thì đáp: “ 
hỏi: “Chân tâm ông ở đâu”, thì chúng ta sẽ lũng túng không biết làm sao về 
lời! Nếu nói có, thì phải biết ở đâu, nếu không biết ở đâu tại sao đám nói có? 
Câu hỏi của Tổ: ông có mang được vật gì đến hay không, vật gì là để thầm 
chỉ Chân tâm hay Phật tánh, ngài Hoài Nhượng không biết làm sao trả lời, 
khi ngộ rồi Ngài mới thấy rõ: nêu nói một vật là không trúng. Nếu có người 
hỏi: “Chân tâm ở đâu” là hỏi sai rồi, vì Chân tâm không phải là vật, làm sao 
nói chỗ nơi. Tỉ dụ tôi hỏi: “bao kiếng để ở đâu”, đáp: “ở trên bàn”. Vì bao 


kiếng là vật nên có chỗ nơi, còn Chân tâm hay Phật tánh không phải là vật, 
làm sao nói chỗ nơi, cho nên Ngài đáp: “nói một vật tức không trúng” là đã 
có thầm ý nó không có chỗ nơi. Cái thấy của Ngài rất phù hợp với cái thấy 
“xưa nay không một vật” của Lục Tổ khi xưa. 

Cái thấy “nói một vật tức không trúng” chỉ mới vào cửa thiền thôi, 
chưa đạt đến cứu kính, cho nên Tổ mới hỏi thêm: “Lại có thể tu chứng hay 
không?” Không có một vật, ngang đó là đủ rồi, không còn tu chứng nữa phải 
không? Ngài liền đáp: “Tu chứng tức chăng không, mà nhiễm ô tức không 
thể được.” Đây là một câu hay đáo để, đa số người học tu chúng ta không 
đến được chỗ này thường bị mắc kẹt chỗ “rỗng không”. Tỉ dụ như chúng ta 
đang ngồi thiền, tâm khởi vọng, mà tâm vọng là tướng sanh diệt, là gốc của 
luân hồi, chúng ta thường nghe dạy như vậy. Cho nên muốn hết luân hồi, 
tâm vọng phải lặng xuống, khi lặng xuống thì thấy rỗng không. Cái thê rỗng 
không đó có phải là chỗ chân thật hay chưa? Nếu thấy cái rỗng không cho là 
cứu kính là đã kẹt ở cái không rồi! Cho nên: “nói một vật tức không trúng”, 
đó là vào cửa thôi chớ chưa đạt cứu kính, nếu ngưng ngang đó là mắc kẹt. 
Khi xưa lúc Lục Tổ trình kệ “bản lai vô nhất vật” thì được vào cửa, nhưng 
phải nghe kinh Kim Cang rồi mới nói: “đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn 
thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ v.v...” Đến lúc đó mới gọi là 
xong việc. Nếu thấy chỗ lặng lẽ rỗng không cho là cứu kính là lầm, là còn 
mắc kẹt, vì vậy có câu “vô tâm du cách nhất trùng quan” tức là vô tâm còn 
cách một lớp rào. Thấy không có tâm dây động tưởng là đủ, đó là lầm, cần 
phải đi đến giác ngộ viên mãn. Vì vậy Tổ mới hỏi thêm: “lại có tu chứng hay 
không”, Ngài thưa: “tu chứng tức chăng phải không”, nghĩa là trên phương 
diện tu chứng không phải là không, nhưng mà nhiễm ô không thê được. Bởi 
nó không có tướng mạo, làm sao bị nhiễm ô? Nhưng cái không nhiễm ô đó 
chưa phải là cứu kính mà còn phải giác ngộ viên mãn mới được. Tỉ dụ tâm 
mình như cái gương, bị bụi phủ mờ trăm ngàn vết, chúng ta phải lau chùi 
sạch hết những vết bụi, rồi mới gọi là gương trong, nhưng chưa đủ, mặt 
gương còn phải phản chiếu ánh sáng nữa mới được viên mãn. Chúng ta tu 
cũng như vậy, khi những vọng tưởng lặng hết rồi, tâm lặng lẽ gọi là tịch diệt, 
hay là “không một vật”. Đến khi đó chúng ta phải nhận được Tánh giác hằng 
hữu của mình, đó gọi là tu chứng hay là giác ngộ thành Phật. Cho nên nói 
“tu chứng chăng phải không, mà nhiễm ô không thể được”. Tổ mới bảo: 
“Cái không nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm”, tức là chỗ chư Phật hằng 
nhớ, hằng giữ. “Ông như vậy ta cũng như vậy”, tức là giống nhau, đó là câu 
Tổ đã ấn chứng cho Ngài làm Tổ sau này. Ấn chứng không phải là làm lễ gì, 
mà chính câu “ông như vậy, ta cũng như vậy”, gọi là ân chứng, tức là cái 


thấy biết của ông ngang bằng cái thấy biết của ta, cũng như ngang bằng cái 
thây biệt của chư Phật. 


Ngài Hoài Nhượng hoát nhiên khế hội, liên hầu hạ TỔ mười lăm năm, 
mỗi ngày càng thâm được sự huyền áo. Sau Ngài đến múi Nam Nhạc, xiển 
dương Thiên tông, khi tịch Ngài được sắc ban hiệu Đại Tuệ thiển sư. 


Ngài ở lại hầu hạ Tổ mười lăm năm, và sau về núi Nam Nhạc xiễn 
dương Thiên tông. 


Người học đạo chúng ta ngày nay ở gần thầy năm, ba năm rồi 
ngán, muôn ra lãnh đạo một phương để trụ trì giáo hóa thiên hạ, tưởng 
như ở lâu gần thầy không có lợi, nhưng không ngờ chính càng lâu cảng 
thêm thâm thúy, càng tăng thêm chỗ huyền áo. 


-—-oÚO--- 
GIẢNG 009 - VĨNH GIA HUYÊN GIÁC 


Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác: 


Thiên sư Huyễn Giác ở Vĩnh Gia, họ Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ 
tập kinh luận, chuyên về pháp môn chỉ quán của tông Thiên Thai, nhân xem 
kinh Duy-ma-cật phát mình được tâm địa; chợt gặp đệ tử của Tô ồ là Huyễn 
Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nổi, mà mỗi lời nói ra đều thâm hợp với 
chư Tổ. Huyễn Sách hỏi: 


Nhân giả được pháp nơi Thây nào? 

Huyền Giác đáp: 

Tôi nghe kinh luận Phương đăng mỗi vị đều có Thầy truyền thừa, sau 
nơi kinh Duy-ma-cát ngộ được Phật tâm tông mà chưa có người chứng 
mình. 


Huyền Sách bảo: 


Từ đức Phật Oai Âm Vương về trước tức được, từ Phật Oai Âm 
Vương về sau, không Thấy mà tự ngộ trọn là thiên nhiên ngoại đạo. 


Huyền Giác nói: 
Xin nhân giả vì tôi chứng mình. 
Huyền Sách bảo: 


Lời tôi nhẹ, ở Tào Khê có Lục Tổ đại sư bốn phương nhóm họp về đêu 
là những người thọ pháp. Nếu ông chịu đi thì cùng tôi đông đi. 


Huyện Giác bèn đông với Huyện Sách đên tham vấn. 


Đoạn trên đây là câu chuyện đối đáp giữa ngài Huyền Giác và ngài 
Huyền Sách. Ngài Huyền Giác trình bày chỗ sở ngộ của mình, do đọc kinh 
Duy-ma-cật mà ngộ. Ngài Huyền Sách nói trước đức Phật Oai Âm Vương 
thì được, còn sau đức Phật Oai Âm Vương thì không được, không thầy mà 
tự ngộ là thiên nhiên ngoại đạo. Bởi vì theo kinh nói ở thế gian chúng ta, tức 
là thế giới Ta-bà này, đức Phật đầu tiên là Phật Oai Âm Vương, trước Ngài 
thì chưa có đức Phật nào hết. Nếu chưa có Phật, không thầy mà tự ngộ thì 
được, nếu có Phật rồi mà ngộ thì phải có thầy. 


Đến đây chúng tôi muốn nói rộng hơn một chút. Hiện giờ tôi đang dạy 
thiền, có người công kích hỏi thầy tôi là ai? Theo lời ngài Huyền Sách, trước 
Phật Oai Âm Vương không thầy tự ngộ là được, còn sau Phật Oai Âm 
Vương không thầy tự ngộ, đó là thiên nhiên ngoại đạo. Như hiện giờ tôi 
đang truyền thiền mà không có thầy có phải là thiên nhiên ngoại đạo hay 
không? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nếu căn cứ theo sự truyền thừa từ 
thầy đến trò thì đây là một khuyết điểm, còn nếu căn cứ trên những kinh 
luận hay ngữ lục v.v... thì lại khác. Đương thời ngài Huyền Giác có Lục Tổ, 
nếu ngộ rồi mà không đến với Tổ để ấ ân chứng đó là ngã mạn, vì bất cần hệ 
thống Phật pháp. Thời Lục Tổ hoặc về sau có những vị được kế thừa, ngộ 
đạo hắn hoi, nếu biết mà không đến trình là phạm lỗi. Còn trường hợp chúng 
tôi hiện giờ, nêu muốn trình là phải trình cho ai? Không có ai để trình thì 
phải làm sao? Chùa nào cũng bảo niệm Phật hay trì chú, vì vậy chúng tôi 
không trình được với ai. Tất nhiên chúng tôi phải căn cứ vào kinh luận và 
ngữ lục của chư Tổ đề làm chứng cứ. Chúng tôi hiện gIỜ hiểu mà không có 
thầy truyền riêng nên bị nghỉ ngờ, vì vậy khi nói Thiên chúng tôi phải lây 
kinh, luận, sử của chư Phật chư Tổ làm chứng. Còn các vị trước đắc truyền 
có thầy, đâu cần giảng kinh, các đệ tử muốn hỏi gì cứ hỏi, các ngài dùng 
diệu thuật nhà thiền hoặc đánh, hoặc hét, để chỉ dạy. Thành thử hoàn cảnh 
mỗi thời mỗi khác, nếu bắt phải có thầy á ân chứng là một đòi hỏi quá đáng, 
không thê thực hiện được. Hiểu như vậy rồi, mới thông cảm với chúng tôi. 


Chúng tôi nương kinh luận mà ngộ, tất nhiên phải đem kinh luận 
làm bằng chứng để chỉ dạy cho người khỏi lầm lạc. Nếu không được 
truyền thừa, mà còn bỏ kinh bỏ luận để dạy Thiền tức thành ma thuyết, vì 
nói theo ý riêng của mình nên dễ lạc đường, đó là tai họa. Vì chúng tôi 
không được truyền cho nên đem kinh, luận, sử để giảng dạy, vì kinh luận 
sử là cái gương để soi đúng và sai, lấy kinh luận sử làm căn bản để giải 
các mối nghi ngờ. 


Đên giai đoạn hai là ngài Huyên Giác tham vân Lục Tô. 


—_ Khi đến, Huyễn Giác nhiễu Tổ ba vòng, chống tích trượng mà đứng. 

1ô bảo: 

Phàm là Sa-môn phải đủ ba ngàn oai nghỉ, tắm muôn tẾ hạnh, Đại 
đức từ phương nào đền, sanh đại ngã mạn? 

Huyễn Giác thưa: 

Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. 

Tổ bảo: 

Sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liễu không mau ? 

Huyễn Giác thưa: 

Thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau. 

Tổ bảo: Như thế, như thế! 

Huyễn Giác mới đây đủ oai nghỉ lễ bái, trong chốc lát liên cáo từ. Tổ 
bảo: 

Trở về chóng vậy? 

Huyễn Giác thưa: 

Vốn tự không động, há có mau tư? 

Tổ bảo: Ai biết chẳng động? 

Huyễn Giác thưa: Nhân giả tự sanh phân biệt. 

Tổ bảo: Ông rất được cái ý vô sanh. 

Huyễn Giác thưa: Vô sanh há có ý sao? 

Tổ bảo: Nếu không ý thì ai biết phân biệt? 

Huyễn Giác thưa: Phân biệt cũng không phải ÿ. 

Tổ bảo: Lành thay! Hãy dừng lại một đêm. 


Thời nhân gọi là Nhất túc giác. Sau Ngài có trước tác bộ Chứng Đạo 
Ca, thạnh hành ở đời. Thụy là Vô Tướng đại sư, người đương thời xưng là 
Chân Giác. 

Đến giai đoạn này chúng ta sẽ lẫy làm lạ, vì sao người đến hỏi đạo với 
Tổ, biết Tổ được truyền y bát mọi người đều quí kính, lại không chịu 
nghiêm chỉnh lễ bái? Ngài đi vòng giường thiền của Tổ rồi chống gậy đứng 
nghiễm nhiên có vẻ ngạo mạn. Tổ liền quở: “Phàm Sa-môn phải đủ ba ngàn 
oai nghi, tám muôn tế hạnh, Đại đức từ phương nào đến mà sanh đại ngã 
mạn như vậy?” Ngài bèn thưa: “sanh tử là việc lớn, vô thường mau gấp”, 


như vậy có rảnh đâu mà phải đầy đủ lễ nghi. Vì phải giải quyết sanh tử, vô 
thường gấp lắm rồi, không còn thì giờ đâu mà hình thức lễ nghi nữa. Ngay 
lời nói đó Tô liền bảo: “Tại sao không ngay đó mà thể nhận cái vô sanh đi, 
liễu chăng mau chăng?” Ngài liền đáp: “Thể tức vô sanh, liễu không có 
mau.” Cái thê là vô sanh, còn liễu ngộ không có mau chậm, đó là Ngài bẻ lại 
ý của Tô. Tổ liền khen: “Như thế, như thế!” Ngài Huyền Giác mới đầy đủ 
oai nghi lễ bái Tô. 

Người xưa đi hỏi đạo có những cái đặc biệt, vì gấp giải quyết sanh 
tử, nên không theo nghi thức. Đến khi giải quyết xong, mới đầy đủ oal 
nghi, lễ bái rồi cáo từ ra về. Tô bảo: “như thế, như. thế” là đã ấn chứng 
rồi, ngài Huyền Giác xin ra về. Tổ thấy Ngài ra về mau quá sợ không 
thấu đáo, nên bảo: “Sao trở về mau vậy?” Ngài liền bẻ: “Thể vốn tự 
không động, há có mau chậm.” Tổ liền gạn lại: “AI biết chăng động?” 
Ngài thưa: “Ngài tự sanh phân biệt.” Tổ nói: “Ông rất là được ý vô sanh.” 
Ngài bẻ lại Tổ: “Vô sanh có ý sao?” Tổ liền nói: “Không ý thì cái gì phân 
biệt?” Ngài liền trả lời: “Phân biệt cũng chẳng phải ý.” Câu này hay đáo 
đề! Như trước đã nói, chúng tôi thấy tất cả quí vị mà không dụng ý gÌ hết, 
thấy nam biết nam, thấy nữ biết nữ, thấy nh nào rõ cái nây mà không 
dụng ý, đó gọi là “phân biệt mà không phải ý”. Như vậy hằng ngày cái đó 
lồ lộ ở mắt tai đâu có giấu giễm. Tổ mới khen: “Lành thay, lành thay, hãy 
ở lại một đêm.” Thời nhân gọi là Nhất túc giác; nhất túc là một đêm, giác 
là giác ngộ, tức là ở lại một đêm mà được giác ngộ. 


-—-o0ÚO--- 
GIẢNG 10 - TRÍ HOÀNG 


Thiền sư Trí Hoàng: 

Thiển giả Trí Hoàng, ban đâu tham học nơi Ngũ Tổ, tự cho đã được 
chánh thọ (tức là chánh định), mới cất am ngôi thiên mãi, trải qua hai mươi 
năm. Đệ tử của Tô ồ là Huyện Sách du phương đến Hà Sóc nghe danh ngài 
Trí Hoàng, liên đên am hỏi: 

Ông ở đây làm gì? 

Trí Hoàng nói: Nhập định. 

Huyền Sách hỏi: 

Ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu không 
tám nhập thì tát cả vô tình có cấy ngói đá nên được định; nêu có tâm nhập 
thì tật cả loài hữu tình hàm thức cũng nên được định. 


Ngài Huyền Sách đưa ra hai câu hỏi rồi tự Ngài khóa cửa luôn, như 
vậy biệt làm sao trả lời! Có tâm nhập cũng không được, không tâm nhập 
cũng không được. 


Trí Hoàng bảo: 

Tôi chính khi nhập định chẳng thấy có cải có tâm và không tâm. 

Huyễn Sách nói: 

Chẳng thấy có tâm và không tâm tức là thường định, sao lại (nói) có 

xuát nhập, nêu có xuất nhập tức là không phải Đại định. 

Hoàng không trả lời được. Giáy lâu mới hỏi: 

Thây kế thừa ai? 

Huyễn Sách nói: Thây tôi là Lục Tổ ở Tào Khê. 

Trí Hoàng hỏi: Lục Tổ lấy gì làm Thiên định? 
Huyễn Sách đáp: 


Thầy tôi nói: Diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, năm ấm vốn 
không, sáu trán chăng phải có, chăng ra chăng vào, chăng định chăng loạn, 
tảnh thiên không trụ, lìa trụ thiên tịch, tánh thiên không sanh, lìa sanh thiên 
tưởng, tâm như hư không cũng không có cải lượng của hư không. 

Trí Hoàng nghe lời nói ấy bèn đi thắng đến yết kiến Lục Tổ. 

Ngài Trí Hoàng, sau khi ngài Huyền Sách chinh phục được rồi, đến 
tham vân Lục Tô. 

Lục Tổ hỏi: Nhân giả từ đâu đến? 

Trí Hoàng liên thuật lại đây đủ duyên trước. 

Lục Tổ bảo: 

Thật như lời đã nói. Ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến 
chấp không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đêu không tâm, tình 


phàm Thánh đêu quên, năng sở đêu dứt, tánh tướng như như, không có lúc 
nào mà chăng định. 


Trí Hoàng ngay nơi đây liền đại ngộ, hai mươi năm đã được tâm, trọn 
không ảnh hưởng. Đêm ấy ở Hà Bắc, dân Chúng nghe trong hư không có 
tiễng nói: “Thiên sự Hoàng ngày nay được đạo. ” Trí Hoàng sau đó lễ từ trở 
về Hà Bắc, khai hóa bốn chúng. 


Trong đoạn trên, ngài Trí Hoàng đến tham vấn Lục Tổ. Tổ không gạn 
hỏi nhiêu, chỉ thăng cho Ngài thầy cái chân thật. Tô bảo: “ông chỉ tâm như 


hư không”, đó là giai đoạn đầu, tâm như hư không tức là bản lai vô nhất vật, 
mà chăng châp cái thây không. Tuy tâm như hư không mà đừng bám vào cái 
không đó thì ứng dụng liên không ngăn trệ, động tịnh đêu là vô tâm. Trong 
khi động tịnh đêu như như, tỉnh châp phàm Thánh đêu quên, năng sở đêu 
bặt, khi đó tánh tướng như như, không có lúc nào chăng phải định. Đây là 
Lục Tô muôn chỉ thăng chỗ chân thật là tâm, không dây động, rông rang 
không còn mặc kẹt ở hai bên, tức là lúc nào cũng định. Vừa có niệm kẹt bên 
này bên kia là động, là mât định rôi. Ngài Trí Hoàng đã tu lâu năm, nên khi 
được Tô chỉ thăng liên đại ngộ. 
-—-OÔO--- 
GIẢNG 11 - PHƯƠNG BIỆN 

Có vị Tăng hỏi Tổ: 

Y chỉ Huỳnh Mai người nào được? 

Tổ đáp: Người hiểu Phật pháp được! 

Tăng thưa: Hòa thượng lại được chăng? 

Tổ bảo: Ta chẳng hiểu Phật pháp. 

—— VÌ saO Tổ lại phủ nhận như vậy? Ý chỉ Huỳnh Mai tức là ý chỉ Ngũ 
Tô, người nào được? Lục Tô là người được truyên y mà Ngài không nói vậy, 
chỉ trả lời: Người nào hiêu Phật pháp. thì được. Tăng lại hỏi: Hòa thượng 
hiêu hay không? Được hay không? Tô đáp: Ta chăng hiêu Phật pháp. Tại 
sao Tô lại đáp như vậy, có phải là Ngài chôi bỏ chô truyên y của Ngũ Tô hay 
không? Chúng ta nên nhớ trong kinh Kim Cang đức Phật nói: “Nêu ta thây 
có pháp Vô thượng Chánh đăng Chánh giác thì Phật Nhiên Đăng không thọ 
ký cho ta thành Phật.” Vừa thấy có pháp đề được, đó là không được. Còn ở 
đây vừa khởi hiểu thì không phải là người được truyền y, vừa dây niệm hiểu 
là đã sai rôi, bởi vì chô đó cho mình nhận mà không cho mình hiệu. Cho nên 
Tô nói Ta không hiêu Phật pháp. 

Một hôm Tổ muốn giặt lá y đã được truyễn trao nhưng Không có suối 
tốt để giặt, nhân Ngài đến sau chùa khoảng năm dặm, thấy trên núi cây cối 
uưua tùm, khí tốt xoay quanh, Ngài liền cắm cây tích trượng sâu XUÔIg đất, 


nước liền phún lên theo tay Ngài, chứa lại thành cái ao, Ngài liễn quì gối 
giặt y trên đã. Chọt có một vị Tăng đến lễ bái thưa rằng: 


Phương Biện là người Tây Thục, vừa rôi ở nước Nam Thiên Trúc, 
tháy ngài Đạt-ma đại sư dạy Phương Biện phải chóng đên nước Đường là 
nơi tôi truyền Chánh pháp nhãn tạng và y tăng-già-lê của Tô Ca-diên, thấy 


truyền đến đời thứ sáu nơi Thiêu Châu ở Tào Khê, ông nên đến đó chiêm lễ 
Phương Biện từ xa đên, cúi mong được tháy y bát đã được truyền. 


Tổ bèn đưa ra cho ông xem, liên hỏi: 

Thượng nhân làm nghê gì? 

Phương Biện đáp: Chuyên nghệ đắp tượng. 
Tổ nghiêm sắc mặt lại bảo: Ông thử đắp xem. 


Phương Biện mờ mịt không biết. Qua mấy ngày, ông đắp được tượng 
của 1ó, cao bảy tác, rát đẹp để. 

Tổ cười, bảo: 

Ông chỉ giỏi tánh đắp mà chẳng giỏi tánh Phật. 

Tổ đưa tay xoa đầu Phương Biện nói: 

Ông hằng vì người, trời làm phước điển. 


é 


Như vậy khi Tổ nghiêm sắc mặt bảo: “ông thử đắp xem”, lý đáng 


Phương Biện phải thấy được cái gì Tô muốn chỉ, đó là đúng ông nhận được 
Phật tánh; nhưng ông không biết, về nhà chỉ nhớ hình Tổ, ông đắp thành 


tượng, cho nên Tổ bảo: “ông chỉ giỏi tánh đắp, mà chẳng giỏi tánh Phật”. 


Tổ. liên lấy y đền công, Phương Biện lấy y chia làm ba phẩn: một 
phân đắp vào tượng, một phần thì ông lưu lại, còn một phần thì gói chôn 
xuống đất, thê rằng: “Sau này, người nào đào được y này là tôi tải sanh để 
trụ trì nơi đây dựng láp lại chùa chiên.” 

(Đến đời Tổng, niên hiệu Gia Hựu năm thứ tám, có vị Tăng tên là Duy 
Tiên, khi sửa chua, đào đát được y như mới, còn tượng của Phương Biện 
đấp thì đê ở chùa Cao Tuyên, cúng kính cáu nguyện đêu được như ý.) 

Có vị Tăng đọc bài kệ của Thiển sư Ngọa Luân rằng: 

Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, 
Năng đoạn bách tư tưởng. 
Đối cảnh tâm bát khởi, 
Bồ-đê nhật nhật trưởng. 


Tô nghe qua liên nói: 


Bài kệ này chưa rõ được tâm địa, nếu y đây mà tu, ấy là thêm trỏi 
buộc. 
Nhân đó Tổ nói một bài kệ: 

Huệ Năng một kỹ lưỡng, 

Bất đoạn bách tư tưởng, 

Đối cảnh tâm số khởi, 

Bồ-đề tác ma trưởng. 

Đối chiếu hai bài kệ trên, chúng ta thấy chỗ thâm sâu khác nhau, 
nếu không khéo thì không làm sao thấy được. Bài kệ trước của ngài Ngọa 
Luân thật ra không phải đở, đối với chúng ta Ngài rất giỏi, Ngài có khả 
năng dẹp hết tư tưởng. Nhưng “hay đoạn trăm tư tưởng”, đó là bệnh, tại 
sao? Vì còn thấy tư tưởng là thật để đoạn; như vậy năng sở rõ ràng; tư 
tưởng là cái bị đoạn, Ngài là hay đoạn, có năng có sở là có hai rồi, đó là 
cái bệnh thứ nhất. Đến cái bệnh thứ hai là “Bồ-đề càng ngày càng lớn”. 
Nói lớn nhỏ là còn hình tướng, đó là bệnh rồi, vì còn kẹt trên hình thức. 
Cho nên Tổ nói nếu tu mà kẹt trên hình thức là bị trói buộc. Đây thật là tế 
nhị, mới nghe qua bài kệ thấy đường như thật hay, nhưng xét kỹ một chút 
thì thấy bệnh, cho nên khi đọc bài kệ bài thơ, mình biết trình độ người 
làm thơ đang đến đâu. 


Đến bài kệ của Tổ: Huệ Năng không có tài nghệ gì hết, cũng chăng 
đoạn trăm tư tưởng, vì tư tưởng có thật đâu mà đoạn! Tư tưởng là hư giả như 
khói như mây, biết nó hư giả là nó hết, có gì mà đoạn. Đó là không còn năng 
sở, tức đâu còn hai thứ đối đãi. “Đối cảnh tâm thường khởi”, tại sao? Nếu 
thấy cảnh thật thì tâm mới thật, nếu biết cảnh giả tâm giả, cả hai đều giả dối 
thì không thành vấn đề, cho nên không thành bệnh. “Bồ-đề làm gì lớn”: Bồ- 
đề là thể không sanh không diệt, không tướng mạo, nói gì có lớn nhỏ! Khi 
thấy đến tột cùng thì chỗ nói mới tột cùng. Khi chưa thấy tột cùng, thì bài kệ 
của ngài Ngọa Luân dường như hay mà sự thật Ngài đang chết chìm trong 
chỗ đè cho nó lặng, chớ chưa thấy được Thật thể. Nếu nói “Bồ-đề càng ngày 
càng lớn” là còn hình tướng, tức chưa phải thật sự đạt đạo vậy. 


——-O0O--- 


PHẢM 08. TUYÊN CHIẾU 
DỊCH 


Khi ấy Tổ ở chùa Bảo Lâm tại Tào Khê, còn Thần Tú đại sư ở 
chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Nam. Bấy giờ hai tông thạnh hóa, người đều 
gọi là Nam Năng Bắc Tú nên có hai tông Nam Bắc, chỉa ra đốn tiệm, mà 
người học không biết tông thú. Tổ bảo chúng rằng: 


Pháp vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy 
có mau và chậm. Sao gọi là đôn tiệm? Pháp không có đôn tiệm, người có 
lợi căn, độn căn, nên gọi là đôn tiệm. 

Nhưng đồ đệ của ngài Thần Tú thường chê Tổ sư Nam tông là 
không biêt một chữ, có cái gì hay. Thân Tú nói rắng: 

Kia (Tổ Huệ Năng) được Trí vô sư, thâm ngộ được pháp thượng 
thừa, tôi không bằng vậy. Vả lại Thầy tôi là Ngũ Tổ, chính Ngài truyền 
y pháp, há lại suông ư? Tôi hận không thể đi xa để thân cận, luống thọ 


ân Quốc vương, vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, nên đến 
Tào Khê tham hỏi. 


Một hôm Ngài sai đệ tử là Chí Thành rằng: 


Ông thông minh nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tào Khê nghe pháp, 
nêu nghe được điêu gì, hêt lòng ghi lây, trở vê nói cho tôi nghe. 


Chí Thành vâng mệnh đến Tào Khê, theo chúng tham thỉnh, 
không nói từ đầu đến. Khi ấ Ấy Lục Tổ bảo chúng rằng: 


Ngày nay có người trộm pháp đang â ấn trong hội này. 

Chí Thành liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. Tổ bảo: 

Ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ do thám. 

Chí Thành đáp: Không phải. 

Tổ hỏi: Sao được không phải? 

Chí Thành thưa: 

Chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải. 

Tổ bảo: Thầy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng? 

Chí Thành thưa: 

Thường chỉ dạy Đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng 


Tổ bảo: 

Trụ tâm quán tịnh là bệnh chớ không phải thiền, thường ngồi là 
cầu châp nơi thân, đôi với lý có lợi ích øì. 

Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây: 

Khi sống ngôi không nằm, 
Khi chêt năm không ngôi, 
Vôn là đâu xương thú, 

Vì sao lập công khóa. 
(Sanh lai tọa bất nøọa, 
Tử khứ ngọa bât tọa, 
Nguyên thị xú côt đầu, 
Hà vi lập công khóa.) 

Chí Thành lại lễ bái thưa rằng: 

Đệ tử ở chỗ Đại sư Thần Tú, học đạo chín năm mà không được 
khê ngộ. Ngày nay nghe Hòa thượng nói một bài kệ liên khê ngộ được 
Bản tầm. Sanh tử là việc lớn, đệ tử xin Hòa thượng vì lòng đại bi chỉ dạy 
thêm. 

Tổ bảo: 

Tôi nghe Thầy ông dạy học nhân pháp giới định tuệ, chưa biết 
Thây ông nói giới định tuệ, hành tướng như thê nào, ông vì tôi nói xem. 

Chí Thành thưa: 

Đại sư Thần Tú nói: “Các điều ác chớ làm gọi là giới, các điều 
thiện vâng làm gọi là tuệ, tự tịnh ý mình gọi là định.” Ngài Thân Tú nói 
như thê, chưa biêt Hòa thượng lầy pháp gì dạy người? 

Tổ bảo: 

Nếu tôi nói có pháp cho người tức là nói dối ông, chỉ tùy phương 
mở trói, giá danh là tam-muội. Như Thây ông nói giới định tuệ thật là 
không thê nghĩ bàn, nhưng chỗ thây giới định tuệ của tôi lại khác. 

Chí Thành thưa: 

Giới định tuệ chỉ là một thứ vì sao lại có khác? 

Tổ bảo: 

Thầy ông nói giới định tuệ là tiếp người Đại thừa, còn tôi nói giới 
định tuệ là tiêp người Tôi thượng thừa, ngộ hiệu chăng đông, thây có 
mau và chậm: ông nghe tôi nói cùng với kia đông hay chăng? Tôi nói 


pháp chẳng la Tự tánh, la thể nói pháp thì gọi là nói tướng, Tự tánh 
thường mê, phải biết tất cả muôn pháp đều từ nơi Tự tánh khởi dụng, 
ây là pháp Chân giới, Chân định, Chân tuệ, hãy lắng nghe tôi nói kệ 
đây: 

Đất tâm không lỗi Tự tánh giới, 

Đất tâm không sỉ Tự tánh tuệ, 

Đất tâm không loạn Tự tánh định. 

Chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang, 

Thân đến thân đi vẫn tam-immuội. 


(Tâm địa vô phi Tự tánh giới, 
Tâm địa vô sỉ Tự tánh tuệ, 

Tâm địa vô loạn Tự tánh định, 
Bắt tăng bất giảm tự kim cang, 
Thân khứ thân lai bản tam muội.) 


Chí Thành nghe kệ rồi hối tạ, mới trình một bài kệ: 


Năm uấn thân huyễn hóa, 
Huyễn làm sao cứu kính, 
Xoay lại tìm Chân nhu, 
Pháp trở thành bất tịnh. 


(Ngũ uẫn huyễn thân, 
Huyễn hà cứu kính, 
Hồi thú Chân như, 
Pháp hoàn bắt tịnh.) 


Tổ liền ấn khả đó, lại bảo Chí Thành rằng: 

Giới định tuệ của Thầy ông là khuyên dạy người tiểu căn tiểu 
trí, còn giới định tuệ của tôi là dạy người đại căn đại trí. Nếu ngộ 
được Tự tánh cũng chẳng lập Bồ-đề, Niết-bàn, cũng chẳng lập giải 
thoát tri kiến, không một pháp có thể được mới hay dựng lập muôn 
pháp. Nếu hiểu được ý này cũng gọi là thân Phật, cũng gọi là Bồ-đề 


Niết-bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng 


được, không lập cũng được, đi lại tự do, không bị trệ ngại, ứng dụng 
tùy việc làm, nói năng tùy đáp, khắp hiện Hóa thân, chẳng lìa Tự 


tánh, liền được tự tại thần thông, du hí tam-muội, ấy gọi là kiến tánh. 


Chí Thành lại thưa: 

Thế nào là nghĩa chắng lập? 

Tổ bảo: 

Tự tánh không lỗi, không sỉ, không loạn, niệm niệm Bát-nhã quán 
chiêu, thường lìa Pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang trọn được, có gì 
nên lập? Tự tánh tự ngộ, đôn ngộ, đôn tu cũng không thứ lớp, cho nên 
chăng lập tât cả pháp. Các pháp là lặng lẽ, có thứ lớp gì? 

Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm người hầu hạ, sớm chiều không 
lười môi. Chí Thành là người Thái Hòa Cát Châu. 


] Tăng Chí Triệt, quê ở Giang Tây, họ Trương tên Hành Xương, thuở 
nhỏ là một hiệp khách. Từ khi chia ra hai tông Nam Bắc, hai vị Tông 
chủ tuy quên bí ngã, nhưng đồ chúng tranh nhau khởi yêu ghét. Khi ây 
đệ tử của Bắc tông tự lập ngài Thần Tú làm Tổ thứ sáu mà ky (vì) Lục 
Tổ được truyền y, mọi người đều nghe nên mới dạy Hành Xương đến 
ám sát Lục Tổ. Tổ tâm thông dự biết việc ấy nên liền để mười lượng 
vàng ở dưới tòa. Khi Ấy ban đềm Hành Xương vào trong thất toan 
muốn hại Tổ, Tổ đưa cỗ cho chém, Hành Xương liền vung kiếm chặt ba 
lần đều không thương tốn. Tổ bảo: 


Kiếm chánh chẳng tà, kiếm tà chẳng chánh, chỉ nợ vàng của ông, 
không nợ mạng của ông. 


Hành Xương hoảng hốt té xỉu, giây lâu mới tỉnh, cầu xin sám hối, 
liên nguyện xuât gia. Tô liên cho vàng bảo: 

Ông hãy đi, e đồ chúng trở lại hại ông, một ngày khác ông có thể 
đôi hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. 

Hành Xương vâng lời dạy, giữa đêm trốn đi, sau theo Tăng xuất 
gia, thọ giới Cụ túc, tỉnh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại lời Tô, từ xa 
đên lề ra mắt Tô. Tô bảo: 


Tôi nhớ ông đã lầu, sao ông đên muộn vậy? 


Hành Xương thưa: 


Trước nhờ ơn Hòa thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khô hạnh, 
trọn khó đền đáp ân đức, đầu mong được truyền pháp độ sanh ư? Đệ tử 
thường xem kỉnh Niết-bàn, chưa hiểu được nghĩa thường và vô thường, 
cúi xin Hòa thượng từ bỉ lược vì giải nói. 

Tổ bảo: 

Vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt tất 
cả pháp thiện ác vậy. 

Hành Xương thưa rằng: 

Hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh. 

Tổ bảo: 

Ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh Phật. 

Hành Xương thưa: 

Kinh nói Phật tánh là thường, Hòa thượng lại nói là vô thường, 
các pháp thiện ác cho đên tâm Bô-đê đêu là vô thường mà Hòa thượng 
lại nói là thường, đây tức trái nhau, khiên cho học nhân càng thêm nghỉ 
ngờ. 

Tổ bảo: 

Kinh Niết-bàn thuở xưa tôi có nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần 
liên vì bà giảng nói, không có một chữ, một nghĩa nào không hiệp với 
văn kinh, cho đên vì ông nói cũng trọn không có hai thuyêt. 


Hành Xương thưa: 


Học nhân thức lượng cạn tối, cúi mong Hòa thượng lượng theo 
mà từ bi khai thị. 

Tổ bảo: 

Ông biết chăng, Phật tánh nếu thường lại nói 8Ì là các pháp thiện 
ác, cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm Bồ-đề, nên tôi nói là 
vô thường, mà chính là đạo Chân thường của Phật nói. Lại tẤt cả pháp 
nếu là vô thường, tức mỗi vật đều có Tự tánh, dung thọ sanh tử mà tánh 
Chân thường có chỗ bắt biến, nên tôi nói thường chính là Phật nói nghĩa 
chân vô thường. Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn 
các hàng Nhị thừa thường mà chấp là vô thường, cọng thành tám thứ 
điên đảo, nên trong giáo lý liễu nghĩa kinh Niết-bàn phá thiên kiến kia 
mà hiển bày Chân thường, Chân lạc, Chân ngã, Chân tịnh. Nay ông y 
theo lời nói mà trái với nghĩa, dùng đoạn diệt vô thường và xác định cái 


tử thường mà lầm hiệu lời nói mầu nhiệm viên diệu tôi hậu của Phật, dù 
có xem một ngàn biên kinh thì có lợi ích gì? 


Hành Xương bỗng nhiên đại ngộ, liền nói kệ rằng: 


Vì giữ tâm vô thường, 
Phật nói có tánh thường, 
Không biết được phương tiện, 
Như ao xuân mò gạch. 
Nay tôi chẳng thi công, 
Mà Phật tánh hiện tiền, 
Không phải thây trao cho, 
Tôi cũng không sở đắc. 
(Nhân thủ vô thường tầm, 
Phật thuyết hữu thường tánh, 
Bắt tri phương tiện giả, 
Du xuân trì thập lịch. 
Ngã kim bắt thi công, 
Phật tánh nhỉ hiện tiền, 
Phi sư tương thọ dữ, 
Ngã diệc vô sở đắc.) 

Tổ bảo: 

Nay ông mới triệt vậy, nên đặt tên ông là Chí Triệt. 


Chí Triệt lễ tạ mà lui. 
] Có một chú bé tên là Thần Hội ở Tương Dương, con nhà họ Cao, mười 


ba tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ. 


Tổ hỏi: 
__ Trỉ thức từ xa nhọc nhắn đến lại đem được cái gốc đến chăng? 
Nêu có gôc thì nên biêt được Ông chủ, thử nói xem? 
Thần Hội thưa: 
Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. 
Tổ bảo: Ông Sa-di này đâu nên nói như thế. 


Thân Hội liên hỏi: 


Hòa thượng tọa thiền lại thấy hay chẳng thấy? 

Tổ cầm gậy đánh ba gậy hỏi: 

Tôi đánh ông đau hay chẳng đau? 

Thần Hội đáp: Cũng đau cũng không đau. 

Tổ bảo: Tôi cũng thấy cũng chẳng thấy. 

Thần Hội hỏi: 

Thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? 

Tổ bảo: 

Chỗ thấy của tôi thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không 
thấy phải quây tốt xấu của người khác, ây do cũng thấy mà cũng chẳng 
thấy. “Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chắng đau 
thì đồng như cây đá, nếu ông đau thì đồng với phàm phu, tức khởi sân 


hận, ông về trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh 
diệt, ông Tự tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người. 


Thần Hội liền lễ bái sám hối. Tổ lại nói: 


Tâm ông nếu mê chẳng thấy thì hỏi Thiện tri thức để tìm đường, 
còn tầm ông nêu ngộ tức tự thấy tánh, y pháp tu hành, ông tự mê không 
thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chắng thấy. Ta thấy thì tự biết 
há thay cái mê cho ông, nếu ông tự thấy cũng chẳng thay được cái mê 
cho ta, sao chắng tự biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. 


Thân Hội lại lễ hơn một trăm lạy, xin sám hối tội lỗi rồi siêng 
năng hâu hạ bên cạnh không rời. 


Một hôm Tổ bảo chúng: 


Tôi có một vật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, 
không lưng, không mặt, các người lại biêt chăng? 


Thần Hội bước ra nói rằng: 

Ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. 

Tổ bảo: 

Tôi đã nói với ông không danh không tự, ông liền gọi là bản 
nguyên, là Phật tánh, ông nhắm đi lây có tranh che đầu, cũng chỉ thành 
cái hạng tông đô của tri giải. 


Sau khi Tổ diệt độ, ngài Thần Hội vào Kinh Lạc, hoằng truyền 
pháp đôn giáo Tào Khê, việt quyên Hiên Tông Ký, thạnh hành ở đời, 
gọi là Thiên sư Hà Trạch. 


Tổ thấy các tông nạn vấn nhau, đều khởi tâm ác, phần nhiều 
nhóm ở dưới tòa của Tô, Ngài thương xót mới bảo răng: 


Người học đạo, tất cả niệm thiện, niệm ác nên phải dẹp sạch, 
không tên có thê gọi, ây gọi là Tự tánh, tánh không hai ây gọi là Thật 
tánh, trên Thật tánh dựng lập tât cả giáo môn, ngay lời nói liên phải tự 
thấy. 


Các người nghe nói, thảy đều làm lễ, xin thờ Ngài làm thây. 


-—-o0O--- 


GIẢNG 01 - CHÍ THÀNH 


Khi ây Tổ ở chùa Bảo Lâm tại Tào Khê, còn Thân Tú đại sư ở chùa 
Ngọc Tuyên tại Kinh Nam. Bấy giờ hai tông thạnh hóa, người đêu gọi là 
Nam Năng Bắc Tú nên có hai tông Nam Bắc, chia ra đồn tiệm, mà người 
học không biết tông thú. Tổ bảo chúng rằng: 


Pháp vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy có 
mau và chậm. Sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, người có lợi 
căn, độn căn, nên gọi là đốn tiệm. 

Đến phẩm thứ tám nói về đốn và tiệm. 

Về tông thú tức về sự tu hành không có chia ra Nam Bắc, đốn tiệm. 
Đốn là nhanh, tiệm là chậm, là thứ lớp. Sở dĩ có thứ lớp là tại sao? Vì căn cơ 
của người, người thông minh nghe ít hiểu nhiều, còn người tối tăm nghe 
nhiều hiểu ít; nghe nhiều hiểu ít phải tu từ từ, phải từ thấp đi lên lần lần. Còn 
người thông minh nghe liền hiểu, hiểu liền ứng dụng được thì đâu có từ từ, 
vì thế nói căn cơ lợi và độn; lợi căn tu nhanh, tiền nhanh nên gọi là đón, còn 
độn căn thì chậm nên gọi là tiệm, đón tiệm chia ra là tại căn cơ người, chớ 
không phải tại pháp chia ra như thê. 


Nhưng đồ đệ của ngài Thần Tú thường chê Tổ sư Nam tông là không 
biết một chữ, có cái gì hay. 

Dưới ngài Thần Tú có người đệ tử lớn là Phổ Tịch, kiêu ngạo, muốn 
làm Tô thứ bảy, thành ra muốn đưa thầy ông lên làm Tổ thứ sáu, nhưng thầy 
ông không được truyền y bát nên ông bực tức nói Tổ Huệ Năng dốt không 
biết chữ, không có gì hay, chỉ thầy ông mới là giỏi là hay v.v.. xứng đáng 


làm Tô, do đó mới sanh ra sự tranh chấp. Không phải người lớn tranh chấp, 
đó là đô đệ ở dưới tranh châp. 

Thân Tú nói rằng: 

Kia (1 ổ Huệ Năng) được Trí võ sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, 
tôi không băng vậy. Vả lại Thấy tôi là Ngũ Tó, chính Ngài truyện y pháp, há 
lại suông ? 


Ngài Thần Tú thật rất tốt, chính Ngài nhận rằng Tổ Huệ Năng được 
Trí vô sư, còn Ngài học nhiều nhưng là Trí hữu sư, Tổ Huệ Năng đã thâm 
ngộ được pháp thượng thừa còn Ngài không bằng: và chính Ngũ Tổ truyền y 
bát cho Tô Huệ Năng thì đâu phải là chuyện nói suông! Như vậy ông thầy 
thì hiểu, nhưng học trò vì ngô ngã nên sanh việc chia rẽ khinh chê. 


Tôi hận không thể đi xa để thân cận, luống thọ ân Quốc vương, vậy 
những người các ông không nên kẹt ở đáy, - tức là không nên ngưng trỆệ ở 
đây - nên đến Tào Khê tham hỏi. 

Như vậy thì quá tốt, sánh với hiện nay có ai bì nổi ngài Thần Tú 
không? Có ai dám bảo học trò đi nơi khác học không? Hay là n “Thôi ở 
đây tôi dạy cho đủ rồi đi đâu làm chi, bỏ thầy đi là bất hiếu v.v.. 


Một hôm Ngài sai đệ tử là Chí Thành rằng: 


Ông thông mình nhiễu trí, nên vì tôi mà đến Tào Khê nghe pháp, nếu 
nghe được điều gì, hết lòng ghi lây, trở vê nói cho tôi nghe. 

Chí Thành vâng mệnh đến Tào Khê, theo chúng tham thỉnh, không nói 
từ đâu đên. 

Chí Thành đến Tào Khê nhưng không có trình, không xin chỉ cả, cứ 
theo chúng vào học. 

Khi ấy Lục Tổ bảo chúng rằng: 

Ngày nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội này. 

Chí Thành liên ra lễ bái và thưa đây đủ việc của ông. Tổ bảo: 

Ông từ Ngọc Tuyên lại nên là kẻ do thám. 

Chí Thành đáp: Không phải. 

Tổ hỏi: Sao được không phải? 

Chí Thành thưa: 

Chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải. 


Tức là Ngài nói rõ đến mà làm thinh là ăn trộm, còn đã thưa trình rồi 
thì không còn là ăn trộm nữa. 
Tổ bảo: Thầy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng? 
Chí Thành thưa: 
Thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng năm. 
Trụ tâm quán tịnh là trụ tâm lại và nhìn thấy chỗ lặng lẽ đó và thường 
ngồi thiền chớ không có nằm. 
Tổ bảo: 
__ Trụ tâm quản tịnh là bệnh chớ không phải thiên, thường ngôi là câu 
cháp nơi thán, đôi với lý có lợi ích gì. 
Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây: 
Sanh lai tọa bắt ngọa, 
Tử khứ ngọa bát tọa, 


Nguyên thị xú cốt đâu, 
Hà vi lập công khóa. 


Khi sống ngồi thiền mãi không nằm, khi chết năm luôn không ngồi, 
có ai chết rồi mà ngồi dậy không? Như vậy vốn là một khúc xương thúi, vì 
sao mà lập công khóa? Nằm và ngồi chẳng qua là xương sống dựng đứng lên 
hay nằm ngã xuống, dựng lên gọi là ngồi, ngã xuống gọi là nằm. Như vậy 
nằm ngồi vốn là một khúc xương thúi, là cái hình thức, đâu có gì quan trọng 
mà lấy đó làm công phu tu hành. Tu hành là điểm nào nữa kia, chớ không 
phải hình thức đó, nhưng hiện nay thấy a1 ngồi được nhiều thì thiên hạ phục 
lắm. Thế nên ở đây tuy dạy tu thiền nhưng ngồi tối đa là hai giờ rồi xả, chớ 


không ngồi hoài vì chúng ta tu cũng phải có chút ít công khóa chừng mực, 


nhưng thật ra chủ tâm là làm sao ngộ được đạo, chớ không phải lấy việc 
ngồi làm sở trường. 


Chí Thành lại lễ bái thưa rằng: 


Đệ tử ở chỗ Đại sư Thân Tú, học đạo chín năm mà không được khế 
ngộ. Ngày nay nghe Hòa thượng nói một bài kệ liên khê ngộ được Bản tâm. 
Sanh tử là việc lớn, đệ tử xin Hỏa thượng vì lòng đại bỉ chỉ dạy thêm. 

Tổ bảo: 

Tôi nghe Thầy ông dạy học nhân pháp giới định tuệ, chưa biết Thầy 
ông nói giới định tuệ, hành tướng như thê nào, ông vì tôi nói XeM. 

Chí Thành thưa: 

Đại sư Thần Tú nói: “Các điễu ác chớ làm gọi là giới, các điều thiện 
váng làm gọi là tuệ, tự tịnh ý mình gọi là định. ” Ngài Thân Tu nói như thể, 
chưa biêt Hòa thượng lây pháp gì dạy người? 


Hiện nay thường trên lá phái bằng chữ nho, chúng ta thấy có mấy câu: 
“Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo.” 
Đây là bôn câu kệ của Phật Ca-diệp, đó là lời dạy chung của chư Phật. Ngài 
Thân Tú cũng dạy chư ác mạc tác là giới, chúng thiện phụng hành là tuệ, vì 
có trí tuệ mới biêt điêu thiện mà làm, tự tịnh kỳ ý là định. 

Tổ bảo: 

Nếu tôi nói có pháp cho người tức là nói dối ông, chỉ tùy phương mở 
trói, giả danh là tam-muội. Nhự Tháy ông nói giới định tuệ thật là không thê 
nghĩ bàn, nhưng chó tháy giới định tuệ của tôi lại khác. 

Chí Thành thưa: 

Giới định tuệ chỉ là một thư vì sao lại có khác? 

Tổ bảo: 

Thây ông nói giới định tuệ là tiếp người Đại thừa, còn tôi nói giới 
định tuệ là tiệp người Tôi thượng thừa, ngộ hiệu chăng đồng, tháy có mau 
và chậm; ông nghe tôi nói cùng với kia đồng hay chăng? Tôi nói pháp chăng 
la Tự tảnh, lìa thê nói pháp thì gọi là nói tướng, Tự tảnh thường mê, phải 
biết tát cả muôn pháp đêu từ nơi Tự tảnh khởi dụng, áy là pháp Chán giới, 
Chán định, Chán tuệ, hãy lăng nghe tôi nói kệ đây: 

Tám địa vô phi Tự tảnh giới, 
Tám địa võ sỉ Tự tảnh tuệ, 


Tám địa võ loạn Tự tảnh định, 
Bát tăng bắt giảm tự kim cang, 
Thán khư thân lai bản tam-muỘI. 


Ngay nơi đất tâm mình mà không có lỗi gọi là Tự tánh giới; đất tâm 
không s¡ tức là ngay nơi Bản tâm mình mà hằng giác hằng liễu gọi là Tự 
tánh tuệ, chớ không phải vâng làm những điều lành mới là tuệ; ngay nơi tâm 
mình không loạn gọi là Tự tánh định. Ba điểm này để tâm nghiệm xét thì 
thấy hai bên dạy khác nhau. Không làm các điều ác gọi là giới; làm các điều 
ác là thân làm, khâu làm, thân và khẩu là tướng bên ngoài, ngoài thân hành 
động, miệng nói năng mới gọi là phạm, thân khâu ngừa tránh làm những 
điều ác gọi là giới. Còn Tổ bảo: Ngay nơi tâm mình không dấy niệm ác đó là 
ØIớI, vừa dây niệm ác thì đã phạm giới; thành ra một bên ở ngoài ngọn, một 
bên đi tận gốc. Thế nên nói kia là tướng, đây là tánh, rõ ràng như vậy. Vâng 
làm các điều lành là tuệ, nói và làm những điều lành tức là hành động, cũng 
là tướng bên ngoài; lựa điều lành mà làm thì tuệ đó là tuệ của Suy tư, của 
phán xét, tuệ của cái động bên ngoài; còn ngay trong tâm mình hằng liễu 
liễu thường tri thì tuệ đó là sẵn ở trong tâm, đó mới thật là tuệ. Chúng ta thấy 
rõ một bên thuộc về tướng, một bên thuộc về tánh. Tướng là ở ngoài hành 
động, tánh là đi thắng vào cội nguồn của tâm. Định của ngài Thần Tú dạy là 
trụ tâm quán tịnh để định, như vậy lấy cái lặng lẽ làm cảnh để quán, định đó 
có cảnh bị quán và người hay quán; còn ngay nơi tâm mình không dấy loạn 
đó là định thì định đó không còn năng sở nữa. Như vậy chúng ta thấy Lục 
Tổ chỉ thắng chỗ tột cùng, nên nói kia tiếp người Đại thừa, đây là tiếp người 
Tối thượng thừa. Tóm lại, người Đại thừa làm những điều lành, nói những 
điều lành, cứu giúp người, ví như nói bồ thí, trì gIỚI, nhẫn nhục v.v... nhưng 
vẫn còn là ở hình tướng, còn Tối thượng thừa là bất cứ điều gì cũng không 
lìa tâm tánh, ngay nơi tâm tánh mà ứng dụng tu, ngay nơi tâm tánh mà sống. 
Hiểu như thế mới không lầm lẫn, mới hiểu tại sao Ngài nói Ngài là Tối 
thượng thừa, bên kia là Đại thừa, tức là thấp hơn Ngài một bậc. Thấp tại chỗ 
nào? Vì bên kia ở ngoài tướng, còn đây là ngay trong tâm tánh, pháp Tối 
thượng thừa là pháp chỉ thắng tâm tánh. 


“Chắng tăng chẳng giảm tự kim cang”, Tự thể kim cang của mình là 
không thêm không bớt, vừa thêm vừa bớt tức là có sai biệt, có biến động, 
còn thể đó như như, không tăng không giảm, gọi là kim cang. “Thân đến 
thân đi vốn tam-muội”, nếu nơi tâm mình hằng không thêm, không bớt, 
không động, không tịnh thì dù thân này tới lui qua lại nhưng vẫn ở trong 
chánh định, chánh định đó không xuất không nhập. Trái lại nêu ngồi kềm 
mới được định, buông ra thì loạn, đó là có xuất có nhập, mà có xuất có nhập 
tức không phải là đại định. 


Chí Thành nghe kệ rôi hồi tạ, mới trình một bài kệ: 


Ngũ uấn huyễn thân, 
Huyễn hà cứu kính, 
Hồi thú Chân như, 
Pháp hoàn bất tịnh. 


Như vậy nghe Tổ nói, Chí Thành liền tỉnh ngộ. Nơi ngài Thần Tú, Chí 
Thành thấy Ngài dạy về hình thức, bắt ngồi nhiều, bắt làm lành và giữ không 
làm ác, tức là căn cứ trên thân ngũ uân, nhưng thân ngũ uân là thân huyễn 
hóa, nếu y cứ vào thân huyễn hóa tu thì làm sao được cứu kính? Nếu xoay 
lại để tìm Chân như thì pháp trở thành bất tịnh, quán để cầu tịnh thì tịnh đó 
mắt rồi! Tóm lại, hai câu trên là căn cứ vào thân tướng mà tu nên chưa phải 
là cứu kính; hai câu sau là tìm Chân như, mà quán tịnh thì trở thành bắt tịnh. 
Như vậy là Chí Thành hiểu được ý của Lục Tổ, nên Lục Tổ liền ấn khả. 


Tổ liền ấn khả đó, lại bảo Chí Thành rằng: 


Giới định tuệ của Thây ông là khuyên dạy người tiểu căn tiểu trí, còn 
giới định tuệ của tôi là dạy người đại căn đại trí. Nếu ngộ được Tự tánh 
cũng chẳng lập Bồ-đề, Niết-bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, không 
một pháp có thể được mới hay dựng lập muôn pháp. Nếu hiểu được ÿỷ này 
cũng gọi là thân Phật, cũng gọi là Bô-đê Niễt-bàn, cũng gọi là giải thoát tri 
kiến. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do, 
không bị trệ ngại, ứng dụng tùy việc làm, nói năng tùy đáp, khắp hiện Hóa 
thán, chẳng lìa Tự tánh, liền được tự tại thần thông, du hí tam-muội, ấy gọi 
là kiến tánh. 


Chí Thành lại thưa: Thể nào là nghĩa chẳng lập? 

Tổ bảo: 

Tự tánh không lôi, không sỉ, không loạn, niệm niệm Bát-nhã quán 
chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang trọn được, có gì nên 


lập? Tự tánh tự ngộ, đốn ngô, đốn tu cũng không thứ lóp, cho nên chẳng lập 
tắt cả pháp. Các pháp là lặng lẽ, có thứ lớp gì? 


Chúng ta thấy Tổ dạy thật là thấu đáo. Tôi nhắc lại để thấy điểm Tổ 
nói. Tổ bảo: Nếu ngộ Tự tánh mà tu thì không lập Bồ-đề, không lập Niết- 
bàn, không lập Chân như, giải thoát gì cả. Tại sao không lập? Vì ngay thê đó 
là như vậy, nó không có tên, bởi không tên nên không lập, nhưng vì tùy 
duyên muốn cho người ta hiểu nên lập Bồ-đề, Chân như, Niết-bàn, vì thế lập 
cũng được, không lập cũng được. Còn người học đạo không hiểu cứ chấp 
theo danh từ Bồ-đề, Chân như, Niết-bàn, nghe Tổ nói cái đó không tên thì 
giật mình. Hiểu thì lập cũng được, không lập cũng được, còn không hiểu, 


quen lập rồi nay nghe nói chỗ đó không có Chân như, Niết-bàn, liền hoảng 
hốt sợ tu đến đó không có gì cả. Nhưng không ngờ khi thấy được cái thật thì 
cái thật đó nguyên là không tên, sở dĩ có tên là tùy duyên lập để cho người ta 
hiểu thôi, chớ đâu phải tên đó là thật! Cũng như mỗi người mang một cái 
tên, tên đó là do bản chất của mình mà thành hay là cái tên giả đặt bên 
ngoài? Tên là cái giả đặt bên ngoài, còn bản chất là cái của mình. Khi nói 
đến ai nếu không nói tên, người ta thấy như khó hiểu, nên tên chỉ là giả danh 
để giản trạch người A khác với người B, người C... Nghĩa là mỗi người khác 
nhau trên danh tự, chớ sự thật bản chất của mỗi người tự là như thế, không 
có tên. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy chủ yếu của Tổ dạy là đi thắng vào 
tâm tánh, người ngộ được tâm tánh thì lập cũng được, không lập cũng được, 
còn không ngộ tâm tánh nghe nói tu không cần Bồ-đề thì hoảng sợ, vì không 
cần Bồ-đẻ thì tu làm chi, chớ không ngờ đến được chỗ đó rồi thì tên không 
còn quan trọng nữa. Người đến được chỗ đó thì đi lại tự do không bị trệ 
ngại, ứng dụng thì tùy tác, nếu ai hỏi gì liền đối đáp không cần phải suy 
nghĩ; nêu nhận được rôi thì không nói sai, còn chúng ta hiện nay vì không 
thấy, vì chưa nhận được, đù suy nghĩ đề nói cho đúng nhưng rồi cũng sai. Tỉ 
dụ người ta hỏi “Tự tánh như thế nào”, chúng ta suy nghĩ một lúc rồi nói 
“chắc Tự tánh như thế này, như thế kia v.v...” nhưng càng nói thì càng sai vì 
chúng ta chưa thấy, còn người thấy rồi nói cách nào cũng được, có khi nạt, 
có khi hét, có khi đánh, làm thế nào cũng đúng cả. Hiểu như thế chúng ta 
mới thấy sự tự tại của chư Tổ. 


Trở về Tự tánh rồi thì Tự tánh là Bát-nhã, là không si, không loạn, 
không có lỗi, không kẹt với các tướng nên nói thường lìa pháp tướng, đạt 
đến đó thì tung hoành tự do. Như vậy là chỗ tu, không có gì là thứ lớp, ngay 
nơi đó là thể, không có dây niệm xấu đó là giới, hằng sáng suốt đó là tuệ, 
hằng yên lặng đó là định, chớ không có thêm cái gì bên ngoài cả. Người tu 
thường nói tu phải đủ giới định tuệ, nếu chúng ta hướng, về Tự tánh thì Tự 
tánh đầy đủ giới định tuệ có thiếu sót gì đâu. Nhưng đa số người cứ lập giới 
tướng, cho đó là tối thượng mà quên ngay Bản tánh! Nếu người nào giữ suốt 
ngày không dây niệm ác thì người đó có giữ giới chưa? Những giới tướng 
Phật chế ra đối với người đó là dư rồi! Nếu người đó hăng ngày, hằng ĐIỜ 
hằng sáng suốt thì đó là tuệ; còn tâm họ hằng lặng lẽ, đi, đứng, năm, ngôi 
vần lặng lẽ thì đó là định, đâu cần phải ngồi mới là định. Hiểu như thế chúng 
ta mới thấy giới định tuệ sẵn nơi Bản tâm, người biết tu hướng về đó sống 
thì lúc nào cũng có đủ giới định tuệ. Trái lại người không biết cứ chạy theo 
giới tướng, mà chạy theo giới tướng nếu có giới nào giữ không được thì sâu 
khô. Tỉ dụ như giới gần nhất là Tỳ-kheo không rời ba y, giả SỬ có người. cần 
đi đâu gấp, không kịp mang theo đủ ba lá y thì sầu khổ vì phạm giới mất y. 


Nếu hướng về giới tánh mà sống, chúng ta thấy nhẹ nhàng thánh thơi, nghĩa 
là luôn luôn giữ tâm không dây niệm ác, đó là giữ giới, như vậy ai tu cũng 
được, xuất gia tại gia đều tu được cả, vì thế Tổ bảo rằng tại gia, xuất gia đều 
tu được không phải đợi xuất gia mới tu. 

Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm người hầu hạ, sớm chiều không 
lười mỏi. Chí Thành là người Thái Hòa Cát Châu. 

Nghe được những lời dạy này, ngài Chí Thành ngộ, nên đảnh lễ Tổ 


một lân nữa và nguyện làm người hâu hạ sớm chiêu không lười mỏi. Lúc 


này Ngài quên về trình lại thầy tức ngài Thần Tú. 
---0(0--- 


GIẢNG 02 - CHÍ TRIỆT 


Thiền sư Chí Triệt: 

Tăng Chí Triệt, quê ở Giang Tây, họ Trương tên Hành Xương, thuở 
nhỏ là một hiệp khách. Từ khi chia ra hai tông Nam Bác, hai vị Tông chủ tuy 
quên bỉ ngã, nhưng đồ chúng tranh nhau khởi yêu ghét. Khi ây đệ tử của 
Băc tông tự lập ngài Thán Tu làm Tô thứ sảu mà ky (V) Lục Tô được truyền 
y, mọi người đêu nghe nên mới dạy Hành Xương đên ám sát Lục Tô. 

Người tu mà cũng còn có những việc làm như vậy, giữ giới mà đi giết 
Tô thì thê nào? Thê nên nhiêu khi ái pháp quá cũng thành bệnh nặng, tức là 
mình quí thây của mình, muôn đưa thây mình lên, nhưng có ông thây khác 
hơn thây mình thì không băng lòng, muôn giêt đi nên trở thành người ác, đó 
là tâm bệnh của người tu. 

Tổ tâm thông dự biết việc ấy nên liên để mười lượng vàng ở dưới tỏa. 
Khi ây ban đêm Hành Xương vào trong thất toan muốn hại Tô, Tô đưa cô 
cho chém, Hành Xương liên vung kiêm chặt ba lán đếu không thương tôn. 
1ô bảo: 

Kiếm chánh chẳng tà, kiếm tà chẳng chánh, chỉ nợ vàng của ông, 
không nợ mạng của ông. 


Hành Xương hoảng hót té xíu, giây lâu mới tỉnh, cấu xin sảm hồi, liên 
nguyện xuát gia. Tô liên cho vàng bảo: 


Ông hãy đi, e đồ chúng trở lại hại ông, một ngày khác ông có thể đổi 
hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. 

Thật lòng đại từ đại bi không thể kể xiết! Nếu có ai hại chúng ta như 
vậy, mình không đánh đuổi đi là may rồi. Đây Tổ còn đem cho vàng, bảo đi 
đi, khi nào đổi hình đáng trở lại Tổ độ cho. Sở dĩ Tổ từ bi như thế là do Ngài 
thấy được nguyên nhân, quả báo từ đời trước nợ nần với nhau thế nào, Ngài 
thấy rõ không lầm nên dặn khi khác trở lại. 


Hành Xương vâng lời dạy, giữa đêm trốn đi, sau theo Tăng xuất gia, 
thọ giới Cụ túc, tỉnh cân tu hành. Một hôm ông nhớ lại lời Tó, từ xa đến lê 
ra măt Tô. Tô bảo: 


Tôi nhớ ông đã láu, sao ông đến muộn vậy? 


Lời này nếu không phải là Thánh thì không nói được! Người hại mình 
khi trở lại cho mình độ thì lễ năm lần mười lượt mình mới tiếp, chớ đâu có 
nói: Tôi trông ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Thật là lòng đại bi không 
có giới hạn, dù người hại mình nhưng vẫn nhớ độ họ không quên, đó mới 
thật là đại bị. 


Hành Xương thưa: 


Trước nhờ ơn Hòa thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khổ hạnh, 
trọn khó đên đáp ân đức, đâu mong được truyền pháp độ sanh wư? Đệ tử 
thường xem kinh Niễt-bàn, chưa hiểu được nghĩa thường và vô thường, củi 
xin Hòa thượng từ bỉ lược vì giải nói. 

Tổ bảo: 

Vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả 
pháp thiện ác vậy. 

Tổ nói như thế, ai mà không nghi? Kinh Niết-bàn nói: Niết-bàn là 


thường, các pháp là vô thường, nhưng nay hỏi thì Tổ bảo Phật tánh là vô 
thường, còn tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác là thường. 

Hành Xương thưa rằng: 

Hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh. 

Tổ bảo: 

Ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh Phật. 


Hành Xương thưa: 


Kinh nói Phát tánh là thường, Hỏa thượng lại nói là vô thường, các 
pháp thiện ác cho đến tâm Bô-đê đêu là vô thường mà Hòa thượng lại nói là 
thường, đây tức trái nhau, khiên cho học nhân càng thêm nghỉ ngờ. 

Tổ bảo: 

Kinh Niễt-bàn thuở xưa tôi có nghe N¡ Vô Tán Tạng đọc một lần liền 
vì bà giảng nói, không có một chữ, một nghĩa nào không hiệp với văn kinh, 
cho đên vì ông nói cũng trọn không có hai thuyết. 

Hành Xương thưa: 


Học nhân thức lượng cạn lối, cúi mong Hỏa thượng lượng theo mà từ 
bì khai thị. 

Tổ bảo: 

Ông biết chăng, Phật tánh nếu thường lại nói gì là các pháp thiện ác, 
cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm Bồ-để, nên tôi nói là vô 
thường, mà chính là đạo Chân thường của Phát nói. 

Nếu Phật tánh thường thì làm sao nói các pháp từ Tự tánh sanh, Tự 
tánh tức là Phật tánh, nếu thường thì đâu sanh các pháp. Nhưng nó sanh các 
pháp tức là vô thường, cho đến cùng kiếp không có ai phát Bồ-đề tâm, có 
phát Bồ-đề tâm tức là vô thường, nghĩa là có ác rồi mới phát tâm lành, nếu 
luôn lành thì có phát tâm lành chi nữa. Chúng ta thường nói: tôi phát Bồ-đề 
tâm đề học đạo, là vì trước không có nay mới có, như thế là vô thường chớ 
không phải thường. Nhưng Tổ lại bảo tiếp: “Tôi nói vô thường mà chính là 
đạo Chân thường của Phật nói!” Chúng ta nên hiểu răng Phật nói Phật tánh 
là thường là y cứ trên /hể mà nói, còn Tổ nói vồ /hzờng là y cứ trên đựng mà 
nói. Hành Xương nghe trong kinh Niết-bàn nói thì quen chấp theo thể, nay 
ngược lại Tổ nói cái dụng cho ông thấy. Nói thể nói dụng là phương tiện, 
đâu có thật, đây là cái khéo của Tô. 

Lại tất cả pháp nếu là vô thường, tức mỗi vật đều có Tự tánh, dung 
thọ sanh tử mà tánh Chân thường có chỗ bắt biển, nên tôi nói thường chính 
là Phát nói nghĩa chân vô thường. 


Ngài nói tất cả pháp nếu vô thường thì mỗi vật đều có Tự tánh, tuy là 
thọ nhận sanh tử, có biến hoại nhưng trong đó vẫn có một cái thường, vì có 
tánh thường mới hiện ra được. Chúng ta có thể tạm ví dụ như làm thành 
bình, nồi, lò, lu v.v... là từ đất, như vậy bình, lò, nổi, lu v.v... có hình, có 
tướng, có hình có tướng thì phải hoại, những hình tướng đó hoại rồi, đất có 
mắt hay không? Tất cả hình tướng đó là vô thường nhưng đất là thường, dù 
khi chưa làm thành bình, đất vẫn là đất, khi tan rã cũng trở về đất, có đổi 


thay chi đâu, đổi thay chỉ là đổi hình tướng của nồi lu v.v... Cũng vậy, tất cả 
pháp sanh ra, tuy hình tướng là vô thường nhưng thê của pháp có cái chân 
thường ở trong, vì vậy nên Ngài nói thăng vào thê nó là thường. 


Trong đoạn trước bàn về Phật tánh, kinh nói Phật tánh là thường là 
đứng về thể, ngược lại đứng về dụng Ngài nói Phật tánh là vô thường, vì nếu 
là thường tại sao có sanh thiện ác, có phát Bồ-đề tâm v.v...? Nếu có sanh 
thiện ác, có phát Bồ-đề tâm tức là vô thường. Như vậy người ta chỉ nhận 
được cái thể trong kinh nói mà không nhận được cái dụng, nên Ngài 
lấy dụng để cho người ta hiểu /hể, thê dụng đối lập để phương tiện giáo hóa. 
Đến đoạn này người ta chấp trên tướng trên dụng là vô thường thì Ngài nói 
có tánh thường, đó là lối nói khéo của Ngài. 

Phật xưa vì phàm phu ngoại đạo chấp tà thường, còn các hàng Nhị 
thừa thường mà chấp là vô thường, cọng thành tám thứ điên đảo, nên trong 
giáo lý liễu nghĩa kinh Niễt-bàn phá thiên kiến kia mà hiển bày Chân 
thường, Chán lạc, Chân ngã, Chân tịnh. Nay ông y theo lời nói mà trải với 
nghĩa, dùng đoạn diệt vô thường và xác định cái tử thường mà lầm hiểu lời 
nói mâu nhiệm viên diệu tối hậu của Phật, dù có xem một ngàn biến kinh thì 
có lợi ích gì? 


Tôi giải thích rõ đoạn này. Tổ bảo xưa đức Phật vì phàm phu và Nhị 
thừa chấp tám thứ điên đảo. Phàm phu có bốn điên đảo, đó là gì? Thân ngũ 
uân vô thường mà chấp là thường. Chúng ta có chấp nó là thường không? 
Nếu ai cũng biết thân này là vô thường thì đâu có chấp thường. Nếu ai cũng 
thấy nó vô thường thì lúc nào cũng phải có niệm mạng sống chỉ trong hơi 
thở, nhưng chúng ta có thấy như vậy không? Chúng ta còn tính kế trăm năm. 
Vì tính kế trăm năm nên chúng ta thấy nó là thường, nếu biết nó vô thường 
thì tính kế trăm năm làm gì. Trên lý, nghe Phật nói vô thường chúng ta cũng 
hiểu vậy, nhưng trong cuộc sống, chúng ta vẫn tính kế lâu dài, tính năm nay 
làm việc gì, năm tới, năm tới nữa làm việc gì v.v... như thế là chúng ta đầu 
thấy nó vô thường. Thế nên thây dường như chúng ta không chấp, nhưng sự 
thật chúng ta luôn luôn chấp thân là thường. Thân vô thường mà chấp là 
thường, đó là cái điên đảo thứ nhất. 


Đã là vô thường tức là đối thay, là bại hoại nên gọi là khổ, nhưng 
chúng ta lại thấy lúc nào cũng vui, nên mở miệng ra là nói hạnh phúc v.v... 


Hãy kiểm lại xem một ngày chúng ta vui được bao nhiêu giờ? Độ vài tiếng 


đồng hồ! Vì là vô thường nên gốc là khổ, không phải vui mà chúng ta lại 


tưởng là vui, khổ mà tưởng là lạc, đó là cái điên đảo thứ hai. 


Thân này nhơ nhớp nhưng chúng ta có nghĩ nó nhơ nhớp đâu. Có aI 
lúc nào cũng nhớ thân mình nhơ nhớp không? Tắm rửa, chải đầu v.v... thấy 
mình cũng đẹp cũng sạch sẽ, nếu ai chê mình dơ, hôi hám... là nổi giận liền. 
Nếu biết mình dơ thì người chê mình dơ, mình đâu có giận. Trong nhà Phật 
thường nói thất khiếu cửu huyệt tức là bảy lỗ hoặc chín lỗ thường rịn ra 
những chất, những chất đó sạch không? Rịn ra mũi, nước mũi sạch không? 
Rịn ra tai sạch không? Đến khối ghèn ở mắt có sạch không? Đó là nói phần 
trên mặt mà chúng ta còn không ưa nổi, huống nữa là những cặn bã đi 
xuống, nếu thân sạch thì đâu có những chuyện đó. Rõ ràng như thế mà lúc 
nào cũng thấy thân là sạch, thấy trái với lẽ thật không phải điên đảo là gì? 
Bắt tịnh mà tưởng là tịnh, đó là cái điên đảo thứ ba. 


Lại chấp tứ đại, thân xác thịt là ta, nhưng khi hỏi trong tứ đại cái gì là 
ta thì không ai đáp được. Đến phần tinh thần, hỏi thọ tưởng hành thức, cái 
nào là ta cũng không nói được. Như vậy chỉ là một hợp thể gồm nhiều thứ, 
tùy duyên hợp lại thành một khối tạm gọi là ta mà chúng ta lại chấp thật 
mình có chủ tế, lúc nào cũng nói tôi, tôi làm chủ. Vô ngã tưởng là ngã, 
không có chủ tế tưởng là có chủ tế là cái điên đảo thứ tư. 

Tóm lại trong nhà Phật gọi bốn cái chấp điên đảo của phàm phu là vô 
thường chấp thường, khổ chấp lạc, bất tịnh chấp tịnh, vô ngã chấp là ngã. 


Trái lại hàng Nhị thừa thấy thân này là vô thường, thân này là khổ, 
thân này là bắt tịnh, thân này là vô ngã nên các vị chán sợ mà nhập Niết-bàn, 
vì thế Phật nói đó cũng là bốn cái điên đảo. Tại sao? Tuy thân này vô 
thường, nhưng trong cái vô thường đó có cái Chân tánh thường; thân này là 
khổ, nhưng nếu ngộ được Chân tánh thì là lạc; thân này tuy bắt tịnh, nhưng 
ngộ được Chân tánh thì là tịnh; thân này là vô ngã, nhưng Chân tánh là chủ 
thể, là ngã. Như khi chúng ta nhận được cái hằng liễu tri của mình, thử hỏi 
cái đó tịnh hay bắt tịnh? Nó là thanh tịnh nên nói Pháp thân thanh tịnh, Pháp 
thân là ngã chớ gì, làm sao mất được. Như vậy đối với phàm phu, các hàng 
Nhị thừa thấy đúng lẽ thật, nhưng thấy đúng lẽ thật trên tướng mà không 
nhận ra tánh nên đó cũng là điên đảo. 


Bồn điên đảo của Nhị thừa cọng với bốn điên đảo của phàm phu thành 
ra bát đảo. Phật nói pháp là vì phá cái chấp của phàm phu, rồi đến phá chấp 
của Nhị thừa, để đưa đến Niết-bàn đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. 
Đó là yếu chỉ của kinh Niết-bàn. 


Hành Xương bông nhiên đại ngộ, liên nói kệ răng: 


Nhân thủ vô thường tâm, 
Phật thuyết hữu thường tánh, 
Bất tri phương tiện giả, 

Dù xuân trì tháp lịch. 

Ngã kim bắt thi công, 

Phật tánh nhỉ hiện tiên, 

Phi sư tương thọ dữ, 

Ngã diệc vô sở đắc. 


Vì giữ tâm vô thường nên Phật nói có tánh thường, tức là vì hàng Nhị 
thừa thấy các pháp là vô thường nên đức Phật chỉ có tánh thường ở trong; 
không biết được phương tiện của Phật nói, ví như mùa Xuân nhảy xuống ao 
để mò gạch. Đây là thí dụ trong kinh Niết-bàn để phân biệt hàng Nhị thừa 
với Bằ-tát. Vào một mùa Xuân có một nhóm người bơi thuyền đạo chơi trên 
hồ nước trong, có người cầm viên ngọc bất chợt sây tay TgỌC Tớt xuống 
nước, ông ta hồi bảo những người trên thuyền nhảy xuông hồ mò tìm. 
Những người ấy nhảy ùm xuống quơ mò được hòn gạch liền năm lấy đưa 
lên nói được ngọc rôi, nhưng khi mở tay ra chỉ là hòn gạch. Khi â ấy có một 
người trí chờ nước lóng trong, thấy rõ viên ngọc nằm chỗ nào, mới từ từ lặn 
xuống, nhẹ nhẹ đưa tay đến chỗ viên ngọc, năm lẫy đem lên. Hàng Nhị thừa 
giống như những người nhảy xuống ao lượm gạch đưa lên nói là ngọc, vì cứ 
nghĩ dưới ao có ngọc nên vội nhảy xuống, lượm được cái gì thì tin cái đó là 
ngọc, thật sự không phải ngọc mà lầm tưởng là ngọc. Hàng Bồ-tát như người 
khôn ngoan kia, đợi thấy rõ viên ngọc ở đâu mới từ từ lượm nó đem lên, đó 
mới là ngọc thật. Hàng Bồ-tát nhận được Phật tánh rồi mới tiễn tu đến chỗ 
giác ngộ không lầm, còn hàng Nhị thừa chấp vào phương tiện Phật dạy để 
được định rồi hài lòng nơi đó, nhưng không ngờ là chưa đến cứu kính. Thế 
nên người không hiểu phương tiện của Phật cũng chấp như người nhảy 
xuống ao lượm gạch vậy. 


Nay tôi chăng cần thực hiện công phu mà Phật tánh được hiện tiền, 
không phải thây trao cho, tôi cũng không sở đắc. 


Tổ bảo: 
Nay ông mới triệt vậy, nên đặt tên ông là Chí Triệt. 


Chí Triệt lễ tạ mà lui. 
---000--- 
GIẢNG 03 - THẦN HỘI 


Thiền sư Thần Hội: 

Có một chu bé tên là Thân Hội ở Tương Dương, con nhà họ Cao, 
mười ba tuổi, từ chùa Ngọc Tuyên đên tham lê. 

Tổ hỏi: 

Tri thức từ xa nhọc nhăn đến lại đem được cái gốc đến chăng? Nếu có 

góc thì nên biết được (ng chủ, thử nói xem? 

Thân Hội thưa: 

Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. 

Ông Sa-di này có vẻ cứng cỏi rồi! 

Tổ bảo: Ông Sa-di này đâu nên nói như thể. 

Thân Hội liền hỏi: 

Hòa thượng tọa thiên lại thấy hay chẳng thấy? 


Tức là Hòa thượng tọa thiền lại thấy tánh hay không thấy tánh, rõ ràng 
là trẻ con, nếu không thấy tánh sao được truyền y làm Tổ. 


Tổ câm gậy đánh ba gậy hỏi: 

Tôi đánh ông đau hay chẳng đau? 

Thần Hội cũng thật là gan. 

Thân Hội đáp: Cũng đau cũng không đau. 

Giả sử hiện nay mây chú Sa-di bị đánh ba gậy thì cứ khóc thôi, chớ 


còn nói gì nữa! 
Tô bảo: Tôi cũng tháy cũng chăng thâậy. 


Thân Hội hỏi: Thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? 
Tổ bảo: 


Chỗ thấy của tôi thường thấy những lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy 
phải quấy tốt xáu của người khác, ây do cũng tháây mà cũng chăng tháy. 


Vì là Sa-di nên Tổ phải dạy như thế. 


Ông nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì 
đông nh cây đá, nêu ông đau thì đồng với phàm phu, tức Khởi sân hận, ông 
VỀ frước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt, ông Tự 
tánh lại chẳng thấy mà dám đùa với người. 


Tô quở nặng. 


Thân Hội liên lễ bái sám hồi. Tổ lại nói: 

Tâm ông nếu mê chẳng thấy thì hỏi Thiện tri thức để tìm đường, còn 
tâm ông nêu ngộ tức tự thây tánh, y pháp tu hành, ông tự mê không thây tâm 
mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. Ta thấy thì tự biết hả thay cái mê 


cho ông, nếu ông tự thấy cũng chẳng thay được cái mê cho ta, sao chẳng tự 
biết tự thấy mà hỏi ta thấy cùng chẳng thấy. 


Tổ quở thêm một lần nữa. Ngài Thần Hội mới mười ba tuổi nhưng 
thông minh, có lẽ cũng hơi hiểu nên tới lễ Tổ, khi Tổ hỏi thì đáp có vẻ cứng 
cỏi, nhưng đến khi hỏi Tổ ngồi thiền có thấy tánh hay không, liền hiện ra 
tướng con nít nên bị Tổ ra oai đập ba gậy. Người xưa đi học đạo là xem 
thường sự sống chết nên dù bị đánh cũng vẫn đối đáp như thường, còn 
chúng ta hiện nay nếu bị đánh như vậy thì khóc mướt rồi, đó là điểm đặc 
biệt. 


Thán Hội lại lê hơn một trăm lạy, xin sảm hồi lội lôi rồi siêng năng 
hấu hạ bên cạnh không rời. 


Một hôm Tổ bảo chúng: 


Tôi có một vật không đâu, không đuôi, không danh, không tự, không 
lưng, không mặt, các người lại biêt chăng? 


Thán Hội bước ra nói răng: 


Ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thân Hội. 

Vì Ngài còn trẻ, khi hiểu lời nói thì không thể làm thỉnh, nên đứng ra 
nói liên: Ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thân Hội. 

Tổ bảo: 

Tôi đã nói với ông không danh không tự, ông liền gọi là bản nguyên, 
là Phát tánh, ông nhăm đi láy có tranh che đâu, cũng chỉ thành cái hạng 
tông đồ của trì giải. 

Danh tự cũng như là một mớ cỏ che ngoài đầu chớ không phải là cái 
thật, phải thây cái thật đó chớ đừng dùng danh tự. 


Sau khi Tổ diệt độ, Ngài Thân Hội vào Kinh LạcŠ, hoằng truyền pháp 
đồn giáo Tào Khê, việt quyên Hiên lông Ký thạnh hành ở đời, gọi là Thiên 
sư Hà Trạch. 


Tổ thấy các tông nạn vấn nhau, đêu khởi tâm ác, phần nhiều nhóm ở 
dưới tòa của Tô, Ngài thương xót mới bảo răng: 
Người học đạo, tất cả niệm thiện, niệm ác nên phải dẹp sạch, không 


tên có thể gọi, ấy goi là Tự tánh, tánh không hai áy gọi là Thật tánh, trên 
Thật tảnh dựng lập tất cả giáo môn, ngay lời nói liền phải tự thấy. 


Tổ thấy các tông phái khác nhau như về Thiền thì có Nam Bắc, hoặc 
là Tịnh hoặc là Mật tông v.v... phần nhiều nhóm họp dưới tòa của Tổ, vì họ 
thường nạn vấn nhau, đều khởi tâm ác, nên Tổ thương xót bảo cho tất cả biết 
rằng còn có một niệm thiện hay một niệm ác cũng phải đẹp sạch, cái không 
tên có thể gọi mới gọi là Tự tánh; nếu còn nói đây là đón, kia là tiệm, đây là 
Không tông, kia là Hữu tông v.v... còn chấp vào danh tự thì chưa phải là cái 
thật. Tánh không hai ây gọi là Thật tánh, trên Thật tánh đó dựng lập các giáo 
môn, ngay đó mình phải thấy được Tự tánh chớ đừng chấp. 


Các người nghe nói, thảy đều làm lễ, xin thờ Ngài làm Thây. 
-—-oÔO--- 


PHẢM 09. TUYÊN CHIẾU 
DỊCH 


Niên hiệu Thần Long năm đầu (705 TL) vào ngày rằm tháng 
giêng vua Trung Tông và Tắc Thiên ban chiếu răng: 


Trẫm thỉnh hai sư An và Tú vào trong cung cúng dường, mỗi khi 
rảnh việc thì nghiên cứu về Nhất thừa, hai Sư đều nhường rằng: 


Phương Nam có Huệ Năng thiền sư được mật trao pháp Mã của Đại sư 
Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tầm ấn, nên thỉnh người đến thưa hỏi. 
Nay sai Nội thị Tiết Giản mang chiếu nghỉnh thỉnh, mong Thầy từ niệm, 
chóng đến Kinh đô. 


Tổ dâng biểu từ bệnh, nguyện trọn đời ở nơi rừng núi. Tiết Giản 
thưa: 


Ở kinh thành, các Thiền đức đều nói rằng: Muốn được hội đạo ắt 
phải tọa thiên tập định, nêu chăng nhân nơi Thiên định mà được giải 
thoát là chưa từng có vậy, chưa biêt Thây nói pháp như thê nào? 

Tổ bảo: 

Đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao? Kinh nói: Nếu nói Như Lai 
hoặc ngôi hoặc năm, ây là người hành đạo tà. Vì cớ sao? Không từ đầu 
lại cũng không có chỗ đi, không sanh không diệt, ây là Như Lai thanh 
tịnh thiên, các pháp rồng lặng ây là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu kính 
không chứng, há lại có ngôi ư? 

Tiết Giản thưa: 

Đệ tử trở về kinh, Chúa thượng ắt hỏi, cúi mong Thây từ bi chỉ 
bày tâm yếu, để tâu lại hai cung và những người học đạo ở kinh thành, 


ví như một ngọn đèn mỗi trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều được sáng, 
sáng mãi không cùng. 


Tổ bảo: 

Đạo không có sáng tối, sáng tối ấy là nghĩa thay nhau, sáng mãi 
không cùng cũng là có ngày hệt, vì đôi đãi mà lập tên. Kinh Tịnh Danh 
nói: Pháp không có so sánh vì không có đôi đãi. 

Tiết Giản thưa: 

Sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não, người tu đạo như chẳng 
dùng trí tuệ chiêu phá phiên não thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào 
đầu mà ra khỏi. 

Tổ bảo: 

Phiền não tức là Bồ-đề, không hai, không khác, nếu dùng trí tuệ 
chiêu phá phiên não, đây là kiên giải của hàng Nhị thừa, căn cơ xe nai 
xe đê, còn những bậc thượng trí đại căn, ắt không như thê. 

Tiết Giản thưa: 


Thế nào là kiến giải Đại thừa? 


Tổ đáp: 

Minh cùng với vô minh, phàm phu thấy hai, người trí rõ suốt tánh 
nó không hai, tánh không hai tức là Thật tánh; Thật tánh ở phàm ngu 
mà chẳng giảm, ở Hiền Thánh mà chẳng tăng, trụ trong phiền não mà 
không loạn, ở trong Thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn chẳng 
thường, chăng đền chăng đi, chăng ở khoảng giữa và trong ngoài, không 
sanh không diệt, tánh tướng như như, thường trụ chắng đôi gọi đó là 
đạo. 

Tiết Giản thưa: 

Thầy nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo? 

Tổ bảo: 

Ngoại đạo nói chẳng sanh chắng diệt là đem cái diệt để dừng cái 
sanh, lầy cái sanh đề bày cái diệt, diệt vẫn chăng diệt, sanh nói không 
sanh. Ta nói chăng sanh chăng diệt là vôn tự không sanh, nay cũng 
chăng diệt, cho nên không đồng với ngoại đạo. Nêu ông muôn biêt tâm 
yêu, chỉ tât cả thiện ác trọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào Tâm thê 
thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, diệu dụng hăng sa. 


Tiết Giản nhờ chỉ dạy, hoát nhiên đại ngộ, lễ từ trở về cung dâng 
biểu tâu lên những ` lời của Tổ. Ngày mùng ba tháng chín năm ây có 
chiếu tưởng dụ Sư rằng: 

Thầy từ vì già bệnh, vì trẫm mà tu hành, làm phước điền cho đất 
nước. Thầy cũng như ngài Tịnh Danh giả bệnh nơi thành Tì-da để xiến 
dương Đại thừa, truyền tâm chư Phật, nói pháp bất nhị. Tiết Giản 
truyền lại lời Thầy chỉ dạy tri kiến Như Lai, trẫm chứa được nhiều công 
đức lành, gieo được hạt giống lành đời trước, mới gặp Thầy ra đời, đốn 
ngộ pháp thượng thừa, cảm ân đức Thầy, đầu đội không thôi, cùng 
dâng chiếc ma- nạp ca-sa và bát thủy tỉnh, sắc cho Thứ sử Thiều Châu 
sửa sang lại chùa và ban hiệu chùa cũ Thầy ở là chùa Quốc Ân. 


-—-o0O--- 
GIẢNG 
Tuyên chiếu tức là đọc chiếu nhà vua. 


Niên hiệu Thần Long năm đâu (705 TL) vào ngày rằm tháng giêng 


vua Trung Tông và Taăc Thiên ban chiếu răng: 


Trâm thỉnh hai sư An và Tú vào trong cung cúng dường, mỗi khi rảnh 
việc thì nghiên cứu về Nhất thừa, hai Sư đếu nhường rằng: Phương Nam có 
Huệ Năng thiền sư được mật trao pháp y của Đại sư Hoằng Nhân, được 
truyền Phật tâm ấn, nên thỉnh người đến thưa hỏi. Nay sai Nội thị Ti ïết Giản 


mang chiếu nghỉnh thỉnh, mong Thầy từ niệm, chóng đến Kinh đô. 
Tổ dâng biểu từ bệnh, nguyện trọn đời ở nơi rừng nủi. Tiết Giản thưa: 


Ở kinh thành, các Thiên đức đều nói rằng: Muốn được hội đạo ất phải 
tọa thiên tập định, nếu chẳng nhân nơi Thiên định mà được giải thoát là 


chưa từng có vậy, chưa biết Thầy nói pháp như thể nào? 


Tổ bảo: 

Đạo do tâm mà ngộ, há tại ngôi sao? Kinh nói: Nếu nói Như Lai hoặc 
ngôi hoặc năm, áy là người hành đạo tà. Vì cớ sao? Không từ đâu lại cũng 
không có chô đi, không sanh không diệt, ây là Như Lai thanh tịnh thiên. 


Chúng ta nên hiểu rõ Như Lai thanh tịnh thiền Tổ giảng ở đây. Kinh 
Kim Cang nói: “Như Lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ cỗ danh Như 
Lai.” Tại sao? Vì Như Lai trong kinh nói là chỉ Pháp thân thanh tịnh, Pháp 
thân thanh tịnh là thể, không dao động, không đến đi, nếu thấy có đến đi là 
thây sự dao động của hình tướng, tướng dao động là tướng sanh diệt, còn 
Thê thanh tịnh không đến, không đi, vì thế nói không từ đâu đến cũng không 
đi đâu. Như Lai thanh tịnh thiền là thiền sống với Tự tánh thanh tịnh của 
mình. Tánh thanh tịnh của mình gọi là Như Lai, là Phật, nên cũng gọi là Phật 
tánh. Tánh thanh tịnh không đến, không đi, không qua, không lại, người 
nhận được tánh, buông xả những vọng niệm, hằng sống với nó, không nói 
ngồi hay đi đứng gì cả, giờ phút nào cũng đều là thanh tịnh, đó mới thật là 
Như Lai thanh tịnh thiền. 


Các pháp rồng lặng ấy là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu kính không 
chứng, há lại có ngôi ? 


Tức là chúng ta thấy các pháp rỗng lặng, không bị nó lôi cuốn, đó gọi 


là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu kính còn không chứng huống nữa là có ngồi. 


Tiết Giản thưa: 
Đệ tử trở về kinh, Chúa thượng ất hỏi, cúi mong Thầy từ bỉ chỉ bày 
tâm yếu, để tâu lại hai cung và những người học đạo ở Kinh thành, ví như 


một ngọn đèn môi trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tôi đều được sáng, sáng mãi 
không cùng. 


Tổ bảo: 

Đạo không có sáng tối, sảng tối ấy là nghĩa thay nhau. 

Chúng ta cứ nghĩ theo lệ thường là đốt được một ngọn đèn rồi môi 
ngọn khác làm cho sáng mãi không tôi. Tô quở: Đạo không phải là tôi sáng 
vì tôi sáng là đôi đãi mà Đạo không phải đôi đãi. 

Sáng mãi không cùng cũng là có ngày hết, vì đối đãi mà lập tên. Kinh 
Tịnh Danh nói: Pháp không có so sảnh vì không có đổi đãi. 

Tiết Giản thưa: 


Sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiên não, người tu đạo như chẳng 
dùng trí tuệ chiếu phả phiên não thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào đâu 
mà ra khỏi. 


Tổ bảo: 

Phiên não tức là Bô-đê, không hai, không khác, nếu dùng trí tuệ chiếu 
phá phiên não, đáy là kiến giải của hàng Nhị thừa, căn cơ xe nai xe đề, còn 
những bậc thượng trí đại căn, ất không như thê. 


Luôn luôn chúng ta tu theo sự đối đãi, chúng ta nghĩ rằng phiền não là 
xấu là tối, phải dùng trí tuệ để phá nó; nhưng thử hỏi phiền não có thật 
không? Thường người tu hay nói khổ nhất là sân, đang bình tĩnh, có ai nói 
tức liên nôi giận lên, quên hết đạo lý, như vậy sân làm chướng đạo. Nhưng 
nay ta vừa nồi sân liền cô gắng nhìn xem sân ở đâu, nó như thế nào, nếu nó 
là thật, tìm chắc thấy nó có một hình tướng nào đó, nhưng tìm lại thì nó mất 
tiêu. Nếu mất thì sân đâu có thật, đã không thật thì phá cái gì? Thế nên sân 
đã không thật mà khởi trí để phá nó thì trí cũng không thật, cả hai đều không 


thật, trong đối đãi không thật mà thấy là thật, đó là kiến giải Nhị thừa. Trái 
lại thây cả hai không thật, khởi lên là tướng huyện hóa không thật, khi lặng 
xuông đó mới là chân thật, đên chô chân thật không còn đôi đãi nữa, mới là 
đạo thật và chỉ những người thượng trí đại căn mới có thê hiêu được. Khi Tô 
bảo chiêu phá như vậy là kiên giải Nhị thừa thì: 

Tiết Giản thưa: 

Thế nào là kiến giải Đại thừa? 

Tổ đáp: 

Minh cùng với vô mình, phàm phu thấy hai, người trí rỗ suốt tánh nó 
không hai. 

Sáng và tối đều là giả tướng, người trí thấy rõ tánh nó là không hai, vì 
trên tướng biêt là hư giả, lặng xuông là Tự tánh thanh tịnh. 

Tánh không hai tức là Thật tánh, Thật tánh ở phàm ngu mà chẳng 
giảm, ở Hiên Thánh mà chăng tăng, trụ trong phiên não mà không loạn, ở 
trong Thiên định mà chăng lặng lẽ, chăng đoạn chăng thường, chăng đến 
chăng đi, chăng ở khoảng giữa và trong ngoài, không sanh không diệt, tánh 
tướng như như, thường trụ chăng đôi gọi đó là đạo. 


Cái thể không sanh không diệt, không tăng không giảm, không phải 
không quây v.v... gọi là đạo, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là Chân như. 
Chúng ta căn cứ trên đôi đãi thì được cũng chỉ là được trên đôi đãi, được 
thiện cũng là thiện đôi đãi, được thanh tịnh cũng là thanh tịnh đôi đãi chớ 
không phải là thật. Khi nào lặng hêt những đôi đãi đó mới là thật. 

Tiết Giản thưa: 

T hây nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo? 


Tức là ngoại đạo nói chẳng sanh chăng diệt, Tổ cũng nói chắng sanh 
chăng diệt thì hai bên giông nhau TÔI. 

Tổ bảo: 

Ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt đề dừng cải 
sanh, láy cải sanh đê bày cái diệt, diệt ván chăng diệt, sanh nói không sanh. 
Ta nói chăng sanh chăng diệt là vốn tự không sanh, nay cũng chăng diệt, 
cho nên không đông với ngoại đạo. 

Ngoại đạo nói không sanh không diệt là đối đãi trên sanh diệt mà nói, 
chớ không phải nói đên chô không hai, thê vôn không sanh, nay làm gì có 
diệt? 


Nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả thiện ác trọn chớ suy nghĩ, tự 
nhiên được vào Tâm thê thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, điệu dụng hăng sa. 


Tâm yếu Tổ chỉ ở đây đâu có khác với tâm yếu chỉ cho Thượng tọa 
Minh. Thế nên chúng ta học tuy là nhiều, nhưng lâu lâu cũng thấy Ngài nhắc 
lại tâm yếu đó: trong ngoài buông cả thiện ác và khi thiện ác lặng hết, đó là 
Tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, nhưng diệu dụng hằng sa, chớ 
không phải lặng lẽ thanh tịnh rôi không biết đi lại, không biết nói năng, đầy 
đủ diệu dụng nhưng không rời Tâm thể. 


Tiết Giản nhờ chỉ dạy, hoái nhiên đại ngộ, lẾ từ trở về cung dâng biểu 
tâu lên những lời của Tổ. Ngày mùng ba tháng chín năm ấy có chiếu tưởng 
dụ Sự răng: 


Thây từ vì già bệnh, vì trầm mà tu hành, làm phước điền cho đất 
nước. Thầy cũng như ngài Tịnh Danh giả bệnh nơi thành Tì-da để xiển 
dương Đại thừa, truyền tâm chư Phật, nói pháp bất nhị. Tiết Giản truyền lại 
lời Thầy chỉ đạy tri kiến Như Lai, trầm chứa được nhiễu công đức lành, gieo 
được hạt giống lành đời trước, mới gặp Thầy ra đời, đốn ngộ pháp thượng 
thừa, cảm án đức Tì Thây, đâu đội không thôi, cùng dâng chiếc ma-hạp ca-sa 
và bát thủy tỉnh, sắc cho Thứ sử Thiểu Châu sửa sang lại chùa và ban hiệu 
chùa cũ Thầy ở là chùa Quốc Ân. 


-—-oÔO--- 
PHÄM 10. PHÓ CHÚC 
DỊCH 


Một hôm Tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần 
Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trần, Pháp Như 
v.v... bảo răng: 


Các ông không đồng với những người khác, sau khi tôi diệt độ, 
mỗi người làm Thầy một phương, nay tôi dạy các ông nói pháp không 
mắt bản tông, trước phải dùng ba khoa pháp môn, động dụng thành ba 
mươi sáu đối, ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa Tự tánh; 
chợt có người hỏi pháp, ông xuắt lời nói trọn trong đối đãi, đều lấy pháp 
đối đi lại làm nhân cho nhau, cứu kính hai pháp thảy. đều trừ, lại không 
có chỗ đi. Ba khoa pháp môn là ấm, giới, nhập vậy. Âm là ngũ âm: sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; nhập là thập nhị nhập, ngoài có sáu trần là sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, trong có sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý; giới là thập bát giới: sáu trần, sáu cửa và sáu thức. Tự tánh hay gôm 


muôn pháp gọi là hàm tàng thức, nếu khởi suy nghĩ tức là chuyển thức 
sanh sáu thức ra sắu cửa, thấy sáu trần, như thế thành mười tám giới, 
đều từ nơi Tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi mười tám tà, Tự 
tánh nếu chánh thì khởi mười tám chánh, gồm ác dụng tức là dụng 
chúng sanh, thiện dụng tức là dụng Phật, dụng do những øì? Do Tự 
tánh mà có. 


Đối pháp, ngoại cảnh vô tình có năm đối: Trời cùng đất đối, mặt 
trời cùng mặt trăng đối, sáng cùng tối đối, âm cùng dương đối, nước 
cùng lửa đối, đây là năm đối. 


Pháp tướng ngữ ngôn có mười hai đối: Ngữ cùng pháp đối, có 
cùng không đối, có sắc cùng không sắc đối, có tướng cùng không tướng 
đối, hữu lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng không đối, động cùng tịnh đối, 
trong cùng đục đối, phàm cùng thánh đối, tăng cùng tục đối, già cùng 
trẻ đối, lớn cùng nhỏ đối, đây là mười hai đối vậy. 


Tự tánh khởi dụng có mười chín đối: Dài cùng ngắn đối, tà cùng 
chánh đôi, sỉ cùng tuệ đôi, ngu cùng trí đôi, loạn cùng định đôi, từ cùng 
độc đôi, giới cùng lôi đôi, thăng cùng cong đôi, thật cùng hư đôi, hiêm 
cùng bình đối, phiền não cùng bồ-đề đối, thường cùng vô thường đối, bi 

cùng hại đối, hỉ cùng sân đối, xả cùng bồn sẻn đối, tiến cùng thối đối, 
sanh cùng diệt đối, pháp thân cùng sắc thần đối, hóa thân cùng báo thần 
đôi, đầy là mười chín pháp đôi vậy. 

Tổ bảo: 

Ba mươi sáu pháp đối này nếu hiểu mà dùng tức là đạo, quán 
xuyến tất cả kinh pháp, ra vào tức lìa hai bên, Tự tánh động dụng, 
cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với 
không mà lìa không, nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng tà kiến, 
nếu toàn chấp không tức tăng trưởng vô minh, người chấp không là 
có chê bai kinh. Nói thằng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn 


tự thì người cũng chăng nên nói năng, chỉ lời nói năng này liên là 


tướng văn tự. Lại bảo: nói thắng chẳng lập văn tự tức hai chữ chẳng 


lập này cũng là văn tự, thấy người nói liền chê bai người ta nói là 
chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, lại chê bai 
kinh Phật, không nên chê bai kinh vì đó là tội chướng vô số. Nếu 
chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu chân, hoặc rộng lập đạo 
tràng, nói lỗi lầm có không, những người như thế nhiều kiếp không 
thể thấy tánh; chỉ nghe y pháp tu hành, lại chớ có trăm vật chẳng 
nghĩ, mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại; nếu nghe nói chẳng tu 
khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành, bố thí pháp mà 
không trụ tướng. Các ông nếu ngộ, y đây mà nói, y đây mà dùng, y 
đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mắt bản tông. 

Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không đáp, hỏi 
không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh lấy 
phàm đáp, hai bên làm nhân cho nhau sanh ra nghĩa trung đạo, như 
một hỏi một đáp, bao nhiêu câu hỏi khác đều y đây mà khởi tác 
dụng, tức không mắt chân lý. 

Giả sử có người hồi sao gọi là tối thì đáp rằng: sáng là nhân, tối 
là duyên, sáng mắt tức là tối. Dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển 
sáng, qua lại làm nhân cho nhau thành nghĩa trung đạo, ngoài ra hỏi 
những câu khác thảy đều như đây mà đáp. Các ông về sau truyền 


pháp y đây mà chỉ dạy cho nhau, chớ làm mất tông chỉ. Vào niên 


hiệu Thái Cực nắm Nhâm Tý, Diên Hòa” tháng bảy (712 DL), Tổ sai 
đệ tử đến Tân Châu, chùa Quốc Ân dựng tháp và khiến thợ khởi 
công gấp, năm kế cuối mùa Hạ lạc thành, ngày mùng một tháng bảy 


Tổ họp đồ chúng bảo rằng: 


Tôi đến tháng tám muốn lìa thế gian, các ông có nghỉ phải hỏi 
nhau sớm, tôi vì các ông phá nghỉ khiến các ông dứt mê, nếu tôi đi rồi, 
sau không có người dạy các ông. 

Ngài Pháp Hải v.v... nghe Tổ nói thảy đều rơi lệ chỉ có Thần Hội 
thần tình bất động, cũng không có khóc. 

Tổ bảo: 

Thần Hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng là đồng, khen chê 
chẳng động, vui buồn chẳng sanh, ngoài ra đều không được, ở trong núi 
mây năm, cứu kính tu đạo gì? Nay các ông buồn khóc là vì lo cho ai? 
Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi, nếu ta chẳng biết chỗ đi 
thì trọn không báo trước cho các ông, các ông buồn khóc bởi vì chẳng 
biết chỗ đi của ta, nếu biết chỗ đi của ta tức không nên buồn khóc. Pháp 
tánh vốn không sanh diệt đi lại, các ông ngồi đây ta sẽ vì các ông nói 
một bài kệ gọi là Chân giả động tịnh kệ. Các ông tụng bài này cùng với 
ta ý đồng, y đây mà tu hành thì không mắt tông chỉ. 


Chúng Tăng đều làm lễ, Tổ nói kệ rằng: 


Tắt cả không có chân, 
Chẳng do thấy nơi chân, 
Nếu thấy được cái chân, 
Thấy đó trọn không chân. 


Nếu hay tự có chân, 

Lìa giả tức tâm chân, 

Tự tâm không lìa giả, 
Không chân chỗ nào chân. 
Hữu tình tức biết động, 

Vô tình tức không động, 
Nếu tu hạnh bắt động, 
Đồng vô tình bất động. 


Nếu tìm chân bất động, 
Trên động có bắt động, 
Bắt động là bất động, 

Vô tình không Phật tánh. 


Hay khéo phân biệt tướng, 
Đệ nhất nghĩa bất động, 
Chỉ khởi cái thấy này, 

Là dụng của Chân như. 
Báo những người học đạo, 
Gắng sức phải dụng tâm, 
Chớ đối pháp Đại thừa, 
Lại chấp trí sanh tử. 


Nếu bàn luận tương ưng, 
Liền cùng bàn nghĩa Phật, 
Nếu thật không tương ưng, 
Chấp tay khiến hoan hủ. 


Tông này vẫn không tranh, 
Tranh tức mắt ÿ đạo, 

Chấp nghịch tranh pháp môn, 
Tự tánh vào sanh tử. 


(Nhất thiết vô hữu chân, 
Bắt dĩ kiến ư chân, 
Nhược kiến ư chân giả, 
Thị kiến tận phi chân. 


Nhược năng tự hữu chân, 
Ly giả tức tầm chân, 

Tự tâm bắt ly giả, 

Vô chân hà xứ chân. 
Hữu tình tức giải động, 
Vô tình tức bất động, 
Nhược tu bắt động hạnh, 
Đồng vô tình bắt động. 


Nhược mích chân bắt động, 
Động thượng hữu bắt động, 
Bắt động thị bất động, 
Vô tình vô Phật chúng. 


Năng thiện phân biệt tướng, 
Đệ nhất nghĩa bắt động, 
Đãn tác như thử kiến, 

Tức thị chân như dụng. 


Báo chư học đạo nhân, 
Nỗ lực tu dụng ý, 

Mạc ư Đại thừa môn, 
Khước chấp sanh tử trí. 


Nhược ngôn hạ tương ưng, 
Tức cộng luận Phật nghĩa, 
Nhược thật bất tương ưng, 
Hiệp chưởng linh hoan hi. 


Thử tông bốn vô tránh, 
Tránh tức thất đạo ý, 

Chấp nghịch tránh pháp môn, 
Tự tánh nhập sanh tử.) 


Khi ấy đồ chúng nghe Tổ nói kệ rồi thảy đều làm lễ, biết rõ ý Tổ, 
môi người nhiêp tâm, y theo pháp tu hành, lại không dám tranh cãi. 
Biệt Tô không còn ở đời bao lầu, Thượng tọa Pháp Hải lại đảnh lễ hỏi 


Sau khi Hòa thượng nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào? 


Tô bảo: 


Tôi ở chùa Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép để lưu 
hành, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, các ông gìn giữ, truyền trao cho nhau, 
độ các quần sanh, chỉ M nơi lời nói này, ây gọi là chánh pháp, nay vÌ các 
ông nói pháp chớ chẳng trao y, bởi vì các ông tín căn đã thuần thục, 
quyết định không còn nghỉ ngờ, kham nhận được đại sự, nhưng cứ theo 
ý bài kệ “Phó thọ” của Sơ tổ Đạt-ma, y không nên truyền. Kệ rằng: 


Ta đến ở cõi này, 

T ruyễn pháp cứu mê tình, 
Một hoa nở năm cánh, 
Kết quả tự nhiên thành. 


(Ngô bản lai tư độ, 
Truyền pháp cứu mê tình, 
Nhất hoa khai ngũ diệp., 
Kết quả tự nhiên thành.) 


Tổ lại bảo: 


Các Thiện tri thức, các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi 
nói pháp, nếu muốn thành tựu chủng trí phải đạt được Nhất tướng tam- 
muội và Nhất hạnh tam-muội. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở 
trong tướng kia, không sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, chắng nghĩ 
các việc lợi ích thành hoại v.v... an nhàn điềm tịnh, hư dung đạm bạc, 
đây. gọi là Nhất tướng tam-muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngôi 
thuần một trực tâm, không động đạo tràng, chân thành Tịnh độ, đây gọi 
là Nhất hạnh tam- -muội. Nếu người đủ hai tam-muội này như đất đã có 
chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, thành thục được hạt kia, Nhất 
tướng Nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như khi mưa ướt 
khắp cả quả đất, Phật tánh của các ông ví như là hạt giống gặp được sự 
thấm ướt này thảy đều phát sanh, nương lời chỉ dạy của tôi, quyết định 
được Bồ-đề, y theo hạnh của tôi, quyết định chứng được diệu quả, hãy 
nghe tôi nói kệ: 


Đất tâm chứa hạt giỗng, 
Mưa rưới thủy nảy mâm, 
Đôn ngộ hoa tình rôi, 

Quả Bô-đê tự thành. 
(Tâm địa hàm chư chúng, 
Phô vũ tât giai manh, 
Đôn ngộ hoa tình dĩ, 
Bô-đề quả tự thành.) 

Tổ nói kệ rồi bảo: 

Pháp kia không hai, tâm kia cũng vậy, đạo kia thanh tịnh, cũng 
không các tướng, các ông đè đặt chớ quán tịnh và đê tâm kia không, 
tâm này vôn tịnh, không nên thủ xả, môi người tự nô lực tùy duyên đi 
vuÏ Vẻ. 

Khi ấy cả thảy chúng đều làm lễ thối lui. 

Đến ngày mùng tám tháng bảy, Tổ chợt bảo đệ tử rằng: 

Tôi muốn trở về Tân Châu, các ông hãy chóng sửa sang thuyền 
chèo. 

Đại chúng đều buồn bã, cố cầm Tổ ở lại. Tổ bảo: 

Chư Phật xuất hiện còn phải thị tịch Niết-bàn, có lại tất có đi, lý 
vân thường nhiên, hình hài của tôi đây trở về ắt có chỗ. 

Chúng thưa: 


Thầy từ đây đi, bao giờ mới trở về? 

Tổ bảo: 

Lá rụng về cội, trở lại không hẹn ngày. 

Lại hỏi rằng: 

Chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào? 

Tổ bảo: 

Người có đạo thì được, người không tâm thì thông. 

Lại hỏi: 

Về sau có nạn hay chăng? 

Tổ bảo: 

Tôi diệt độ khoảng năm, sáu năm, sẽ có một người đến cắt đầu 
của tôi, nghe tôi huyền ký răng: 


Trên đầu nuôi thân, 

Nơi miệng đê ăn, 

Gặp nạn họ Mãn, 

Dương Liêu làm quan. 
(Đầu thượng dưỡng thân, 
Khâu lý tu san, 

Ngộ Mãn chỉ nạn, 

Dương Liêu vỉ quan.) 

Lại nồi: 

Tôi đi khoảng bảy mươi năm, có hai vị Bồ-tát từ phương Đông lại, 
một người xuât gia, một người tại gia, đông thời hưng hóa, dựng lập 
tông tôi, kiên thiêt những ngôi già-lam, xương long cho chánh pháp tiêp 
nôi. 

Hỏi: 

Chưa biết từ trước Phật Tổ ứng hiện đến nay, Sự truyền thọ được 
bao nhiêu đời, mong Ngài thương xót chỉ dạy. 

Tổ bảo: 

Cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng, không thể kế hết, nay kế từ 
bảy đức Phật làm đâu. 

Thuở quá khứ kiếp Trang Nghiêm có: 


Phật Tì-bà-thi, 
Phật Thỉ-khí, 
Phật Tì-xá-phù; 


Hiên kiệp này có: 


Phật Câu-lưu-tôn, 
Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, 
Phật Ca-diêp và Phật Thích-ca Văn. 


Đó là bảy đức Phật. Nay do đức Phật Thích-ca Văn đầu tiên 


truyền cho: 


Tôn giả Ma-ha-ca-diếp, 

Tổ thứ 2 là A-nan, 

Tổ thứ 3 là Thương-na-hòa-tu, 
Tổ thứ 4 là Ưu-ba-cúc-đa, 

Tổ thứ 5 là Đề-đa-ca, 

Tổ thứ 6 là Di-giá-ca, 

Tổ thứ 7 là Bà-tu-mật-đa, 

Tổ thứ 8 là Phật-đà-nan-đề, 
Tổ thứ 9 là Phục-đà-mật-đa, 
Tổ thứ 10 là Hiếp tôn giả, 

Tổ thứ 11 là Phú-na-dạ-xa, 
Tổ thứ 12 là Mã Minh, 

Tổ thứ 13 là Ca-tỳ-ma-la, 

Tổ thứ 14 là Long Thọ, 

Tổ thứ 15 là Ca-na-đề-bà, 

Tổ thứ 16 là La-hầu-la-đa, 
Tổ thứ 17 là Tăng-già-nan-đề, 
Tổ thứ 18 là Già-da-xá-đa, 
Tổ thứ 19 là Cưu-ma-la-đa, 
Tổ thứ 20 là Xà-dạ-đa, 

Tổ thứ 21 là Bà-tu-bàn-đầu, 
Tổ thứ 22 là Ma-noa-la, 

Tổ thứ 23 là Hạc-lặc-na, 

Tổ thứ 24 là Sư Tử, 

Tổ thứ 25 là Bà-xá-tư-đa, 

Tổ thứ 26 là Bất-như-mật-đa, 


Tổ thứ 27 là Bát-nhã-đa-la, 

Tổ thứ 28 là Bồ-đề-đạt-ma, Ngài cũng là Sơ Tổ ở Trung Hoa, 
Tổ thứ 29 là Huệ Khả, 

Tổ thứ 30 là Tăng Xán, 

Tổ thứ 31 là Đạo Tín, 

Tổ thứ 32 là Hoằng Nhẫn, 

Huệ Năng là Tổ thứ 33. 


Từ trước chư Tổ mỗi vị đều có bẩm thừa, các ông về sau phải theo 
thứ tự truyền trao, chớ khiến sai lầm. 


Năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên (713 DL), năm Quí Sửu ngày 
mùng ba tháng tám (tháng mười hai năm ây đổi là Khai Nguyên), Tổ ở 
tại chùa Quốc Ân sau buổi nøọ trai, bảo các đồ chúng rằng: 


Các ông mỗi người cứ ngồi M chỗ cũ, tôi cùng các ông từ biệt. 
Ngài Pháp Hải bạch rằng: 


Hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê đời sau 
được thấy Phật tánh? 

Tổ bảo: 

Các ông lắng nghe, những người mê đời sau nếu biết chúng sanh 
tức là Phật tánh, nêu chẳng biết chúng sanh muôn kiếp. tìm Phật cũng 
khó gặp. Nay tôi dạy các ông biết Tự tầm chúng sanh, thấy Tự tầm Phật 
tánh. Muốn cầu thấy Phật, chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê 
Phật, chẳng phải. Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ chúng sanh là 
Phật, Tự tánh nêu mê Phật là chúng sanh, Tự tánh bình đẳng chúng 
sanh là Phật, Tự tánh tà hiểm Phật là chúng sanh. Tâm các ông nêu 
hiểm khúc tức Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình trực tức là 
chúng sanh thành Phật. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật đó là chân Phật, 
nếu tự không có tâm Phật thì chỗ nào cầu được chân Phật? Các ông Tự 
tâm là Phật lại chớ hồ nghi, ngoài không một vật mà hay dựng lập đều 
là Bản tâm sanh ra muôn pháp, nên kinh nói tầm sanh các thứ pháp 
sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Nay tôi để bài kệ cùng các ông từ biệt 
gọi là Tự Tánh Chân Phật Kệ, người đời sau biết được ý kệ này, tự thấy 
Bản tầm, tự thành Phật đạo. 


Kệ răng: 


Chân nhự Tự tính là chân Phật, 
Tà kiên tam độc là Ma vương, 


Khi tà mê ma ở trong nhà, 
Khởi chảnh kiên Phật ở trong nhà. 


Trong tánh tà kiến tam độc sanh, 
Tức là Ma vương đến trong nhà, 
Chánh kiến tự trừ tâm tam độc, 
Ma biễn thành Phật thật không giả. 


Pháp thân báo thân và hóa thân, 
Ba thân xưa nay là một thân, 
Nếu nhằm trong tánh hay tự thấy, 
Tức là nhân Bô-đề thành Phật. 


Vấn từ hóa thân sanh tánh tịnh, 

Tánh tịnh thường ở trong hóa thân, 
Táúnh khiến hóa thân hành chánh đạo, 
Về sau viên mãn thật không cùng. 


Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh, 
Trừ dâm tức là thân tánh tịnh, 
Trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, 
Thấy tánh sát-na tức là chân. 


Đời này nếu gặp pháp đến giao, 
Chọt ngộ Tự tánh thấy được Phật, 
Nếu muốn tu hành mong làm Phật, 
Không biết nơi nào nghĩ tìm chân. 


Nếu hay trong tâm tự thấy chân, 

Có chân tức là nhân thành Phật, 
Chẳng thấy Tự tánh ngoài tìm Phật, 
Khởi tâm thảy là người đại sĩ. 


Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, 
Cứu độ người đời phải tự tu, 

Báo ông người học đạo đời sau, 
Không khởi thấy này rất xa xôi. 
(Chân như Tự tánh thị chân Phật, 
Tà kiến tam độc thị Ma vương, 

Tà mê chỉ thời ma tại xá, 

Chánh kiến chỉ thời Phật tại đường. 
Tánh trung tà kiến tam độc sanh, 
Tức thị Ma vương lai trụ xá, 


Chánh kiến tự trừ tam độc tâm, 

Ma biến thành Phật chân vô giả. 
Pháp thân, Báo thân cập Hóa thân, 
Tam thân bản lai thị nhất thân, 
Nhược hướng tánh trung năng tự kiến, 
Tức thị thành Phật Bồ-đề nhân. 

Bản tùng hóa thân sanh tịnh tánh, 
Tịnh tánh thường tại hóa thân trung, 
Tánh sử hóa thân hành chánh đạo, 
Đương lai viên mãn chân vô cùng. 
Dâm tánh bản thị tịnh tánh nhân, 
Trừ dâm tức thị tịnh tánh thân, 
Tánh trung các tự ly ngũ dục, 

Kiến tánh sát-na tức thị chân. 

Kim sanh nhược ngộ đốn giáo môn, 
Hốt ngộ Tự tánh kiến Thế Tôn, 
Nhược dục tu hành mích tác Phật, 
Bắt tri hà xứ nghĩ cầu chân. 

Nhược năng tâm trung tự kiến chân, 
Hữu chân tức thị thành Phật nhân, 
Bắt kiến Tự tánh ngoại mích Phật, 
Khởi tâm tổng thị đại sỉ nhân. 

Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, 

Cứu độ thế nhân tu tự tu, 

Báo nhữ đương lai học đạo giả, 

Bắt tác thử kiến đại du du.) 


Tổ nói kệ rồi bảo rằng: 

Các ông ở lại an vui, sau khi tôi diệt độ, chớ làm theo thế gian 
khóc lóc như mưa, nhận lễ vật điều tang, thân mặc hiếu phục, chẳng 
phải là đệ tử của tôi cũng không phải là chánh pháp. Chỉ biết tự Bản 
tâm, thấy tự Bản tánh, không động không tịnh, không sanh không 


diệt, không đi không lại, không phải không quấy, không trụ không 


vãng, e các ông trong tâm mê, không hiểu ý tôi, nay lại dặn dò các 
ông khiến các ông thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ, y theo đây tu hành, 
như ngày tôi còn sống, nếu trái lời tôi dạy, giả sử tôi còn ở đời, cũng 
không có lợi ích gì. 

Tổ lại nói kệ rằng: 


Ngơ ngơ không tu thiện, 
Ngáo ngáo không làm ác, 
Lặng lẽ dứt thấy nghe, 

Thênh thang tâm không dính. 


(Ngột ngột bắt tu thiện, 
Đằng đẳng bắt tạo ác, 
Tịch tịch đoạn kiến văn, 
Đãng đãng tâm vô trước.) 


Tổ nói kệ rồi ngồi ngay thắng đến canh ba, chợt bảo đệ tử rằng: 
Tôi đi nhé!” Rồi im lặng mà hóa. Khi ấy mùi hương lạ đầy cả thất, có 
một móng trắng vòng giáp đất, trong rừng cây côi đều biến thành màu 
trắng, câm thú kêu vang bỉ thương. 


Đến tháng mười một, quan liêu cùng môn nhân tăng tục ba 
quận Quảng, Thiều, Tân, đua nhau tới đón thân của Tổ, không giải 
quyết được việc tranh giành mới thắp hương khấn đảo rằng: “Khói 
hương chỉ về chỗ nào là Tổ về chỗ ấy.” Khi ấy khói hương bay thắng 
về Tào Khê. Ngày mười ba tháng mười một dời thần khám và những 
y bát được truyền trở về. Năm kế tháng bảy mới mở khám, đệ tử 
Phương Biện dùng đất trầm tô lên trên, đệ tử nhớ lại lòi huyền ký sẽ 


bị lây đầu của Tô, mới lây sắt lá bao quanh cô đê giữ cô của Tô rôi 


đưa vào trong tháp, chợt trong tháp có hào quang trắng hiện ra 
thắng lên trên trời, ba ngày mới tan. Thiều Châu tâu lên Vua và 
phụng sắc lập bia ghi đạo hạnh của Tổ. Tổ sống bảy mươi sáu tuôi, 
hai mươi bốn tuổi được truyền y, năm ba mươi chín tuổi mới thế 
phát, nói pháp lợi sanh ba mươi bảy năm, đệ tử nối pháp bốn mươi 
ba người, người ngộ đạo siêu phàm không biết bao nhiêu mà tính. 
Tín y của Tổ Đạt-ma truyền, áo ma-nạp cùng với bát báu của vua 
Trung Tông ban cho và tượng của Phương Biện đắp cùng với những 
đạo cụ của Tổ để tại đạo tràng Bảo Lâm, lưu truyền kinh Pháp Bảo 
Đàn để bày tông chỉ của Tổ, hưng long Tam Bảo và lợi ích quần 


sanh. 


-—-O0O--- 
GIẢNG 01 


Phâm này là phân dặn dò sau cùng của Lục Tô. 


Một hôm Tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chỉ Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, 
Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như v.v... bảo 
rằng: 

Các ông không đông với những người khác, sau khi tôi diệt độ, mỗi 
người làm Thầy một phương, nay tôi dạy các ông nói pháp không mất bản 
tông, trước phải dùng ba khoa pháp môn, động dụng thành ba mươi sáu đối, 
ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa Tự tánh; chợt có người hỏi 
pháp, ông xuất lời nói trọn trong đối đãi, đêu lấy pháp đối đi lại làm nhân 
cho nhau, cứu kính hai pháp thảy đêu trừ, lại không có chỗ đi. 


Nếu là người học đạo, nhất là người xuất gia, hiểu được Thiền tông, 
có ai hỏi đạo lý chúng ta phải ứng dụng đối đáp làm sao để không mất bản 


tông, tức là tông chỉ chánh yếu của Phật, Tổ dạy. Muốn không mất bản tông, 
Tổ dạy phải dùng ba khoa pháp môn, trong đó do sự động dụng thành ba 
mươi sáu pháp đối, ra vào lìa hai bên chớ không kẹt ở hai bên, như vậy nói 
tất cả pháp mà không rời Tự tánh. Giả sử có ai chợt hỏi thì chúng ta trả lời 
luôn luôn dùng hai cái đối đãi làm nhân cho nhau, cứu kính cả hai đều đẹp, 
khi đẹp rồi không còn chỗ để dẹp nữa mới hợp đạo lý. 

Tổ giải thích: 

Ba khoa pháp môn là ấm, giới, nhập vậy. Ấm là ngũ ấm: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; nhập là thập nhị nhập, ngoài có sáu trần là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, trong có sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; giới là 
thập bát giới: sảu trần, su cửa và sảu thức. Tự tánh hay gôm muôn pháp 
gọi là hàm tàng thức, nếu khởi suy nghĩ tức là chuyển thức sanh sảu thức ra 
sáu cửa, thấy sảu trần, như thể thành mười tắm giới, đêu từ nơi Tự tánh khởi 
dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi mười tám tà, Tự tánh nếu chánh thì khởi mười 
tám chánh, gỗm ác dụng tức là dụng chúng sanh, thiện dụng tức là dụng 
Phật, dụng do những gì? Do Tự tảnh mà có. 

Đối pháp, ngoại cảnh vô tình có năm đối: Trời cùng đất đối, mặt trời 
cùng mặt trăng đổi, sáng cùng tối đối, âm cùng dương đổi, nước cùng lửa 
đối, đây là năm đối. 


Pháp tướng ngữ ngôn có mười hai đối: Ngữ cùng pháp đối, có cùng 
không đối, có sắc cùng không sắc đổi, có tướng cùng không tướng đổi, hữu 
lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng không đối, động cùng tịnh đối, trong cùng đục 
đối, phàm cùng Thánh đối, tăng cùng tục đối, già cùng trẻ đối, lớn cùng nhỏ 
đối, đây là mười hai đối vậy. 


Tự tánh khởi dụng có mười chín đối: Dài cùng ngắn đối, tà cùng 
chánh đối, sỉ cùng tuệ đổi, ngu cùng trí đối, loạn cùng định đối, từ cùng độc 
đối, giới cùng lỗi đối, thẳng Củng cong đối, thật cùng hư đổi, hiểm cùng bình 
đối, phiên não cùng Bồ-đê đối, thường cùng vô thường đối, bỉ cùng hại đối, 
hỉ cùng sân đối, xả cùng bỏn sẻn đối, tiễn cùng thối đối, sanh cùng diệt đối, 
pháp thân cùng sắc thân đối, hóa thân cùng báo thân đổi, đây là mười chín 
pháp đổi vậy. 

Tổ dạy chúng ta thật là kỹ. Phần nhiều đọc qua đoạn này ít ai chú tâm 
đến, thấy như là dùng danh từ thôi, không có gì quan trọng nhưng thật ra đây 


là điểm then chốt trong lỗi đối đáp của nhà Thiền. Nếu chúng ta không hiểu 
được điểm này thì đọc sách Thiền không thể nào hiểu nỗi. 

Tổ bảo: 

Ba mươi sảu pháp đối này nếu hiểu mà dùng tức là đạo, quán xuyến 
tắt cả kinh pháp, ra vào tức la hai bên, Tự tánh động dụng, cùng người nói 
năng, ngoài đổi với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không, 
nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng tà kiến, nếu toàn chấp không tức 
tăng trưởng vô mình, người chấp không là có chê bai kinh. Nói thẳng chẳng 
dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nÊH nói năng, 
chỉ lời nói năng này liễn là tướng văn tự. Lại bảo: nói thẳng chẳng lập văn 
tự tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự, thấy người nói liễn chê bai 
người ta nói là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả di, lại 
chê bai kinh Phật, không nên chê bai kinh vì đó là tội chướng vô số. 


Thấy người ta xem kinh liền nói là chấp văn tự, đó là nguy hiểm, là 
mang |ỘI. 


Nếu chấp tưởng bên ngoài mà tác pháp cầu chân, hoặc rộng lập đạo 
tràng, nói lôi lâm có không, những người như thế nhiều kiếp không thể thấy 
tánh; chỉ nghe y pháp tu hành, lại chớ có trăm vát chẳng nghĩ, mà đối với 
đạo tánh sanh chướng ngại; nếu nghe nói chẳng tu khiến người biến sanh tà 
niệm, chỉ y pháp tu hành, bồ thí pháp mà không trụ tưởng. Các ông nếu ngộ, 
y đáy mà nói, y đây mà dùng, y đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không 
mắt bản tông. 


Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì 
đem có đáp, hỏi phàm thì đem Thánh đáp, hỏi Thánh lấy phàm đáp, hai bên 
làm nhân cho nhau sanh ra nghĩa trung đạo, nhự một hỏi một đáp, bao 
nhiêu câu hỏi khác đêu y đây mà khởi tác dụng, tức không mắt chân lÿ. 

Giả sử có người hỏi sao gọi là tối thì đáp rằng: sáng là nhân, tối là 
duyên, sáng mất tức là tối. Dùng sáng để hiển tôi, dùng tối để hiển sáng, qua 
lại làm nhân cho nhau thành nghĩa trung đạo, ngoài ra hỏi những câu khác 
thảy đêu như đây mà đáp. Các ông về sau truyền pháp y đây mà chỉ dạy cho 
nhau, chớ làm mất tông chỉ. 


Đây là lời đặn dò của Tổ, Tổ sợ đệ tử sau này ra truyền pháp nói trái 
với đạo lý, lời đặn này chắc là có. Giả sử hiện nay có người hỏi thế nào là 
tối, chúng ta giải nghĩa tối là không thây, mờ mịt không thấy gọi là tối, luôn 
luôn chúng ta giải nghĩa như thế. Nhưng Tổ không cho giải thích như vậy, 
hỏi thế nào là tối thì đáp rằng nhân sáng mà có tối, sáng mất là tối, cũng như 
tối mất là sáng. Nói như thế khó hiểu hay dễ hiểu? Mới nghe thấy lạ quá! Tại 


sao giải nghĩa như vậy? Tỉ dụ hỏi thế nào là dài thì đáp nhân nơi ngắn mà có 
dài, hỏi thế nào là ngăn, đáp nhân dài mà có ngắn, nghĩa là mỗi cái đều là 
nhân của nhau, đáp như thế người nghe sẽ không kẹt hai bên, không kẹt hai 
bên tức là đạt được lý trung đạo, là thấy đạo. Trái lại chúng ta giải nghĩa đâu 
là kẹt đó, nên người nghe không thấy đạo chi cả. Ví dụ như nói về dài ngắn, 
tôi hỏi quí vị hai cây thước này, so với cây thước ngắn thì cây thước đài là 
dài, phải không? Nếu có cây thước khác dài hơn cây thước dài thì cây thước 
dài thành ngắn. Như vậy nhân cây thước ngắn mà gọi cây thước dài là dài, 
và nhân cây thước khác dài hơn nữa nên cây thước dài thành ngắn, vậy dải 
ngăn không có định. Danh từ dài ngăn là đối đãi, do đối đãi mà thành chớ 
không có thật, nhưng chúng ta giải nghĩa điều gì cũng quyết định là thật, đó 
là làm cho người ta mặc kẹt. Khi hỏi thế nào là dài, nếu đáp nhân ngắn mà 
có đài thì người ta biết rằng “dài” không thật, nhân đối đãi với ngắn mà có; 
khi hỏi thế nào là ngắn thì đáp nhân dài mà có ngắn, như vậy dài ngắn là 
không thật mà không thật tức là không kẹt hai bên. Trái lại nói dài nhất định 
là dài, ngắn nhất định là ngắn, là hoặc kẹt bên này hoặc kẹt bên kia. Tối và 
sáng cũng thế. Đến lớn nhỏ cũng vậy. Một vật so với vật nhỏ hơn nó thì nó 
lớn, nhưng nếu so với vật lớn hơn nó thì nó trở thành nhỏ. Như vậy trên thế 
gian này lớn nhỏ dài ngăn tối sáng v.v... đều là danh từ đối đãi, “tương đãi” 
là cái này đối với cái kia mà lập, chớ nó không tự có, đã là tương đãi thì 
danh từ không thật. Nhưng thế gian luôn luôn phải định nghĩa cho thật xác 
đáng, mà định nghĩa xác đáng là kẹt ngay! 


Thế nên Tổ dạy chúng ta đã biết là tương đối thì dùng cái này đáp lại 
cái kia; như hỏi thế nào là có thì đáp nhân không mà có, hỏi thế nào là không 
thì đáp đối với có mà nói không, vậy “có, không” cũng là đối đãi không thật. 
Trái lại chúng ta khi hỏi thế nào là có thì đáp có hình tướng, sờ mó được là 
có, hỏi thế nào là không thì đáp trống rỗng đó là không. Như vậy chúng ta 
chấp không là thật không, có là thật có, còn Tổ dạy có là đối với không mà 
lập, không là đối với có mà thành, nên không và có là hai danh từ đối đãi 
không thật, không nên chấp bên nào cả, tức là không chấp pháp, mà không 
chấp pháp tức là thấy được nghĩa trung đạo, đệ nhất nghĩa đế. Trả lời như 
thế là đề đi đến chỗ chân thật. 

Nếu hỏi thế nào là thánh thì phải đáp nhân phàm mà có thánh, hỏi thế 
nào là phàm thì đáp nhân thánh mà có phàm. Như thế người hỏi có hài lòng 
không? Luôn luôn họ thắc mắc: Tại sao không giải nghĩa rõ thánh là thế 
nào? Nhưng nếu chúng ta giải nghĩa thánh là sáng suốt, hiểu thấu mọi việc 
v.v... phảm là tối tăm u mê v.v..., giải nghĩa như vậy là định chắc thánh là 
thánh, phàm là phàm, danh từ phàm thánh là thật, mà chấp chặt là thật, tức 
kẹt hai bên, đáp để cho người ta chấp tức làm tăng thêm si mê cho người. 


Còn Tổ bảo cho chúng ta biết thánh và phàm do đối đãi mà lập, nếu không 
có phàm thì đâu có thánh, không có thánh thì làm gì có phàm! Như vậy 
thánh phàm chắng qua là danh từ đối đãi, nhân cái này mà có cái kia, đó là 
giả danh không thật, biết giả danh không thật thì không còn chấp, nên không 
kẹt bên nào cả. Đối đáp như vậy tức là chúng ta không kẹt hai bên, tức nhiên 
dứt chấp, người hết chấp, không muốn thấy đạo cũng vẫn thấy, còn người 
chấp chặt dù muốn thấy đạo cũng không thấy được. 


Tổ thật khéo, Ngài biết rõ tất cả pháp thế gian là không thật, nên Ngài 
chỉ cho chúng ta đối đáp trong đối đãi, chớ không nói cô định, thế nên chúng 
ta thấy lời đối đáp của Tổ và các Thiền sư khác hẵn thế gian. Thế gian định 
nghĩa cái gì là khăng định cái đó, bởi khắng định nên trăm thứ đều chấp đủ 
trăm, nói điều gì là khăng định điều đó, nói quả quyết cô định nên càng làm 
cho người ta chấp sâu, càng chấp sâu càng không thấy đạo, vì thế người học 
đạo là đừng kẹt hai bên. Do đó Tổ mới bảo “đối với tướng mà lìa tướng, đối 
với không mà lìa không”. Đối tướng lìa tướng nên không chấp tướng, đối 
không mà la không nên chăng chấp không, chấp không là si, chấp tướng là 
mê, cả sỉ mê đều đẹp sạch. 


Như vậy chủ yếu của đạo Phật là làm sao cho chúng ta giác ngộ. Ngôn 
ngữ lập ra chỉ là tạm dùng trong đối đãi, tất cả ngôn ngữ chúng ta nói ra có 
lời nào không đối đãi hay không? Giả sử chúng ta lập ra một điều gì và cho 
là tuyệt đối, nói tuyệt đối cũng là đối với tương đối mà nói, đối với tương 
đối mà lập tuyệt đối. Vì thế tất cả ngôn ngữ đều nằm trong đối đãi, không lời 
nào thoát ngoài đối đãi, thế mà chúng ta cứ nghĩ điều gì cũng là cô định nên 
mới lầm. Hiểu được ý này khi đọc sách Thiền mới không thấy lạ, các Tổ trả 
lời cho chúng ta luôn luôn là dùng đối đãi chớ không trả lời thắng. Nhưng 
hiện nay chúng ta trả lời như thế được không? Tỉ dụ hỏi thế nào là Bồ-đề, 
chúng ta giải nghĩa Bồ-đề là đối với phiền não mà có hay nhân phiền não mà 
có, hỏi thế nào là phiền não thì đáp nhân Bồ-đề mà có phiền não, cũng như 
nhân phiền não mà có Bồ-đề. Nói như thế không ai hiểu, họ không chấp 
nhận được. Chúng ta phải giải nghĩa Bồ-đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là 
Giác v.v... như vậy người ta mới chịu hiểu. Thế nên chúng ta thấy rõ thế 
gian quen định nghĩa, bất cứ điều gì cũng phải định nghĩa, nói câu nào chấp 
chặt câu nấy, lập danh từ nào chấp chặt danh từ đó. Vì thế Tổ muốn cho 
chúng ta thức tỉnh, biết tất cả ngôn ngữ lập ra đều là đối đãi không thật. Thế 
gian này từ vật như cái bàn đến người như ông A... đều là giả danh trên một 
hình tướng nào đó, nhưng chúng ta quen trên giả danh nên luôn luôn chấp 
ngôn ngữ, sự vật, chấp lời khen lời chê, điều hay điều dở v.v... rồi điên đảo 
cả ngày, do đó khổ sở không có ngày dứt. 


Tóm lại, chúng ta phải hiểu cho thấu đáo, tất cả pháp thế gian đều 
nằm trong đối đãi. Tổ dạy căn cứ trên ba khoa pháp môn là Ngũ ấm, Thập 
nhị nhập, Thập bát giới, tức là trùm cả người và ngoại cảnh. Tất cả đều lập 
trên sự tương đối không có gì là thật, cái này làm nhân cho cái kia, hai cái 
đối đãi nhau mà thành lập, cũng như nói tối là đối với sáng mà có, nêu sáng 
mãi thì đâu có nói tối, cũng như tối mãi thì đâu có nói sáng, vì hết tối nên 
nói đó là sáng, hết sáng nên gọi đó là tối, tối sáng đối đãi nhau mà lập, 
không thật có. Tỉ dụ một vật chúng ta cho là đẹp vì so với vật xâu hơn nó, 
nhưng nếu so với một vật đẹp hơn thì nó trở thành xấu, vậy trên thế gian này 
đâu có gì cô định là tốt là xấu. Như có _TBƯỜI uống rượu mỗi lần uông 
khoảng một phần tư lít, gặp người khác mỗi lần uống nửa lít thì người uống 
một phần tư lít khen người uống nửa lít là hay là giỏi, lời khen đó là chân lý 
chưa? Lời khen đó lợi hay hại? Người uống được một lít rượu lại được 
người uống nửa lít khen, như vậy có phải là cuồng với nhau hay không? Lời 
khen đó chỉ là khen trong sự cuồng đại với nhau, thế mà chúng ta cứ lẩn 
quân kẹt trong sự khen chê. 


Tất cả pháp khác cũng như thế, tất cả đều là danh ngôn không thật, do 
đối đãi mà lập ra, tại sao chúng ta lại chấp? Do chấp nên sanh ra phiền não. 
Nếu hiểu tất cả pháp là đối đãi không thật thì không chấp, do đó phiền não 
cũng dứt, tự nhiên tâm an Ổn, tự tại, nghĩa là ngay trong đời này được giải 
thoát. Nói “đối tướng mà ly tướng” là thế, đối tướng mà không thấy tướng 
nào thật thì còn gì mà chấp? Hiểu thế rồi chúng ta đừng kẹt ở hai bên, không 
kẹt hai bên tức nhiên đạt được nghĩa trung đạo đệ nhất. Chúng ta chỉ cần nhớ 
lỗi đối đáp này, hằng ứng dụng cho mình thì chắc chắn chúng ta hết chấp, 
trái lại nêu thấy cái gì cũng định nghĩa thật cô định thì chấp không biết đến 
bao giờ mới dứt! 


Các vị đồ đệ của Lục Tổ về sau đều dùng cách này để đôi đáp. Nhưng 
hiện nay nếu dùng như thế, người ta sẽ nói mình nói khó hiểu. Sự thật xét 
kỹ, thà họ không hiểu còn hơn đề họ chấp. Thà không hiểu, còn hiểu thì phải 
hiểu cho đúng, nếu để họ chấp thì càng thêm bệnh chớ có lợi gì. Thế nên 
thuở xưa khi các Tổ đối đáp, người nào không hiểu thì đi, chớ các ngài 
không giải thích thêm. Trái lại chúng ta hiện nay luôn luôn giải nghĩa dài 
dòng, rốt cuộc người hỏi tưởng ngôn từ là thật; lại thêm việc chiết tự theo 
chữ Hán nữa, thành ra càng đi vào chi li, càng làm cho người ta rối thêm 
trong chữ nghĩa chớ không hiểu đúng. Sở dĩ chúng ta học đạo mà không ngộ 
là tại học trong cái chi li, định nghĩa đủ thứ rồi kẹt trên chữ nghĩa. Thuở xưa 
đối với người hỏi đạo, các Tổ trả lời đơn giản, cốt sao cho người hỏi tỉnh, 
thấy được cái chân thật, đó là điểm đặc biệt của các Tổ. Hiểu được lý này 
chúng ta mới thấy chủ yếu của nhà Thiền là chỉ làm thế nào lợi cho người 


hỏi đạo, còn chúng ta hiện nay luôn luôn tỏ mình là người thông minh, 
không cần có lợi cho người hỏi, ai hỏi điều gì liền nói thao thao dẫn đủ trăm 
ngàn khía cạnh, khiến người hỏi cũng điên đầu không biết thầy dạy điều gì, 
đó là bệnh của thời đại. Chúng ta học đạo chân chánh phải hiểu rõ lẽ Phật, 
Tổ dạy, ứng dụng cho mình tu và cũng dạy lại cho người khác tu, đừng lầm 
lẫn làm mắt tông chỉ của nhà Thiền. 


Tôi nhắc lại một lần nữa, điểm này Tổ lặp lại không biết bao nhiêu 
lần, Ngài dạy đối với các tướng mà không chấp đó là lợi ích, nêu chúng ta cỗ 
chấp rồi tạo ra những hình thức để cầu đạo lý thì không bao giờ thấy tánh 
được, chỉ nên y theo pháp đó tu hành chân chánh thì lợi ích. Ngài cũng rắn: 
Đừng theo lỗi tu “trăm vật không nghĩ”, vì Ngài e chúng ta ngôi tu cứ có đè 
cho bao nhiêu vọng tưởng chìm xuông, tan mất. Nay tôi khuyên người tu có 
thể ngồi chơi, nhưng nhớ tất cả pháp đều đối đãi không thật; nếu tất cả đều 
đối đãi không thật thì nghĩ điều gì? Thí dụ nghĩ về người, nếu là người nam 
thì đối với nữ mà lập, nam nữ là đối đãi không thật thì nghĩ cái gì? Những 
điều chúng ta suy nghĩ đều thấy không thật thì còn suy nghĩ điều gì? Chính 
khi ấy là chúng ta đã lặng tâm mà không kềm chỉ cả. Nếu ngồi mà cứ đẻ 
xuống cho không biết gì nữa thì càng đè càng bệnh chớ không thành được trí 
tuệ. Trí tuệ là phải thấy rõ, thí dụ chúng ta ngồi, chúng ta thây rõ thân mình 
là hư giá không thật. Biết nó không thật thì ngôn ngữ cũng hư giả không 
thật, đến cảnh ngoài cũng duyên hợp không thật, biết rõ như vậy là có dấy 
tâm, có dây. niệm, nhưng dấy niệm biết như vậy có lỗi gì không? Chính 
trong khi biết như vậy, tự nhiên tâm mình càng yên, yên này không do đè, 
nếu ngồi có tình đè, đó gọi là trăm vật không nghĩ, trở thành s¡ định, không 
đi đến giải thoát. Thế nên Tổ bảo rằng phải dùng “tương nhân” tức là nhân 
hai cái đối đãi nhau mà nói thì thấy được nghĩa trung đạo, thấy được nghĩa 
trung đạo đó là đạt đạo, tức nhiên hết mê. Trái lại cứ tìm giác thì càng tìm 
càng không thấy; chỉ giác là khi nào không còn kẹt hai bên, vì không kẹt hai 
bên mới hết mê, hết mê là giác! Người học đạo cũng như dạy đạo phải đúng 
như thê mới được. Đấy là đoạn phó chúc về sự giáo hóa của Lục Tô. 


——-O0O--- 


GIẢNG 02 


Vào niên hiệu Thái Cực năm Nhâm Tỷ, Diên Hòa tháng bảy (712 DI), 
Tổ sai đệ tử đến Tân Châu, chùa Quốc Ấn dựng tháp và khiến thợ khởi công 
gấp, năm kế cuối mùa Hạ lạc thành, ngày mùng một tháng bảy Tổ họp đô 
chúng bảo rằng: 


Tôi đến tháng tắm muốn lìa thế gian, các ông có nghỉ phải hỏi nhau 
sớm, tôi vì các ông phá nghỉ khiến các ông dứt mê, nếu tôi đi rồi, sau không 
có người dạy các Ông. 


Ngài Pháp Hải v.v... nghe Tổ nói thảy đêu rơi lệ. 


Nghe Tổ từ biệt bảo rằng Tổ sắp đi, trong chúng có điều gì nghi nên 
đưa ra hỏi, Tổ giải nghi cho để khi Tổ đi rồi không có ai chỉ dạy, các đệ tử 
lớn như ngài Pháp Hải v.v... đều khóc. 

Chỉ có Thần Hội thân tình bất động, cũng không có khóc. 

Tổ bảo: 

Thân Hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng là đồng, khen chê 
chẳng động, vui buôn chẳng sanh, ngoài ra đêu không được, ở trong núi 
mây năm, cứu kính tu đạo gì? Nay các ông buôn khóc là vì lo cho ai? Nếu lo 
ta chăng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi, nếu ta chẳng biết chỗ đi thì trọn 
không báo trước cho các ông, các ông buôn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi 
của ta, nếu biết chỗ đi của ta tức không nên buôn khóc. Pháp tánh vốn 
không sanh diệt đi lại, các ông ngôi đây ta sẽ vì các ông nói một bài kệ gọi 
là “Chân giả động tịnh kệ”. Các ông tụng bài này cùng với ta ý đồng, y đây 
mà tu hành thì không mất tông chỉ. 


Đây là đoạn Tổ từ giã đệ tử, những vị trưởng thượng trong chúng đều 
khóc, duy có ngài Thần Hội, mới mười mây tuổi nhưng không khóc nên Tổ 
khen Thần Hội là tiểu sư mà thần tình bất động, còn các vị khác ở núi bao 
nhiêu năm, rốt ráo tu đạo gì mà vừa nghe Tổ từ giã liền khóc. Tổ đặt câu hỏi: 
“Các ông khóc là lo cho ai mà khóc, lo cho ta không biết chỗ đi phải không? 
Nếu không biết chỗ đi sao lại báo trước cho các ông.” Báo trước là biết sẵn 
chỗ đi rồi. “Hoặc các ông khóc vì không biết chỗ ta đi, nếu biết chỗ ta đi thì 
các ông không khóc nữa.” Tại sao? Đâu phải Tổ đi đến chỗ buồn thảm khổ 
đau mà khóc, biết được chỗ đó, tức chỗ đi của Tổ là chỗ an nhàn thảnh thơi 
thì khóc làm chi. Như vậy là khóc cho a1? Khóc cho người ở lại phải không? 
Nói đi nói lại quanh quần cũng là vì bản ngã. Nếu khi Tổ đi, nghi không biết 
Tổ đi đâu, e lang thang tội nghiệp thì nên khóc! Nhưng Tổ biết chỗ đi nên 
mới báo trước ngày đi, biết chắc thì đâu có lang thang mà sợ, như vậy khóc 
đó không phải vì Tổ. Tổ muốn chỉ cho chúng ta biết sở dĩ chúng ta buồn khổ 
khi sắp chết vì đường trước mờ mờ không biết đi đâu, nên người gần chết 
cũng khóc mà người nhìn thấy người sắp chết cũng khóc theo, cả hai đều 
khóc. Tại sao? Người gần chết khóc là vì không biết thân phận mình ra sao 
nên hoang mang sợ sệt, khóc nhìn người ở lại vì đi một mình buồn quá; 
người ở lại cũng khóc là vì người thân đi rồi không còn ai lo cho mình, rốt 
cuộc người nào cũng khổ, khô vì bản ngã thôi chớ không vì cái gì khác. Vì 


thế Tổ mới bảo nếu biết được chỗ mình đến thì có gì sợ mà phải khóc, nếu 
người khác biết rõ chỗ đến của mình, người đó cũng không khóc. Thế nên 
chúng ta tu làm sao mà đến khi sắp ra đi, mình biết rõ chỗ mình đến, khi đó 
mình an nhiên, không buôn lo chỉ cả, chớ đến khi sắp đi mà không biết đi 
đâu thì sợ sệt, khô sở đủ điều. Như thể mới thây người tu không phải chỉ mỗi 
tháng đi cúng chùa ngày rằm, ngày ba mươi hay ăn chay mây ngày là xong 
bồn phận. Người tu phải làm sao làm chủ được khi sắp ra đi, biết được ngày 
ra đi rõ ràng, khi đi an ôn vui tươi, được như vậy mới thoát khô. 


Chúng tăng đêu làm lễ, Tổ nói kệ rằng: 


Nhất thiết vô hữu chân, 
Bắt dĩ kiến chân, 
Nhược kiến ư chân giả, 
Thị kiến tận phi chắn. 


Tổ dạy rằng: Tất cả không có chân thật, chăng do thấy nơi chân mà 
gọi là chân, nếu thấy được chân thì cái thấy đó trọn không phải là chân. 
Chúng ta nghe như khó hiểu, nhưng lẽ thật là như thế. Chân là tự nó chân, 
nếu thấy chân thì cái chân đó không thành chân. Tại sao? Cái chân thật là 
của chính mình, mình thấy nó thì nó là cảnh rồi. Cái chân của chính mình 
hiện ra khi nào cái giả hết, nên thường nói vọng hết thì chân hiện, chớ khi 
đang vọng mà tìm chân thì chân cũng là vọng, chỉ giả hết thì chân hiện, cũng 
như tối hết thì sáng hiện; khi đang tối muốn tìm sáng thì làm sao tìm, vì nơi 
nào cũng tối cả, chỉ khi tối hết, tự nhiên sáng hiện không cần tìm. Cũng thế 
chúng ta không thê tìm ra chân, nếu tìm chân, thấy được chân thì chân đó 
không phải là chân, nên nói: 

Nhược năng tự hữu chán, 
Ly giả tức tâm chân, 

Tự tâm bất ly giả, 

Vô chán hà xứ chán. 

Tổ chỉ thật là rõ ràng, nếu người hay tự có chân, chân đó ở đâu? Lìa 
giả tức tâm chân, Tự tâm không chịu lìa giả, không chân chỗ nào tìm ra 
chân? Như vậy chân có là khi nào lìa được giả, có sáng là khi nào mất tối, 
còn tôi mà muốn tìm sáng là không có, còn theo giả mà muốn tìm chân cũng 
không có. Thế nên lỗi tu của chúng ta là lặng vọng mà không cầu chân, vọng 
hết là chân hiện chớ không cân tìm chân. Khi tìm chân, chúng ta dùng vọng 
mà tìm thì cái mình thấy chân cũng là vọng. Nhiều người không biết nói 
rằng: Muốn nghiên cứu đạo Phật, thấy được chân lý cứu kính thì phải đọc 
sách nhiều, nghiên cứu kỹ, nhưng thật ra không bao giờ thấy. Dùng suy nghĩ 
là cái giả để tìm chân thì khi nào thấy? Chỉ dứt giả thì chân hiện chớ không 


cần tìm, vì thế theo đạo Phật muốn đạt được chân lý, phải buông xả tất cả 
điên đảo vọng tưởng. Đạo Phật không phải là đạo để mình suy nghĩ, buổi 
đầu do suy nghĩ mà hiểu, nhưng thật ra muốn đạt đến chỗ cứu kính là phải 
buông xả hết mọi nghĩ suy, mọi cái giả mới được chân. Điểm này Tổ chỉ rõ 
cho chúng ta: Nếu muốn tự có chân thì phải lìa giả, tức tâm thanh tịnh. Vì 
thế tôi bảo buông vọng, nghĩa là không bảo tìm Chân tâm mà chỉ buông 
vọng, khi vọng hết tức nhiên tâm chân. Nếu Tự tâm không chịu lìa giả, lìa 
vọng thì hỏi chân ở chỗ nào? Vì đâu cũng là giả làm sao có chân, càng tìm 
chân thì càng không thấy. Đó là điều quan trọng của sự tu. Bài kệ của Tú tài 
Trương Chuyết có câu “thú hướng chân như tổng thị tà” là như thế, nghĩa là 
tìm kiếm Chân như thảy đều là tà. Chân như không phải tìm mà được, chỉ 
buông hết giả là Chân hiện; nắm được nguyên tắc này thì sự tu hành mới 
không lầm, nếu không nắm được nguyên tắc này thì dễ lầm lắm. 


Tiếp theo Tổ nói đến động và tịnh: 
Hữu tình tức giải động, 
Vô tình tức bát động, 
Nhược tu bát động hạnh, 
Đồng vô tình bát động. 


Hữu tình thì biết động, vô tình tức là không biết động, nếu người tu 
hạnh bắt động thì đồng với vô tình bất động. Đây là chỗ chúng ta phải khéo 
léo, có nhiều người nói tu hạnh bất động rồi muốn đè tâm mình xuống, đóng 
khung mình trong một chỗ nào, ngồi một chỗ như là ở tù vậy để cho nó bất 
động. Như thế có bất động được không? Vì nguyên là hữu tình tức là động 
mà muốn cho bất động làm sao được, thành ra vô tình mất rồi. 


Nhược mích chân bất động, 
Động thượng hữu bất động, 
Bắt động thị bắt động, 
Vô tình vô Phật chúng. 


Tổ dạy: Nếu muốn tìm cái chân thật bất động, phải ngay trên động có 
bất động. Tổ chỉ cho chúng ta thấy ngay trên động có cái bất động, ví dụ như 
chúng ta muốn bắt động, nên cho răng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi 
mùi là có động, nay cho mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi 
được không? Nếu mắt không thấy, tai không nghe thì bịt mắt, bịt tai được, 
còn mũi không ngửi được không? Bịt mũi thì chết còn gì? Như thế muốn tu 
bất động cách đó là không được. Chỉ mắt thấy sắc mà không chạy theo sắc, 
thì trên động là bất động, tai nghe tiếng là động nhưng không chạy theo 
tiếng là bất động, tức là trên động mà bắt động thì bất động đó mới là chân 
thật. Còn chúng ta tránh tất cả để có cái bất động riêng thì cái bất động đó 


không bao giờ có, vì thành vô tình mất rồi. Trên động mà bất động mới là 
bất động chân thật. Hiểu được lý này mới thấy được chủ yêu của sự tu. Nếu 
chúng ta đi tìm cái bất động ở nơi nào đó, thì tìm suốt kiếp không bao giờ 
có, vì thế gian là động, con người là động, hoàn cảnh là động, trừ chúng vô 
tình là không động thôi, còn hữu tình là động, đã là động mà muốn bỏ động 
tìm bất động sao được? Thế nên ngay trên động có cái bất động, còn nói bất 
động là bất động thì đó là vô tình không có Phật tánh. Chúng ta có Phật tánh 
tức là có giác, có giác tức là có động, nhưng ngay trên động làm sao cho 
không động đó mới là cứu kính, nên thường nói thấy nghe mà như mù, như 
điếc, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, như mù như điếc là trên động mà không 
động, đó mới là chỗ chân thật. Đoạn này hiểu cho rõ mới thấy giá frỊ, còn 
không hiểu rõ thì tưởng như xa xôi lắm vậy. 


Năng thiện phân biệt tướng, 
Đệ nhất nghĩa bất động, 
Đãn tác như thử kiến, 

Tức thị chân như dụng. 


Hay khéo phân biệt được tướng, đệ nhất nghĩa bắt động tức là ngay 
trên các tướng, chúng ta khéo phân biệt được nhưng vẫn ở trong đệ nhất 
nghĩa không động. Thấy bình bông biết bình bông, thấy ly nước biết ly 
nước, thấy vật gì biết vật ấy nhưng không động, đó là đệ nhất nghĩa không 
động. Không phải chúng ta mù tối, ngu si, _ VÔ giác, nghĩa là vẫn tri vẫn giác, 
tri giác tức là động nhưng tri giác mà vẫn trong cái tỉnh chớ không phải 
vọng, đó là bất động ngay trên động. Chỉ khởi cái thấy này tức là dụng của 
Chân như. Người khéo thấy như vậy là người được diệu dụng của Chân như, 
trái lại nếu cứ tìm bất động ở chỗ nào khác, đó là si mê không thấy đạo lý. 


Báo chư học đạo nhắn, 
Nỗ lực tu dụng ÿ, 

Mạc w Đại thừa môn, 
Khước chấp sanh tử trí. 


Bảo với những người học đạo, gắng sức phải dụng tâm, chớ nên đối 
với pháp môn Đại thừa lại châp thành trí sanh tử. Nghĩa là Tô dặn đôi với 
pháp Đại thừa phải khéo dụng tâm cho đúng, đừng sai lâm rôi châp thành trí 
sanh tử. 


Nhược ngôn hạ tương ưng, 
Tức cộng luận Phát nghĩa, 
Nhược thật bất tương ưng, 
Hiệp chưởng linh hoan hỉ. 


Bồn câu kệ này chúng ta phải sử dụng cho khéo. Tổ dạy nêu người đối 
diện cùng mình nói chuyện thích hợp nghe hiểu, cảm thông được, liền cùng 
họ bàn nghĩa Phật, nếu thật không có hợp thì nên chấp tay khiến hoan hỉ, 
đừng giận, đừng buồn. Tỉ dụ nói tu Thiền điên v.v.. . thì nên chấp tay Cười 
thôi, chớ đừng cãi lại, hoặc giận lên. Như vậy khi nói về đạo với nhau, nếu 
hiểu cảm thông được thì cùng bàn đạo lý, còn nếu cãi nhau thì chấp tay hoan 
hi rồi lui. Nhưng hiện nay có ai chịu làm như thế không, cứ nỗi sân lên cãi 
đỏ mặt rồi nói tôi vì đạo, mà đạo thì đâu có sân! Chúng ta bị bệnh chấp, cái 
8Ì cũng chấp, cả đến đạo cũng chấp thành ra phiên não mãi. Tu mà rốt cuộc 
rôi cũng thành phiền não, chớ không phải hết phiền não, vì gặp cái gì dính 
cái ấy, chấp cái ấy nên ai chạm tới là nồi sân Sĩ. Ở nhà chấp gia đình, chấp 
cha mẹ, anh em, nên ai phạm tới thì binh rồi phiền não, vào chùa chấp chùa 
mình, chấp huynh đệ, chấp bốn đạo mình, nên cũng binh rồi cũng phiền não, 
rốt cuộc ở đâu cũng phiền não. Chấp là gốc của phiền não, hiểu như thế thì 
có ai cần hỏi đạo lý, chúng ta đem hết lòng thành nói cho họ nghe, nếu họ 
hiểu được thì cùng bàn, nếu họ chấp thì nên chấp tay hoan hỉ rút lui, như thế 
mới hợp đạo lý, còn tranh cãi là không hợp với đạo. 


Thử tông bồn vô tránh, 

Tránh tức thất đạo ÿ, 

Chấp nghịch tránh pháp môn, 
Tự tánh nhập sanh tử. 


Tông này vốn không tranh, tranh tức mất ý đạo. Chấp nghịch tránh 
pháp môn, tỉ dụ chấp mình Đại thừa, người Tiểu thừa, chê Tiểu thừa là kém 
v.v... như vậy là chấp pháp môn nghịch rồi sanh tranh cãi thì Tự tánh vào 
sanh tử. Tự tánh đi trong sanh tử chớ không vào Niết-bàn! Tổ dạy thật quá 
kỹ, Ngài dạy chúng ta tu, dạy chúng ta xử sự sao cho hợp với đạo, đừng để 
cái chấp đưa chúng ta đến chỗ mê lầm, đến trong sanh tử. 


Khi ấy đồ chúng nghe Tổ nói kệ rồi thảy đều làm lễ, biết rõ ý Tổ, môi 
người nhiêp tâm, y theo pháp tu hành, lại không dám tranh cãi. Biêt Tô 
không còn ở đời bao lâu, Thượng tọa Pháp Hải lại đánh lê hỏi răng: 

Sau khi Hỏa thượng nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào? 

Tổ bảo: 

Tôi ở chùa Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép để lưu 
hành, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, các ông gìn giữ, truyền trao cho nhau, độ 
các quân sanh, chỉ y nơi lời nói này, áy gọi là chánh pháp, nay vì các ông 


nói pháp chớ chẳng trao y, bởi vì các ông tín căn đã thuần thục, quyết định 
không còn nghỉ ngờ, kham nhận được đại sự. 


Khi hỏi sau khi Tô tịch rồi y bát trao cho ai thì Tổ bảo sau khi Tổ tịch, 
tất cả những thời pháp Tổ giảng từ khi khởi sự ở chùa Đại Phạm về sau, ghi 
chép lại để tên là Pháp Bảo Đàn Kinh rồi truyền bá cho nhau, chớ không 
truyền y nữa. Nay chúng ta được học quyên Pháp Bảo Đàn này là được 
truyền pháp của Tổ. Tại sao không truyền y? Vì các đệ tử của Ngài lòng tin 
đã thuần, không còn nghi nữa. 


ˆ «« 


Nhưng cứ theo ý bài kệ “Phó thọ” của Sơ tô Đạt-ma, y không nên 
truyền. Kệ răng: 


Ngô bản lai tư đó, 
Truyện pháp cứu mê tình, 
Nhất hoa khai ngũ diệp, 
Kết quả tự nhiên thành. 


Tổ Đạt-ma bảo: Ngài sang Trung Hoa truyền pháp để cứu mê tình, 
một hoa là Tô Đạt-ma, sanh ra năm cánh tức là đên Tô thứ sáu là năm vị, 
đên đây thì kêt quả tự nhiên thành, vì thê dưới Lục Tô không truyên y bát 
nữa. 

Tổ lại bảo: 


Các Thiện tri thức, các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói 
phảp, nếu muốn thành tựu chủng trí phải đạt được Nhất tướng tam-muội và 
Nhất hạnh tam-muội. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tưởng, ở trong tướng 
kia, không sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, chẳng nghĩ các việc lợi ích 
thành hoại v.v... an nhàn điềm tịnh, hư dung đạm bạc, đáy gọi là Nhất tướng 
fam-muỘI. 


Tôi nói lại cho dễ hiểu, Nhất tướng tam-muội là đối tất cả chỗ mà 
không trụ tướng, trên tất cả tướng đó không sanh yêu ghét, thủ xả, lợi ích 
v.v... Nghĩa là đối tất cả tướng mà không chấp không trụ, không sanh yêu 
ghét thủ xả v.v..., như vậy bao nhiêu tướng chúng ta đều không dính mắc 
nên gọi là Nhất tướng tam-muội. Bao nhiêu tướng mà không dính tướng nào 
cả thì xem như là một tướng, chánh định chỉ có một tướng. Người không 
chấp tất cả pháp thì dáng vẻ an nhàn điềm đạm. Tỉ dụ trước sân chúng ta có 
một chậu kiếng đang nở hoa đẹp, chợt một đứa bé đi ngang ngắt một cái hoa 
lúc đó mình có an nhàn điềm đạm không? Chúng ta chấp rằng hoa mình 


trồng cực khổ, hoa của mình là quí, nay bị ngắt liền nồi giận, la đứa bé, tức 
nhiên chúng ta mất đi sự an nhàn điềm đạm. Vì chấp tướng nên một việc gì 
xúc phạm đến chúng ta, chúng ta đều nồi giận la lối, hoặc trong trường hợp 
chúng ta hay thân nhân chúng ta bệnh hoạn, chúng ta hốt hoảng v.v... Như 
vậy để thấy rõ do chấp tướng nên chúng ta trở thành thô bạo, bất thường, 
nếu không chấp tướng thì mọi hành động đều an nhàn, điềm tĩnh, hư dung 
đạm bạc. Tóm lại trên tất cả tướng mà không dính, không mắc, không sanh 
yêu ghét, thủ xả, đó là Nhất tướng tam-muội. Tam-muội là chánh định, 
chánh định chỉ có một tướng là không dính tất cả tướng. 


Nếu ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngôi thuần một trực tâm, không động 
đạo tràng, chân thành Tịnh độ, đáy gọi là Nhát hạnh tam-muội. 


Nhất hạnh tam-muội không phải là một hạnh ngồi yên một chỗ. Nhất 
hạnh tam-muội là làm sao trong bốn oai nghi đi đứng ngôi nằm chỉ thuần 
một trực tâm, chỉ một tâm ngay thăng thuần nhất, không có cong vẹo, thì 
ngay cõi này chính là Tịnh độ, vì không có tâm đổi thay cong vẹo thì đâu có 
buồn giận thương ghét, như vậy ngay đây là Tịnh độ. 


Nếu người đủ hai tam-muội này như đất đã có chứa hạt giống, nuôi 
dưỡng lớn lên, thành thục được hạt kia, Nhất tướng Nhát hạnh cũng lại như 
thể. 


Đất có chứa hạt giống lúa, hạt lúa được nuôi lần lần lớn lên thành cây 
có bông và kết quả thành hạt lúa. Người có đủ hai tam-muội chắc chắn kết 
quả cũng thành Phật không nghi. Như vậy muốn thành Phật phải có đủ Nhất 
tướng tam-muội và Nhất hạnh tam-muội. Tôi nói lại “Nhất hạnh tam-muội” 
là trong bốn oai nghĩ đều một trực tâm, còn “Nhất tướng tam-muội” là đối 
tất cả tướng không dính mắc tướng nào cả, không yêu ghét thủ xả..., đủ cả 
hai tam-muội thì như đất đã có hạt giống sẵn, nuôi dưỡng lần lần lớn lên có 
bông, có hạt. 


Nay tôi nói pháp ví như khi trời mưa ướt khắp cả quả đất, Phật tánh 
của các ông ví như là hạt giống gặp được sự thấm ướt này thảy đều phát 
sanh, nương lời chỉ dạy của tôi, quyết định được Bồ-đề, y theo hạnh của tôi, 
quyết định chứng được diệu quả, hãy nghe tôi nói kệ: 


Tám địa hàm chư chúng, 
Phổ vũ tất giai manh, 
Đốn ngộ hoa tình dĩ, 
Bồ-đề quả tự thành. 


Đất tâm chứa các hạt giống, tức hạt giống Bồ-đề, khi mưa rưới thì tất 
cả đều nảy mầm, đốn ngộ hoa tình rồi, quả Bồ-đề tự nhiên thành tựu không 
ngh1. 


Tổ nói kệ rồi bảo: 
Pháp kia không hai, tâm kia cũng vậy. 
Pháp không hai là đối với tất cả tướng mà chỉ là một tướng, Nhất 


tướng tam-muội; tâm kia không hai là trong tất cả oai nghi đi đứng nằm ngồi 


đêu chỉ một trực tâm. 


Đạo kia thanh tịnh, cũng không các tướng, các ông dè dặt chớ quán 
tịnh và để tâm kia không, tâm này vốn tịnh, không nên thủ xả, mỗi người tự 
nổ lực tùy duyên đi vui vẻ. 


Khi ấy cả thảy chúng đều làm lễ thối lui. 
-—-O0O--- 


GIẢNG 03 


Đến ngày mùng tám tháng bảy, Tổ chợt bảo đệ tử rằng: 

Tôi muốn trở về Tân Châu, các ông hãy chóng sửa sang thuyên chèo. 

Đại chúng đều buôn bã, cố cẩm Tổ ở lại. Tổ bảo: 

Chư Phật xuất hiện còn phải thị tịch Niễt-bàn, có lại tất có đi, lý vẫn 
thường nhiên, hình hài của tôi đáy trở về ãt có chổ. 

Chúng thưa: 

Thây từ đây đi, bao giờ mới trở về? 

Tổ bảo: 

Lả rụng về cội, trở lại không hẹn ngày. 

Lại hỏi rằng: 

Chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào? 

Tổ bảo: 

Người có đạo thì được, người không tâm thì thông. 


Đây là ngày Tổ từ giã đệ tử trở về Tân Châu. Khi Ngài sửa soạn từ 
giã, chúng cố gắng cầm giữ lại nhưng Ngài vẫn nhất định đi. Ngài bảo chư 
Phật ra đời cũng có thị tịch Niết-bàn, không ai có sanh mà không có tử, việc 
đến đi là lý thường nhiên không có gì lạ, hình hài của Ngài cũng phải trở về 
chỗ đó. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng mọi người, dẫu phàm hay Thánh, đã 
có thân thì có hoại. Tu mà thân này không hoại là việc không có, nhưng có 
điểm khác nhau giữa phàm và Thánh, là phàm khi thân này hoại thì đau khổ, 
tìm thân khác; còn Thánh khi thân này hoại, biết chỗ đi, biết chỗ đến nên 
không hồi hộp lo âu, không tìm kiếm thân sau. Đừng nghĩ Thánh là không 
chết, có thân là có sanh, có sanh tức có tử, không ai tránh khỏi điều đó, 
nhưng các ngài thấy việc sanh tử là một lẽ thường vì các ngài đã năm chắc 


được chô đên đi của các ngài rôi. 


Chúng lại hỏi sau khi Tổ nhập Niết-bàn thì chánh pháp truyền lại cho 
người nào. Thông thường chúng ta cứ nghĩ là phải trao cho người đệ tử nào 
thân tín, nhưng Tổ bảo người nào đạt đạo thì được, người nào vô tâm thì 
thông. Như vậy Phật pháp không phải là cái đem truyền, chỉ đạt đạo nghĩa là 
hiểu và sống được tức là được truyền. Thí dụ tôi nói người nghe hiểu, tu 
đúng như vậy, tức là tôi đã truyền rôi, không cần phải làm lễ quan trọng đê 
truyền cho người nào đó, nêu truyền cho người nào đó là có cái để truyền 
hay sao? Phật pháp là cái sẵn có của mọi người, mình khai cho người ta sáng 
được, thấy được cái thật của người ta, đó gọi là truyền chớ đâu có cái thứ hai 
đem vô cho người. Thế nên đừng hiểu lầm là phải thầy truyền cho trò mới 
được. Sở dĩ lúc đầu phải truyền y là vì thuở ấy dân chúng Trung Hoa chưa 
tin được đường lối tu Thiền của chư Tô. Họ nghĩ rằng Tổ Bồ-đè-đạt-ma sang 
thì chỉ Ngài hiểu Thiên, còn người thừa kế Ngài không biết là người nào, 
nên buộc lòng chư Tổ phải truyền y truyền bát, người nào mang y bát Ngài 
là người đó đã được Ngài ấn chứng, tức là đã hiểu đúng như Ngài. Lần lần 


về sau đến Lục Tổ, Ngài nói cho cả trăm, cả ngàn người nghe ai cũng hiểu 
cả thì truyền cho người nào? Thê nên ai thây đạo tức là đạt đạo thì được, a1 
vô tâm thì thông được lẽ đó. Nêu chúng ta học đạo mà được vô tâm thì tự 
nhiên chúng ta thông, tức là thây đạo không cân truyên cái gì nữa. 
Lại hỏi: 
V sau có nạn hay chăng? 
Tổ bảo: 
Tôi diệt độ khoảng năm, sảu năm, sẽ có một người đến cắt đầu của 
tôi, nghe tôi huyền ký răng: 
Đầu thượng dưỡng thân, 
Khẩu lÿ tu san, 
Ngộ Mãn chỉ nạn, 
Dương Liêu vỉ quan. 
Đó là lời sắm ký của Tổ nói rằng, sau này gặp nạn họ Mãn cắt đầu 
Ngài thì người làm quan lúc ây là họ Dương họ Liêu. 
Lại nói: 
Tôi di khoảng bảy mươi năm, có hai vị Bồ-tát từ phương Đông lại, 


một người xuất gia, một người tại gia, đồng thời hưng hóa, dựng lập tông 
tôi, kiến thiết những ngôi già-lam, xương long cho chánh pháp tiếp nổi. 


Hỏi: 
Chưa biết từ trước Phật Tổ ứng hiện đến nay, sự truyền thọ được bao 
nhiêu đời, mong Ngài thương xót chỉ dạy. 
Tổ bảo: 
Cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng, không thể kể hết, nay kế từ bảy 
đức Phật làm đâu. Thuở quá khứ kiếp Trang Nghiêm có: 
Phát Tì-bà-thi, 
Phát Thi-khí, 
Phật Tì-xá-phù. 
Hiển kiếp này có: 
Phát Câu-lưu-tôn, 
Phát Câu-na-hàm-mâu-n1, 
Phật Ca-diênp 
và Phát Thích-ca Văn. 


Đó là bảy đức Phật. Nay do đức Phật Thích-ca Văn đầu tiên truyễn 


cho: 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, 

Tổ thứ 2 là ngài A-nan, 

Tổ thứ 3 là Thương-na-hòa-tu, 
Tổ thứ 4 là Uu-ba-cúc-đa, 
Tổ thứ 5 là Đê-ẩa-ca, 

Tổ thứ 6 là Di-giá-ca, 

Tổ thứ 7 là Bà-tu-mật-đa, 

Tổ thứ 8 là Phật-đà-nan-đề, 
Tổ thứ 9 là Phục-đà-mật-đa, 
Tổ thứ 10 là Hiếp tôn giả, 

Tổ thứ 11 là Phú-na-dạ-xa, 
Tổ thứ 12 là Mã Minh, 

Tổ thứ 13 là Ca-t)-ma-la, 

Tổ thứ 14 là Long Thọ, 

Tổ thứ 15 là Ca-na-đê-bà, 
Tổ thứ 16 là La-hấu-la-đa, 
Tổ thứ 17 là Tăng-già-nan-đê, 
Tổ thứ 18 là Già-da-xá-đa, 
Tổ thứ 19 là Cưu-ma-la-đa, 
Tổ thứ 20 là Xà-dạ-đa, 

Tổ thứ 21 là Bà-tu-bàn-đầu, 
Tổ thứ 22 là Ma-noa-la, 

Tổ thứ 23 là Hạc-lặc-na, 

Tổ thứ 24 là Sư Tử, 

Tổ thứ 25 là Bà-xá-tư-đa, 

Tổ thứ 26 là Bắt-như-mật-đa, 
Tổ thứ 27 là Bảt-nhã-đa-la, 
Tổ thứ 28 là Bỏ-đê-đạt-ma, Ngài cũng là Sơ Tổ ở Trung Hoa, 
Tổ thứ 29 là Huệ Khả, 

Tổ thứ 30 là Tăng Xán, 

Tổ thứ 31 là Đạo Tín, 

Tổ thứ 32 là Hoằng Nhẫn, 
Huệ Năng là Tổ thứ 33. 


Từ trước chư Tô môi vị đêu có bám thừa, các ông về sau phải theo thứ 
tự truyện trao, chớ khiên sai lâm. 


Năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên (7l3 DL), năm Qui Sửu, ngày mùng 
ba tháng tám (tháng mười hai năm ấy đổi là Khai Nguyên), Tô ồ ở tại chùa 
Quốc Ân sau buổi ngọ trai, bảo các đồ chúng rằng: 


Các ông mỗi người cứ ngôi y chỗ cũ, tôi cùng các ông từ biệt. 
Ngài Pháp Hải bạch rằng: 


Hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê đời sau 
được thấy Phật tánh? 

Tổ bảo: 

Các ông lắng nghe, những người mê đời sau nếu biết chúng sanh tức 
là Phát tảnh, nêu chẳng biết chúng sanh muôn kiếp tìm Phát cũng khó gặp. 
Nay tôi dạy các ông biết Tự tâm chúng sanh, thấy Tự tâm Phật tánh. Muốn 
câu thấy Phật, chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, chẳng. phải 
Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngô chúng sanh là Phật, Tự tánh nêu mê 
Phật là chúng sanh, Tự tánh bình đăng chúng sanh là Phát, Tự tánh tà hiểm 
Phật là chúng sanh. Tâm các ông nếu hiểm khúc tức Phật ở trong chúng 
sanh, một niệm bình trực tức là chúng sanh thành Phát. Tám tôi tự có Phát, 
tự Phật đó là chân Phật, nễu tự không có tâm Phật thì chỗ nào cẩu được 
chán Phát? Các ông Tự tâm là Phật lại chớ hô nghỉ, ngoài không một vật 
mà hay dựng lập đêu là Bản tâm sanh ra muôn pháp, nên kinh nói: Tâm 
sanh các thứ pháp sanh, tâm điệt các thứ pháp diệt. 


Qua đoạn này thấy Tô thật là thiết tha chỉ dạy, sợ chúng ta lầm mê. 
Ngài Pháp Hải hỏi: Hòa thượng đi rồi để lại pháp gì dạy cho những người 
mê đời sau thấy được Phật tánh? Đó là Ngài vì chúng ta, sợ Tổ đi rồi những 
chúng sanh mê đời sau này không có ai dạy. Tổ bảo: Những chúng sanh mê 
đời sau, nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh. Câu này phải hiểu như thế 
nào? Tại sao biết chúng sanh tức là Phật tánh? Như đoạn trước đã nói, muốn 
thấy chân trước phải biết giả, giả hết thì chân hiện; nay muốn thấy Phật tánh 
thì tự nhiên phải biết chúng sanh, tức là biết ngay thân hư giả này, tâm vọng 
tưởng dối trá này, biết rõ cả hai rồi, không bị nó dẫn nữa thì Phật tánh hiển 
hiện. Nếu mang thân hư giả mà lầm cho là thật, vọng tưởng lầm cho là tâm 
mình thì đời nào biết Phật tánh. Nhưng chúng ta biết chúng sanh chưa? Hằng 
ngày xưng mình xưng ta, tôi làm việc này, tôi muốn điều kia, tôi được vật nọ 
v.v... nêu hỏi tôi là cái gì thì ngần ngơ. Như vậy tất cả cuộc đời chúng ta 
phục vụ cho cái tôi, rốt cuộc không biết cái tôi ra sao, có phải một đời thành 
con số không hay không? Không phải chỉ một vài người, muôn người đều 
như vậy, đó là điều đáng buôn, nên Tổ bảo chúng ta phải biết chúng sanh, 
biết cái tôi đó ra sao, biết được cái tôi đó rồi mới thấy Phật tánh. Như trong 
kinh Bát-nhã dạy: “chiếu kiến ngũ uẫn giai không”, đó là biết được chúng 


sanh, thấy rõ chúng sanh không thật thì Phật tánh hiện, còn chúng sanh 
không thật mà cứ lầm tưởng là thật nên phục vụ nó mãi. Biết chúng sanh 
không phải là biết chúng sanh ở ngoài, mà là biết chúng sanh ngay nơi mình. 
Ngay thân này, cái gì là chúng sanh? Tứ đại là chúng sanh, vọng tưởng là 
chúng sanh, phải không? Biết những cái đó rõ rồi tự nhiên thấy Phật tánh, 
còn không biết rõ không bao giờ thấy Phật tánh, nên Tổ dạy phải biết Tự 
tâm chúng sanh rồi thấy Tự tâm Phật tánh, Phật tánh ngay nơi tâm mình, 
chúng sanh ngay nơi tâm mình, chớ đừng tìm bên ngoài. Muốn cầu thấy 
Phật chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, chớ không phải Phật 
mê chúng sanh. Chữ mê này nghĩa là quên, chúng sanh quên Phật chớ không 
phải Phật quên chúng sanh. Chúng sanh quên Phật nghĩa là chúng ta quên 
Phật Thích-ca, Phật Di-đà phải không? Còn Phật Thích-ca, Phật Di-đà cứ 
nhớ thương chúng ta hoài phải không? Không phải vậy. 


Ngay nơi sáu căn của chúng ta đã có Phật trí kiến hiển lộ, nhưng vì 
mắt thấy sắc chạy theo sắc mà quên Phật tri kiến hiển lộ của mình, tai nghe 
tiếng chạy theo tiếng mà quên Phật của mình, nhưng Phật đó có lúc nào 
quên chúng sanh đâu. Phật là chỗ tựa của chúng sanh, nhưng chúng sanh lại 
nhân đó mà chạy theo cảnh, khi chạy theo cảnh thì quên ngay cái đó. Thí dụ 
mắt nhìn tất cả người đều thấy rõ, như vậy là đã có Tri kiến Phật ở con mắt, 
nhưng khi thấy rõ lại phân biệt người này thân, người kia sơ, lúc đó còn nhớ 
Phật tri kiến nữa không? Nhớ người này thân như thế nào, người kia sơ làm 
sao, một lúc quên mất tiêu cá¿ đó, thể nên nói chúng sanh mê Phật, chớ Phật 
không mê chúng sanh, lúc nào Phật cũng sẵn đó nhưng tại chúng ta quên 
Phật. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật, nếu ngộ được Tự tánh thì ngay 
chúng sanh là Phật; Tự tánh nếu mê, Tự tánh nếu quên đi thì Phật là chúng 
sanh. Như tôi vừa nói cái thấy, vừa thấy là có Phật rồi mà mình quên cái 
thấy, quên Phật của mình lại chạy theo phân biệt cảnh tốt xấu, đó là mình 
quên Phật nên Phật thành chúng sanh. Trái lại thấy tất cả cảnh mà chúng ta 
nhớ mình có Tánh giác, tánh thấy thì chúng sanh là Phật, nhớ nó là ngộ, như 
vậy Tô chỉ rõ ràng, không có xa xôi gì cả. 

Tự tánh bình đắng tức là nơi tâm tánh mình không có dấy động, 
không có xao xuyến thì chúng sanh là Phật; Tự tánh tà hiểm tức là cong vạy 
thì Phật là chúng sanh. Nếu tâm hiểm khúc tức là cong vạy thì Phật ở trong 
chúng sanh, còn tâm bình đẳng, ngay thắng, chúng sanh liền thành Phật, như 
vậy không phải tìm Phật ở đâu xa, kiếm Phật ở nơi nào khác. Vì thế Tổ dạy 
răng tâm ta tự có Phật, Phật của mình mới là Phật thật, còn Phật Thích-ca, 
Phật Di-đà là Phật ở ngoài, Phật thật là Phật của mình. Nếu tự không tâm 
Phật, tâm mình không có Phật thì nơi nào tìm ra được Phật thật? Thế nên Tổ 
bảo tâm mình là Phật, đừng có nghi ngờ, chắc chắn như thế đừng có nghỉ. 


Ngoài không có một vật mà hay dựng lập, đều là Bản tâm sanh ra muôn 
pháp, như vậy tât cả đêu là Tự tâm, muôn tìm Phật thì ngay nơi tâm mình mà 
tìm. 


Nay tôi để bài kệ cùng các ông từ biệt goi là Tự Tánh Chân Phật Kệ, 
người đời sau biết được ý kệ này, tự thấy Bản tâm, tự thành Phật đạo. Kệ 
răng: 


Chân như Tự tánh thị chân Phật, 
Tà kiến tam độc thị Ma VƯƠNG, 

Tà mê chỉ thời ma tại xả, 

Chánh kiến chỉ thời Phật tại đường. 

Chân như Tự tánh của mình là Phật thật, còn tà kiến, tam độc tham 
sân s1 tức là Ma vương. Chúng ta cứ sợ tu bị Ma vương phá, nhưng không 
ngờ tham sân si, tà kiến là Ma vương, ngày nào cũng phá chúng ta mà chúng 
ta không biết. Khi khởi tà mê thì ma ở trong nhà, còn khi khởi chánh kiến thì 
Phật ngôi trong nhà. Vậy hỏi lúc nào có Phật ở trong nhà? Khi nào chúng ta 
khởi chánh kiến, thấy đúng. Trái lại khi mình khởi tà mê là ma vào nhà. Như 
vậy nhà mình chứa đủ cả Phật lẫn ma. Ai khởi tà kiến mê lầm là rủ ma về, ai 
khởi chánh kiến đúng đăn thì rước Phật về. Ai muốn thờ Phật thì ráng nhớ 
như thế, rước Phật về thờ cho chân chánh. 


Tánh trung tà kiến tam độc sanh, 
Tức thị Ma vương lai trụ xả, 
Chánh kiến tự trừ tam độc tâm, 
Ma biến thành Phật chân vô giả. 
Trong tánh mình tà kiến tam độc dấy lên, đó tức là Ma vương đến ở 
trong nhà. Còn trong tánh mình chánh kiến tự trừ tam độc là chúng ta 
chuyên ma thành Phật, đó là chân thật không giả dối. 


Pháp thân, Báo thân cập Hóa thán, 
Tam thân bản lai thị nhất thân, 
Nhược hướng tánh trung năng tự kiến, 


Tức thị thành Phật Bô-đề nhân. 


Pháp thân, Báo thân và Hóa thân, ba thân đó xưa nay là một thân thôi, 
nêu nhăm trong tánh mình mà hay tự thây thê chung của ba thân, tức là nhân 
Bô-đê, nhân thành Phật chớ không có chi lạ. Vì tuy ba thân nhưng đông một 


thể, một thể là Tự tâm. Ba thân Phật, Pháp thân, Báo thân, Hóa thân đều gốc 
Tự tâm mình. Nêu thây đúng như vậy là mình tạo nhân Bô-đê thành Phật. 


Bản tùng Hóa thân sanh tịnh tánh, 
Tịnh tánh thường tại Hóa thán trung, 
Tánh sử Hóa thân hành chánh đạo, 


Đương lai viên mãn chán vô cùng. 


Vốn từ Hóa thân sanh Tánh thanh tịnh, Tánh thanh tịnh thường ở 
trong Hóa thân này, nghĩa là ngay thân giả dối này có cái Tánh chân thật, 
Tánh chân thật đó ở ngay trong thân giả dối này chớ không ở đâu xa. Do có 
Tánh chân thật đó mới dây niệm đề mình biết tu, biết làm lành, biết hướng 
về cái chân thật, về sau này viên mãn, đó là chỗ chân thật không củng tận. 


Dám tảnh bản thị tịnh tánh nhắn, 
Trừ dám tức thị tịnh tánh thân, 
Tánh trung các tự ly ngũ dục, 
Kiến tánh sát-na tức thị chân. 


Tánh dâm vốn là nhân của Tánh thanh tịnh, trừ dâm tức là thân tánh 
thanh tịnh. Nói như thế thật khó hiểu, vậy tôi nói sân nguyên là Bồ-đẻ, có 
được không? Vì khi sân chưa dây lên đó là Bồ-đề, do cảnh quấy nhiễu dây 
lên thành sân, khi sân lặng xuống thì thành Bồ-đề lại. Như vậy sân gốc từ 
Bồ-đề nhưng vì mê theo cảnh nên dấy động thành phiền não. Đối cảnh mà 
không dấy động thì phiền não thành Bồ-đề. Vì thế tất cả tánh, chúng ta đừng 
dùng cách này cách kia trừ, mà phải biết rõ Thật tánh của nó là như thế. Thật 
tánh của nó như thế là sao? Như chúng ta thấy sóng, thử hỏi làm sao trừ 
sóng? Sóng dấy lên từ nước, nay muôn cho sóng lặng phải làm sao? Gió 
dừng, sóng lặng cũng trở về nước lại. Sóng không có Thật thể chỉ do một 
cơn quây động của gió. Cũng thế tham sân si, phiền não không có Thật thê, 
do mê chạy theo cảnh mà dây. lên, khi hết mê thì nó là tánh Bồ-đề. Hiểu như 
thế, chúng ta thấy rõ không cần phải trừ nó mà cần phải dừng duyên, đừng 
lầm mê nữa, tự nhiên nó lặng xuống. Thế nên trong tánh đều tự lìa ngũ dục, 
người thấy tánh chỉ trong khoảng sát-na tức là được chân thật. 


Kim sanh nhược ngộ đồn giáo môn, 
Hồi ngộ Tự tánh kiến Thế Tôn, 
Nhược dục tu hành mích tác Phật, 
Bất trì hà xứ nghĩ câu chân. 


Đời này nếu gặp pháp môn đốn giáo, chợt ngộ được Tự tánh, thấy 
được Phật, nếu muốn tu hành mong làm Phật, không biết nơi nào nghĩ tìm 
chân. Vậy chúng ta muốn thành Phật thì phải làm sao? Tức ngay nơi Tự tánh 
mình, chớ muốn tìm làm Phật ở bên ngoài thì không chỗ nào tìm được chân 
cả. Phật thật chỉ nơi tâm tảnh chúng ta, chớ không phải ở ngoài, nếu tìm bên 
ngoài không bao giờ có. 

Nhược năng tâm trung tự kiến chân, 
Hữu chân tức thị thành Phát nhân, 
Bắt kiến Tự tánh ngoại mích Phật, 
Khởi tám tổng thị đại sỉ nhán. 


Nếu hay trong tâm tự thấy chân, có chân tức là nhân thành Phật, ngay 
nơi tâm mình thấy cái chân thật, vừa thấy cái chân thật, đó là nhân thành 
Phật. Chăng thấy Tự tánh, bên ngoài tìm Phật, khởi tâm tìm Phật thảy là 
người đại si. Nếu không ngay tâm mình thấy Phật lại chạy ra ngoài tìm Phật, 
vừa khởi tâm ra ngoài tìm Phật, đó là người ngu to chớ không phải ngu vừa. 


Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, 
Cứu độ thế nhân tu tự tu, 

Báo nhữ đương lai học đạo giả, 
Bát tác thử kiến đại du du. 


Pháp môn đốn giáo ngày nay đã lưu truyền để cứu độ người thế gian 
phải tự tu hành, bảo các ông những người học đạo đời sau (Tổ nói với chúng 
ta đấy) không khởi cái thấy như thế này (thấy đúng như Tổ dạy) thì rất là xa 
XÔI. 

Tổ nói kệ rôi bảo rằng: 

Các ông ở lại an vui, sau khi tôi diệt độ, chớ làm theo thể gian khóc 
lóc như mưa, nhận lễ vật điễu tạng, thân mặc hiểu phục, chẳng phải là đệ tứ 
của tôi cũng không phải là chánh pháp. Chỉ biết tự Bản tâm, thấy tự Bản 
tánh, không động không tịnh, không sanh không diệt, không đi không lại, 
không phải không quây, không trụ không vãng, e các ông trong tâm mê, 
không hiểu ý tôi, nay lại dặn dò các ông khiển các Ông thầy tảnh. Sau khi tôi 
diệt độ, y theo đây tu hành, như ngày tôi còn sống, nếu trải lời tôi dạy, giả 
sử tôi còn ở đời, cũng không có lợi ích gì. 


Tô căn dặn thật rõ ràng, nêu y theo lời Tô dạy dâu Ngài có tịch rôi 
cũng như Ngài hiện có mặt, nêu trái lời Tô dạy thì giả sử Ngài có mặt cũng 


không lợi ích gì. Đó là lời dặn thiết tha của Ngài. 


Tôi nhắc lại, Tổ đặn sau khi Ngài tịch rồi, thứ nhất là đừng có khóc 
lóc như mưa, thứ hai là đừng thọ người ta cúng điều, thứ ba là đừng mặc áo 
tang v.v... vì làm như vậy không phải là đệ tử của Tổ và cũng không hợp với 
chánh pháp. Thế mà sau này nhiều chùa cũng bày nhiều việc, đó là không 
hợp, chúng ta phải biết rõ như vậy. 

Tổ lại nói kệ rằng: 

Ngột ngột bất tu thiện, 
Đăng đẳng bất tạo ác, 
Tịch tịch đoạn kiến văn, 
Đăng đãng tám vô trước. 


Ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, ngơ ngơ ngáo 
ngáo không làm thiện không làm ác, lặng lẽ đứt mọi thấy nghe, thênh 
thang tâm không dính mắc. Đây là điểm thiết yếu, nghĩa là chúng ta tu 
mà đối với điều thiện chúng ta như lơ là, đối với điều ác chúng ta cũng 
như lạnh nhạt tức là không dính nơi thiện, không kẹt nơi ác, cả thấy nghe 
đều lặng lẽ, tâm thênh thang không dính mắc bất cứ điều gì. Đấy là chỗ 
giải thoát. 

Tổ nói kệ rồi ngôi ngay thẳng đến canh ba, chọt bảo đệ tử rằng: 
“Tôi đi nhé!” Rồi im lặng mà hóa. 

Vui không? Như vậy khóc làm chỉ! 


Khi ấy mùi hương lạ đây cả thất, có một móng trắng vòng giáp 
đất, trong rừng cây cối đều biến thành màu trắng, câm thú kêu vang bi 


thương. 


Đến tháng mười một, quan liêu cùng môn nhân tăng tục ba quận 


Quảng, Thiệu, Tân, dua nhau tới đón thân của Tô. 


Tô vừa tịch, các đô đệ muôn tranh giành rôi. Khi sanh tiên Tô ở ba 
chùa tại ba quận trên, nay nghe Ngài tịch ba nơi kéo đên giành rước về 


chôn đặng chùa mình được hưởng lợi lớn, thật là trái với lời Tổ dạy. 


Không giải quyết được việc tranh giành mới thắp hương khấn đảo 
rằng: “Khói hương chỉ về chỗ nào là Tổ về chỗ ấy. ” Khi ấy khói hương 
bay thẳng về Tào Khê. Ngày mười ba tháng mười một dời thần khám và 
những y bát được truyền trở về. Năm kế tháng bảy mới mở khám, đệ tử 
Phương Biện dùng đất trầm tô lên trên, đệ tử nhớ lời huyền kỷ sẽ bị lấy 
đầu của Tổ, mới lấy sắt lá bao quanh cô để giữ cô của Tổ rôi đưa vào 


trong tháp. 


Tổ tịch rồi thân Ngài khô lại chớ không rã, còn nguyên cho đến sau 
này. Trong quyền Tổ Huệ Năng có chụp hình thân của Ngài. Khi có 


người vào cắt cổ Ngài, gặp sắt gây tiếng động nên bị bắt. 


Chợt trong tháp có hào quang trắng hiện ra thẳng lên trên trời, ba 
ngày mới tan. Thiêu Châu tâu lên Vua và phụng sắc lập bia ghỉ đạo hạnh 
của Tổ. Tổ sống bảy mươi sáu tuổi, hai mươi bốn tuổi được truyễn y, năm 


ba mươi chín tuổi mới thể phát, nói pháp lợi sanh ba mươi bảy năm, đệ 


tử nối pháp bốn mươi ba người, người ngộ đạo siêu phàm không biết bao 
nhiêu mà tính. Tín y của Tổ Đạt-ma truyền, áo ma-nạp cùng với bát báu 
của vua Trung Tông ban cho và tượng của Phương Biện đắp cùng với 
những đạo cụ của T‹ 6 để tại đạo tràng Bảo Lám, lưu truyền kinh Pháp 
Bảo Đàn để bày tông chỉ của Tổ, hưng long Tam Bảo và lợi ích quần 


sanh. 

Tóm lại trước khi tịch, Tổ dặn dò kỹ lưỡng từ công việc truyền bá 
Phật pháp, phải truyền bá thế nào, nói pháp thế nào, cho đến sự tu hành, 
phải ứng dụng Nhất tướng tam-muội, Nhất hạnh tam-muội và khi Ngài 
tịch phải làm lễ ra sao v.v... Ngài chỉ dạy tỉ mỉ rành mạch. Người học đạo 
hiểu được lý đạo rồi mới thấy lòng từ bi của Tổ thật không sao kể xiết. 
Ngài không truyền y, truyền bát mà chỉ truyền pháp tức là truyền kinh 
Pháp Bảo Đàn đề chỉ dạy người sau. 


-—-OÔO--- 
Hệt 


' Đây là dụ cho người lợi căn thấy cơ thì làm. 

? Có bản nói: Tôi cũng cần tụng bài kệ này để kết duyên. 

° Tức là huyết mạch truyền trao từ chư Tô. 

Có quyền khác ghi là “kháp như tầm thổ giác”. 

° Kỳ đức: Người lớn tuôi có đức. 

5 Kinh Lạc tức là Lạc Dương, kinh đô nước Tàu về đời Hán. 

Năm Nhâm Tý niên hiệu Thái Cực, tháng năm cải nguyên Diên Hòa, tháng 
tám cải nguyên Tiên Thiên. 


